VẬT LÍ 


—— 7... '0cio 


“2 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
NGUYỄN THẾ KHÔI (Tổng Chủ biên) 
N GUYỄN PHÚC THUẦN (Chủ biên) 
N GUYỄN NGỌC HUNG - VŨ THANH KHIẾT 


PHẠM XUÂN QUẾ - PHẠM ĐÌNH THIẾT 
NGUYÊN TRẦN TRÁC 


VẬT LÍ 1 


(Tái bản lần thứ sáu) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


| Ghi chú về hai cộtsáh ` chú về hai cột sách 


Phần lớn các trang sách có 2 cột : cột phụ gồm một số hình vẽ và những 
biểu bảng, những ghi chú và ví dụ cụ thể để làm rõ hơn kiến thức trình bày 
ỏ cột chính. Học sinh không cần nhớ, chỉ cần hiểu số liệu trong các 
biểu bảng, những ví dụ và ghi chú ỏ cột phụ. Trong cột phụ có những câu 
hỏi kí hiệu [S] dùng để nêu vấn đề và gợi mỏ trong giờ học. 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 

Biên tập tái bản : 

Biên tập mĩ thuật : 

Biên tập kĩ thuật và trình bày : 
Trình bày bìa : 

Sửa bản in : 


Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO 


VŨ THỊ THANH MAI - PHÙNG THANH HUYỀN 

VŨ THỊ THANH MAI 

TẠ THANH TÙNG 

LƯU CHÍ ĐỒNG 

LƯƠNG QUỐC HIỆP 

VŨ THỊ THANH MAI 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG. 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Trong sách có sử dụng một số tư liệu ảnh của các tác giả khác. 


VẬT LÍ 11 - NÂNG CAO 
Mã số : NH105T3 


Số đăng kí KHXB : 01-2013/CXB/541-1135/GD 
In............. cuốn, khổ 17 x 24 cm. In tại .................... 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ..... năm 2013 


ĐIÊN HỌC 
ĐIÊN TỪ HỌC 


Nhà bác học Vôn-ta trình bày chiếc pin đầu tiên của mình với Bô-na-pác. 


Phần Điện học - Điện từ học đề cập đến các hiện tượng liên quan đến tương tác giữa các điện tích 
đứng yên và chuyển động, gọi chung là hiện tượng điện từ và các quy luật chi phối các hiện tượng 
này. Các hiện tượng điện từ rất phổ biến trong tự nhiên, rất phong phú và đa dạng. Chúng được ứng 
dụng rộng rãi trong khoa học và kĩ thuật, cũng như trong cuộc sống. 


ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC 
ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG 


DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 
TỪ TRƯỜNG 


CẢM ÚNG ĐIỆN TỪ 


CHƯỚNG I 


Điện tích 
Điện trường 


Chương này trình bày những nội dung về định luật tương tác 
giữa các điện tích điểm (định luật Cu-lông), điện trường, cường 
độ điện trường của điện tích điểm, hiệu điện thế, điện thế và 
công của lực điện, năng lượng điện trường, tụ điện, ghép tụ điện. 


ĐIỆN TÍCH l 
ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG 


CU-LÔNG (Charles Coulomb, 
1736-1806, nhà vật lí người Pháp) 


?ˆ 


th 


Hình 1.1 Điện nghiệm. 
1. Bình thuỷ tinh ; 2. Nút cách điện ; 


3. Núm kim loại ; 4. Thanh kim loại ; 


5. Hai lá kim loại nhẹ. 

Điện nghiệm dùng để phát hiện điện 
tích ở một vật. Khi một vật nhiễm 
điện chạm vào núm kim loại, thì điện 
tích truyền đến hai lá kim loại (nhiễm 
điện do tiếp xúc). Do đó, hai lá kim 
loại đẩy nhau và xoè ra. 


Bài này sẽ trình bày một số khái niệm mở đầu về điện 
(điện tích dương, điện tích âm, sự nhiễm điện của các vật) và 
về định luật tương tác giữa hai điện tích. 


1. Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của 

các vật 

a) Hai loại điện tích 

Có hai loại điện tích : điện tích dương, điện tích 
âm. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện 
tích khác dấu thì hút nhau. 

Đơn vị điện tích là culông, kí hiệu là C. 

Điện tích của êlectron là điện tích âm và có độ lớn 
e = 1,6.10-12C. Một điện tích bằng e = 1,6.10-12C 
được gọi là điện tích nguyên tố. Thí nghiệm đã 
chứng tỏ rằng, trong tự nhiên không có hạt nào có 
điện tích nhỏ hơn điện tích nguyên tố. Độ lớn của 
điện tích một hạt bao giờ cũng bằng một số nguyên 
lần điện tích nguyên tố. 

Dựa vào sự tương tác giữa các điện tích cùng dấu 
người ta chế tạo ra điện nghiệm (Hình 1.1). 


b) Sự nhiễm điện của các vật 
Nhiễm điện do cọ xát 


Sau khi cọ xát vào lụa, thanh thuỷ tinh có thể hút 
được các mẩu giấy vụn (Hình 1.2). Người ta nói 
thanh thuỷ tỉnh được ø0Ở⁄Zêm điện do cọ xát. 


Hình 1.2 Thanh thuỷ tinh nhiễm điện hút các mẩu giấy. 


Nhiễm điện do tiếp xúc 

Cho thanh kim loại không nhiễm điện chạm vào 
quả cầu đã nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm 
điện cùng dấu với điện tích của quả cầu (Hình 1.3). 
Người ta nói thanh kim loại được nhiễm điện do tiếp 
xúc. Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim 
loại vẫn nhiễm điện. 

Nhiễm điện do hưởng ứng 

Đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần 
quả cầu đã nhiễm điện nhưng không chạm vào quả 
cầu, thì hai đầu thanh kim loại được nhiễm điện. 
Đầu gần quả cầu hơn nhiễm điện trái dấu với điện 
tích của quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu 
(Hình 1.4). Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng 
hưởng ứng tính điện, còn gọi tắt là hiện tượng điện 
hưởng. Người ta nói thanh kim loại được nhiễm điện 
do hưởng ứng. 

Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim 
loại lại trở về trạng thái không nhiễm điện như 
lúc đầu. 


2. Định luật Cu-lông 

Cu-lông đã dùng chiếc cân xoắn (Hình 1.5) để 
khảo sát lực tương tác giữa hai quả cầu nhiễm điện 
có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. 
Các vật nhiễm điện có kích thước nhỏ như vậy gọi 
là các điện tích điểm. 

Năm 1785, Cu-lông tổng kết các kết quả thí 
nghiệm của mình và nêu thành định luật sau đây gọi 
là định luật Cu-lông : 


Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích 
điểm tỉ lệ thuận với tích các độ lớn của hai điện 
tích đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng 
cách giữa chúng. 

Phương của lực tương tác giữa hai điện tích 
điểm là đường thẳng nối hai điện tích điểm đó. 
Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, hai điện tích 
trái dấu thì hút nhau (Hình 1.6). 


BR 
c2 
Hình 1.4 Nhiễm điện do hưởng ứng. 
Vì sao thanh kim loại nhiễm 
điện do hưởng ứng ở thí nghiệm 
Hình 1.4 khi được đưa ra xa quả 
cầu thì điện tích ở hai đầu thanh 
kim loại lại “biến mất” ? 


Một vật được nhiễm điện cũng gọi là 
vật được tích điện. 


_—s 


Hình 1.5 Cân 
xoắn Cư-lông. 

Khoảng cách 
giữa hai quả cầu 
A, B được điều 
chỉnh nhờ chiếc 
núm xoay C của 
cân. Độ xoắn của 
sợi dây treo cho 
phép ta xác định 
lực tương tác 
giữa hai quả cầu. 


Fậu tịa 
a) -=——®-—--—-.—.—. 
>0 q„>0 
ï Lãi ị 
mm... 
b) 21 F12 
>0 4„<0 


Hình 1.6 Phương và chiều của lực 
tương tác giữa hai điện tích điểm. 
Lực tương tác giữa hai điện tích 
gọi là /ực điện, hay cũng gọi là lực 
Cu-lông. 


Từ các công thức xác định 
lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho 
thấy giữa hai lực đó có gì giống 
nhau, có gì khác nhau ? 


Bảng 1.1 


Hằng số điện môi của một số chất 


Chất Hằng số điện môi 
Thuỷ tinh 5+10 
Sứ 5,5 
Êbônit 2,7 
Cao su 2,3 


Nước nguyên chất 


81,0 


Dầu hoả 


2/1 


Không khí 


1,000594 


Ø) CÂU HỎI 
1. Có hai vật kích thước nhỏ, nhiễm điện đẩy nhau. Các điện tích trên mỗi vật có dấu như thế nào ? 
2. Có bốn vật A, B, €, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng đẩy vật C. 

Vật € hút vật D. Hỏi vật D hút hay đẩy vật B ? 
3. Hãy nêu sự khác nhau giữa nhiễm điện do tiếp xúc và do hưởng ứng. 


Công thức tính độ lớn của lực tương tác giữa hai 
điện tích điểm : | | 
". các 


(1.1) 


r là khoảng cách giữa hai điện tích điểm đ\, đ› ; 
k là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào hệ đơn vị. 
2 


Trong hệ SIL, &= 9.102 = 
3. Lực tương tác của các điện tích trong điện môi 

(chất cách điện) 

Thí nghiệm chứng tỏ rằng, lực tương tác giữa các điện tích 
điểm đặt trong điện môi đồng tính, chiếm đầy không gian 
xung quanh điện tích, giảm đi £ lần so với khi chúng được đặt 
trong chân không. 


luớ› 


er7 


sỉ nẽằ=a (1.2) 


Đại lượng e chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi mà 
không phụ thuộc vào độ lớn các điện tích và khoảng cách giữa 
các điện tích. ø được gọi là hằng số điện môi. 

Người ta quy ước hằng số điện môi của chân không bằng I. 
Trong bảng 1.1, ta chú ý hằng số điện môi của không khí gần 
bằng I. 

Thí nghiệm Cu-lông được tiến hành trong không khí, nhưng 
vì hằng số điện môi của không khí gần bằng 1 nên kết quả của 
thí nghiệm cũng được coi là đúng cả trong chân không. 


Š BÀI TẬP 

1. Hãy chọn phát biểu đúng. 
Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 
A. tỈ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
B. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích. 
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 


2. Hãy chọn phương án đúng. 
Dấu của các điện tích q¡, q› trên hình 1.7 là : 


———e---—-—-—- ®—— 
A.qg+>0;qa<0. Fại k 42 F› 
B. g{ <0; ga > 0. Hình 1.7 

C.q;<0; ga < 9. 


D. Chưa biết chắc chắn vì chưa biết độ lớn của q4, q›. 


3. Cho biết trong 22,4 / khí hiđrô ở 09C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử hiđrô. Mỗi 
nguyên tử hiđrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích dương và 
tổng các điện tích âm trong 1 cm3 khí hiđrô. 


4. Tính lực tương tác tính điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng 
5.109 cm. Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm. 


¡Em có biết? 
MÁY LỌC BỤI 

Sơ đồ của máy lọc bụi được trình bày trên 
Hình 1.8. Không khí có nhiều bụi được quạt 
vào máy qua lớp lọc bụi thông thường. Tại đây, 
các hạt bụi có kích thước lớn bị gạt lại. Dòng 
không khí có lẫn các hạt bụi kích thước nhỏ 
vẫn bay lên. Hai lưới 1 và 2 thực chất là hai 
điện cực : lưới 1 là điện cực dương, lưới 2 là Lớp lóc bại 
điện cực âm. Khi bay qua lưới 1 các hạt bụi - thong thương 
nhiễm điện dương. Do đó, khi gặp lưới 2 nhiễm 
điện âm, các hạt bụi bị hút vào lưới. Vì vậy, khi 
qua lưới 2, không khí đã được lọc sạch bụi. 
Sau đó có thể cho không khí đi qua lớp lọc 
bằng than để khử mùi. Bằng cách này có thể 
lọc đến 95% bụi trong không khí. Hình 1.8 Sơ đồ máy lọc bụi 

Máy lọc bụi là một ứng dụng của lực tương tác giữa các điện tích. Ngoài ra, lực tương tác 
giữa các điện tích còn có nhiều ứng dụng khác trong công nghiệp cũng như trong đời sống. 
Chẳng hạn, kĩ thuật sơn tĩnh điện là một trong những ứng dụng đó. Muốn sơn vỏ xe ô tô, 
người ta làm cho sơn và vỏ xe nhiễm điện trái dấu nhau. Khi sơn được phun vào vỏ xe, thì 
các hạt sơn nhỏ li ti sẽ bị hút và bám chặt vào mặt vỏ xe. 


_ Lap lœ 
hàng than 


ị 
Không khi ———Í 


lấn bụi được quạt vào máy 


THUYẾTÊLECTRON ~ 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 


Hình 2.1 Mô hình đơn giản của 
nguyên tử liti. 


58z6S¿ -_~-- 
S. „+ s 


4) b) 
Hình 2.2 Mô hình đơn giản của 
ion lifi. 
a) ion dương liti ; b) ion âm liti. 


Có thể nói “một nguyên tử bị 
mất đi một số prôtôn thì nó trở 
thành ion âm, nhận thêm một số 
prôtôn thì trở thành ion dương” 
được không ? 


Nhiều khi, người ta cũng nói 
“vật nhiễm điện dương là vật 
thừa điện tích dương, vật nhiễm 
điện âm là vật thừa điện tích âm”. 
Trong câu nói đó em hiểu “thừa 
điện tích dương”, “thừa điện tích 
âm” có nghĩa là gì 2 

Nhiều trường hợp lẽ ra phải nói 
“hạt mang điện” hay “vật mang 
điện” thì người ta lại quen nói gọn là 
“điện tích”. 

Ngoài ra, thuật ngữ “điện tích” 
nhiều khi được dùng với ý nghĩa là 
điện lượng. 


10 


1. Thuyết êlectron 

Thuyết dựa vào sự có mặt của êlectron và chuyển 
động của chúng để giải thích một số hiện tượng 
điện từ gọi là (huyết électron. 

Thuyết êlectron trong phạm vi giải thích tính dẫn 
điện hay cách điện và sự nhiễm điện của các vật 
gồm một số nội dung chính như sau : 

« Bình thường tổng đại số tất cả các điện tích 
trong nguyên tử bằng không, nguyên tử trung hoà 
về điện (Hình 2. I). 

Nếu nguyên tử bị mất đi một số êlectron thì tổng 
đại số các điện tích trong nguyên tử là một số dương, 
nó là một Ion dương. Ngược lại, nếu nguyên tử nhận 
thêm một số êlectron thì nó là ion âm (Hình 2.2). 


se Khối lượng của êlectron rất nhỏ nên độ linh 
động của êlectron rất lớn. Vì vậy, do một số điều 
kiện nào đó (cọ xát, tiếp xúc, nung nóng,...) một số 
êlectron có thể bứt ra khỏi nguyên tử, di chuyển 
trong vật hay di chuyển từ vật này sang vật khác. 
Êlectron di chuyển từ vật này sang vật khác làm cho 
các vật nhiễm điện. Vật nhiễm điện âm là vật thừa 
lectron, vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron. 


2. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện 

Xét về tính dẫn điện của môi trường, người ta 
phân biệt vật dẫn điện (vật dẫn) với vật cách điện 
(điện môi). Vật dẫn điện là những vật có nhiều hạt 
mang điện có thể di chuyển được trong những 
khoảng lớn hơn nhiều lần kích thước phân tử của 
vật. Những hạt đó gọi là các điện tích tự do. 

Kim loại có nhiều êlectron tự do, các dung dịch 
muối, axit, bazơ có nhiều ion tự do. Chúng là những 
chất dẫn điện. 


Những vật có chứa rất ít điện tích tự do là những 
vật điện môi. 

Thuỷ tinh, nước nguyên chất, không khí khô,... 
có rất ít điện tích tự do. Chúng là những điện môi. 


3. Giải thích ba hiện tượng nhiễm điện 

a) Nhiễm điện do cọ xát 

Nếu có những điểm tiếp xúc chặt chẽ giữa thanh 
thuỷ tinh và mảnh lụa, thì ở những điểm đó có một 
số êlectron từ thuỷ tính di chuyển sang lụa. Khi 
thanh thuỷ tinh cọ xát với lụa thì số điểm tiếp xúc 
chặt chẽ tăng lên rất lớn. Do đó số êlectron di 
chuyển từ thuỷ tinh sang lụa cũng tăng lên. Vì vậy, 
thanh thuỷ tinh nhiễm điện dương, mảnh lụa nhiễm 
điện âm (Hình 2.3). 


b) Nhiễm điện do tiếp xúc 

Khi thanh kim loại trung hoà điện tiếp xúc 
với quả cầu nhiễm điện âm, thì một phần trong số 
êlectron thừa ở quả cầu di chuyển sang thanh kim 
loại. Vì thế thanh kim loại cũng thừa êlectron. Do 
đó, thanh kim loại nhiễm điện âm (Hình 2.4). 


Ngược lại, nếu thanh kim loại trung hoà điện 
tiếp xúc với quả cầu nhiễm điện dương, thì một số 
êlectron tự do từ thanh kim loại sẽ di chuyển sang 
quả cầu. Vì thế thanh kim loại trở thành thiếu 
êlectron. Do đó, thanh kim loại nhiễm điện dương. 


c) Nhiễm điện do hưởng ứng 

Thanh kim loại trung hoà điện đặt gần quả cầu 
nhiễm điện âm, thì các êlectron tự do trong thanh 
kim loại bị đẩy ra xa quả cầu. Do đó, đầu thanh kim 
loại xa quả cầu thừa êlectron, nên nhiễm điện âm. 
Đầu thanh kim loại gần quả cầu thiếu êlectron, 
nên nhiễm điện dương (Hình 2.5). 

Thanh kim loại đặt gần quả cầu nhiễm điện dương, 
thì êlectron tự do trong thanh kim loại bị hút lại gần 
quả cầu. Do đó, đầu thanh gần quả cầu thừa êlectron 
nên nhiễm điện âm, còn đầu kia thiếu êlectron nên 
nhiễm điện dương. 


Hình 2.4 Nhiễm điện do tiếp xúc. 


Nhiều khi, người ta cũng nói 
“quả cầu nhiễm điện dương tiếp 
xúc với thanh kim loại thì điện 
tích dương từ quả cầu truyền 
sang thanh kim loại làm cho 
thanh kim loại nhiễm điện 
dương”. Em hiểu mệnh đề “điện 
tích dương từ quả cầu truyền 
sang thanh kim loại” có nghĩa 
là gì 2 


Hình 2.5 Nhiễm điện do hưởng ứng. 


II 


Vậy thực chất của sự nhiễm điện do hưởng ứng là sự phân bố 
lại điện tích trong thanh kim loại. 


4. Định luật bảo toàn điện tích 

Rất nhiều thí nghiệm chứng tỏ rằng ở một hệ vật cô lập về 
điện, nghĩa là hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác, 
thì tổng đại số các điện tích trong hệ là một hằng số. Đó là 
nội dung của định luật bảo toàn điện tích. Một vật nào đó trong 
hệ được nhiễm điện không có nghĩa là điện tích được sinh ra mà 
là các điện tích âm và dương được tách ra và được phân bố lại 
trong nội bộ hệ vật. Cho đến nay, định luật bảo toàn điện tích đã 
được kiểm nghiệm trong nhiều điều kiện khác nhau, nhưng 
người ta chưa gặp một trường hợp nào cho thấy định luật này 
không được thoả mãn. 


2) CÂU HỎI 

Hãy nêu nội dung của thuyết êlectron dùng để giải thích sự nhiễm điện của các vật. 

Theo thuyết êlectron thì thế nào là một vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm ? 

Theo thuyết êlectron thì có gì khác nhau giữa vật dẫn điện và vật cách điện 2 

Hãy giải thích hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc, do hưởng ứng. 

Hãy giải thích tại sao khi đưa một quả câu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác 
nhiễm điện thì hai quả cầu hút lẫn nhau. 


©I + CB — 


ŠZ BÀI TẬP 
1. Chọn phát biểu sai. 
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. 
B. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do. 
C. Xét về toàn bộ, một vật trung hoà điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật 
trung hoà điện. 
D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện. 
2. Chọn phát biểu đúng. 
A. Một quả cầu bấc treo gần một vật nhiễm điện thì quả cầu bấc được nhiễm điện do hưởng ứng. 
B. Khi một đám mây tích điện bay ở gần mặt đất thì những cột chống sét được nhiễm điện chủ yếu 
là do cọ xát. 
C. Khi một vật nhiễm điện chạm vào núm kim loại của một điện nghiệm thì hai lá kim loại của điện 
nghiệm được nhiễm điện do tiếp xúc. 
D. Khi chải đầu, thường thấy một số sợi tóc bám vào lược, hiện tượng đó là do lược được nhiễm 
điện do tiếp xúc. 


12 


ĐIỆN TRƯỜNG 


Hai điện tích trong chân không không tiếp xúc với nhau nhưng vẫn hút nhau hoặc đẩy nhau. 
Chúng tác dụng lực lên nhau bằng cách nào ? 


1. Điện trường 

a) Khái niệm điện trường 

Tà đã biết một vật tác dụng lực hấp dẫn lên các 
vật khác ở gần nó vì xung quanh vật đó có trường 
hấp dẫn. 

Ở đây ta cũng có hiện tượng tương tự. Một điện 
tích tác dụng lực điện lên các điện tích khác ở gần 
nó. Ta nói, xung quanh điện tích có điện trường. 
Các điện tích tương tác được với nhau là vì điện trường 
của điện tích này tác dụng lên điện tích kia. Hiện nay, 
khoa học chứng tỏ những điều nói trên là đúng. 

b) Tính chất cơ bản của điện trường 

Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác 
dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. 

Một vật có kích thước nhỏ, mang một điện tích 
nhỏ, được dùng để phát hiện lực điện tác dụng lên 
nó gọi là điện tích thứ. Người ta dùng điện tích thử 
để nhận biết điện trường. 

2. Cường độ điện trường 

e Giả sử ta có một số điện tích thử đ. đa. đa.... Đặt 
lần lượt các điện tích này tại một điểm nhất định 
trong điện trường và xác định các lực Ïj. #2. #3... 
tác dụng lên chúng. Thí nghiệm cho biết các lực 


H, b, H, có độ lớn khác nhau, nhưng các thương 
số dạng ki thì băng nhau. Nếu đề ý đến cả chiều 


của các lực tác dụng lên các điện tích thử thì 


.— TÔ 


Con cá mập đầu búa có thể nhận 
biết được điện trường. 


Trong chương này, ta chỉ xét điện 
trường của các điện tích đứng yên 
đối với nhau, tức là điện trường tĩnh, 
gọi tắt là điện trường. 


Một bạn phát biểu : “Từ (3.1) 
ta có nhận xét, tại một điểm xác 
định trong điện trường thì cường 
độ điện trường E tỉ lệ nghịch với 
độ lớn của điện tích q”. Câu phát 
biểu đó đúng hay sai ? 


F Ẻ 

a) @———>——_— —- 
q>0 

b)——*®———~ 

q<0 Ẽ 


Hình 3.1 Chiều của lực điện tác 
dụng lên điện tích. 


Cường độ điện trường (#) là 
đại lượng vectơ, nhưng nhiều khi 
người ta cũng gọi độ lớn của Ẻ, 
kí hiệu #, là cường độ điện trường. 


14 


các thương dạng cũng không đổi, nghĩa là 


5 | mỊ 


RE F : 
-t=-*=_-3 =.. Làm thí nghiệm ở các điểm 
đI đ›2 đa 


F 
khác nhau thì các thương — là khác nhau. 


— 


Thương _ đặc trưng cho điện trường ở điểm 
q 


đang xét về mặt tác dụng lực gọi là cường độ điện 


trường và kí hiệu là Ÿ. 
(3.1) 


Trong trường hợp đã biết cường độ điện trường, 
thì từ công thức (3.l) suy ra : 


F=qF (3.2) 


Từ (3.2) ta thấy nếu ø > 0 thì ' cùng chiêu với 
# (Hình 3.1a), ngược lại nếu ø< 0 thì # ngược 
chiêu với # (Hình 3.1b). 

s Trong hệ SI, đơn vị cường độ điện trường có 


thể là niutơn trên culông, nhưng thường dùng đơn 
vị vôn trên mét, kí hiệu là V/m (xem Bài 4). 


3. Đường sức điện 

a) Định nghĩa 

Có nhiều cách mô tả điện trường. Cách mô tả có 
tính trực quan rõ rệt là dùng cách vẽ các đường 
sức điện. 

Đường sức điện là đường được vẽ trong điện 
trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào 
trên đường cũng trùng với phương của vecfơ 
cường độ điện trường tại điểm đó. 


Tuy nhiên, trong thực tế người ta thường quy định 
cho đường sức một chiều đi sao cho chiều của đường 
sức và chiều của vectơ cường độ điện trường tại các 
điểm trên đường là trùng nhau. Khi đó, ta hiểu các 
đường sức là các đường có chiều xác định (Hình 3.2). 

Các đường sức điện của một điện tích điểm và 
của hệ hai điện tích điểm được trình bày trên 
Hình 3.3 và Hình 3.4. 


b) Các tính chất của đường sức điện 

Các đường sức điện có một số tính chất sau đây : 

e Tại môi điểm trong điện trường, ta có thể vế 
được một đường sức điện đi qua và chỉ một mà thôi. 

e Các đường sức điện là các đường cong không kín. 
Nó xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng ở 
các điện tích âm (hoặc ở vô cực). 


Trong trường hợp chỉ có một điện tích, thì các 
đường sức xuất phát từ điện tích dương ra vô cực, 
hoặc từ vô cực đến điện tích âm (Hình 3.3). 


se Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các 
đường sức điện ở đó được vẽ mau hơn (dày hơn), nơi 
nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường 
sức điện ở đó được vẽ thưa hơn. Chẳng hạn, trên 
các Hình 3.3 và 3.4, ở nơi gân điện tích, các đường 
sức điện mau hơn nơi xa điện tích. 


c) Điện phổ 

Dùng một loại bột cách điện rắc vào dầu cách 
điện và khuấy đều. Sau đó đặt một quả cầu nhỏ 
nhiễm điện vào trong dầu. Gõ nhẹ vào khay dầu thì 
các hạt bột sẽ sắp xếp thành các “đường hạt bột”. 
Ta gọi hệ các “đường hạt bột” đó là điện phổ của 
quả cầu nhiễm điện. Điện phổ cho phép ta hình 
dung dạng và sự phân bố các đường sức điện. 


Đường sức điện vẽ trong các Hình 3.3, 3.4 tương 
ứng với các điện phổ ở hình 3.5 và 3.6. 


Hình 3.2 Đường sức điện và vectd 
cường độ điện trường. 


a) 
q 
q>0 
b) 
q 
q<0 
Hình 3.3 Đường sức của một điện 
tích điểm. 


a) _ | 

b) 

Hình 3.4 Đường sức của hệ hai điện 
tích điểm. 


a) Hai điện tích dương. 
b) Hai điện tích trái dấu. 


Có thể coi các “đường hạt 
bột” của điện phổ là các đường 
sức được không 2 Giải thích. 

).. 5 


Hình 3.5 Điện phổ của một quả cầu 
nhiễm điện. 


Hình 3.6a Điện phổ của hai quả cầu 
nhiễm điện cùng dấu. 


Hình 3.6b Điện phổ của hai quả cầu 
nhiễm điện trái dấu. 


4. Điện trường đều 

Một điện trường mà vectơ cường độ điện 
trường tại mọi điểm đều bằng nhau gọi là điện 
trường đều. 

Theo tính chất của đường sức, ta suy ra các 
đường sức của điện trường đều là các đường thẳng 
song song và cách đều nhau. 

Hình 3.7 cho biết điện phổ của hai tấm kim loại 
phẳng, rộng, song song, mang điện tích trái dấu, có 
độ lớn bằng nhau. Ở rìa của hai tấm kim loại, các 
“đường hạt bột” là các đường cong, còn ở giữa hai 
tấm, các “đường hạt bột” song song và cách 
đều nhau. 

Dựa vào điện phổ, ta có thể nói điện trường giữa 
hai tấm kim loại là điện trường đều. Đường sức của 
điện trường này được vẽ trên Hình 3.8. 


5. Điện trường của một điện tích điểm 
Hai điện tích điểm ¿, Q đặt cách nhau một 
khoảng r trong chân không thì lực Cu-lông tác dụng 
lên điện tích z được viết dưới dạng : 
luØi 
2 


r 


FE=910 


Từ công thức (3.1) ta suy ra cường độ điện 
trường của điện tích điểm Ó tại một điểm là : 


Hình 3.8 Các đường 
sức Ỏỏ giữa hai tấm 
kim loại phẳng, rộng, 


Hình 3.7 Điện phổ của 
điện trường ở giữa hai 
tấm kim loại phẳng, 
rộng, song song, mang 
điện tích trái dấu, có độ 
lớn bằng nhau. 


Em. ẽ1.....x: 


(|| HH) 


Song song, mang 
điện tích trái dấu, có 
độ lớn bằng nhau. 
Các đường sức này 
song song với nhau 
và cách đều nhau. 


g = 9.9lØl 
ì 2 


F 3) 
r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến điện tích Ó. 


Nếu @ > 0 thì cường độ điện trường hướng ra xa 
điện tích @ (Hình 3.9a), nếu @ < 0 thì cường độ 
điện trường hướng về phía điện tích @ (Hình 3.9b). 
6. Nguyên lí chồng chất điện trường 

Giả sử ta có hệ n điện tích điểm Qạ, Q¿... Q„ 
Gọi cường độ điện trường của hệ ở một điểm nào 
đó là F`.. Cường độ điện trường chỉ của điện tích 
O¡là BỊ, cường độ điện trường chỉ của điện tích 
Q; là E, „ ..„ cường độ điện trường chủ của điện 
tích Q„ là E, tại điểm đang xét. Khi đó ta có : 

E=Ír+ly tui LỄ, (3.4) 


Chú ý rằng, vế phải là tổng các vectơ_ EỊ, E›.... 


#) CÂU HỎI 


Có hai điện tích q+, q› đặt tại 
hai điểm A, B. Hãy tìm những 
điểm mà tại đó hai vectơ cường 
độ điện trường của hai điện tích : 
a) cùng phương, cùng chiều. 

b) cùng phương, ngược chiều. 


/ 
L \ 
b)Q<0 l]& % — 
\ E 1 
`x* | NV 


Hình 3.9 Chiều của vectơ cường độ 
điện trường của điện tích điểm phụ 
thuộc vào dấu của điện tích. 


1.. Cường độ điện trường E luôn cùng phương và cùng chiều với lực F tác dụng lên một điện tích 
bất kì đặt trong điện trường đó. Điều đó đúng hay sai 2 Giải thích. 


2. Hãy nêu tính chất cơ bản của điện trường. 


3. Có thể coi đường sức điện là quỹ đạo của một điện tích điểm chuyển động dưới tác dụng của điện 


trường được không ? Hãy giải thích. 
4.. Hãy nêu tính chất các đường sức điện và giải thích. 


BÀI TẬP 


1. Chọn phát biểu sai. 


A. Điện phổ cho phép ta nhận biết sự phân bố các đường sức của điện trường. 


B. Đường sức điện có thể là đường cong kín. 


C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng. 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau. 


2. Chọn phương án đúng. 
Công thức xác định cường độ điện trường của điện tích điểm Q < 0 có dạng : 


A. E = 9/109. B. E = ~9.109 =. 
F F 
Ể E=9.109 2. D. E =-9.408. 


3. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó 
bằng 2.104 N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu 2 


4.. Có một điện tích Q = 5.10”9 € đặt tại điểm A trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại 
điểm B cách A một khoảng 10 cm. 

9. Có hai điện tích g, qa đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích g4 = 5.1079 C, điện tích 
q› = 5.1079 C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện 
tích đó và : 

a) cách đều hai điện tích ; 
b) cách q; một khoảng 5 cm và cách q› một khoảng 15 cm. 


6. Hai điện tích q = q› = 5.1018 C được đặt cố định tại hai đỉnh B, € của một tam giác đều cạnh là 
8 cm. Các điện tích đặt trong không khí. 


a) Xác định cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác nói trên. 
b) Câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu q; = 5.10-18 C, q„ = —5.10-18 Œ 2 


7. Ba điện tích q giống nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định 
cường độ điện trường tại tâm của tam giác. 


Em có biết? có biết ? 
TƯƠNG TÁC GẦN VÀ TƯƠNG TÁC XA 


Tương tác giữa hai vật không tiếp xúc với nhau được thực hiện bằng cách nào ? Có hai 
cách giải đáp câu hỏi đó. Cách giải đáp thứ nhất cho rằng hai vật không tiếp xúc với nhau 
vẫn có thể tương tác với nhau. Quan điểm này gọi là quan điểm tương tác xa. Định luật vạn 
vật hấp dẫn và định luật Cu-lông thể hiện quan điểm đó. 


Cách giải đáp thứ hai cho rằng, có tương tác hấp dẫn giữa hai vật không tiếp xúc với nhau 
là vì vật này được đặt trong trường hấp dẫn của vật kia, lực hấp dẫn tác dụng lên vật B là do 
trường hấp dẫn của vật A tại điểm đặt vật B gây ra. Tương tự như vậy, nếu có hai điện tích 
A và B, thì có lực điện tác dụng lên điện tích B là vì B được đặt trong điện trường của điện 
tích A. Điện trường của điện tích A là thực thể vật lí truyền lực điện từ điện tích A đến điện tích B. 
Quan điểm này gọi là quan điểm tương tác gần. Theo quan điểm tương tác xa thì tốc độ 
truyền tương tác là vô hạn. Điều đó trái với thực tế. Còn theo quan điểm tương tác gần thì 
tốc độ truyền tương tác là hữu hạn. Nhiều sự kiện thực nghiệm đã chứng tỏ quan điểm tương 
tác gần là phù hợp với thực tế. 


l 


4 


HIỆU ĐIỆN THẾ 


CÔNG CỦA LỤC ĐIỆN 


Công của trọng lực được biểu diễn qua hiệu thế năng hấp dẫn. Còn công của lực điện có thể 


được biểu diễn qua đại lượng nào ? 


1. Công của lực điện 

Ta xét công của lực điện tác dụng lên một điện 
tích ø chuyển động từ M đến N trong điện trường 
đều, chẳng hạn điện trường giữa hai tấm kim loại 
rộng, song song, mang điện tích trái dấu có độ lớn 
bằng nhau. 

Giả sử ø > 0 và đường đi của điện tích ø là đoạn 
đường cong MN (Hình 4.1). 

Để tính công của lực điện trên đoạn đường cong 
MN, ta chia MN thành nhiều đoạn nhỏ, công của 
lực điện tác dụng lên ¿ bằng tổng các công trên các 
đoạn nhỏ đó. 

Vì ø > 0 nên lực điện tác dụng lên ø có chiều 
hướng từ tấm mang điện tích dương sang tấm mang 
điện tích âm. Coi rằng đoạn đường cong MN được 
chia thành nhiều đoạn nhỏ sao cho mỗi đoạn nhỏ đó 
có thể coi là đoạn thẳng. Khi đó công thức tính công 
trên một đoạn nhỏ nào đó, chẳng hạn đoạn PQ, là : 


AApo = gÈ.P@.cosử = qE.PØ 
ở đây P'G' là hình chiếu của PO lên trục Óx ; quy ước 
vẽ trục Øx có chiều trùng với chiều của đường sức. 
Công trên toàn đoạn M⁄N bằng : 


Ẩing = 3 AA 


=g,E(M'R'+..+P'Q +... 


+ 'N) 
=qE.M'`N' 


Kết quả trên đây được rút ra từ giả thiết ø > 0. 
Tuy nhiên, nếu ¿ < 0 ta cũng rút ra được công thức 
như trên. Do đó có thể viết : 


ẢMN = qgE.M'`N' (4.1) 


Hình 4.1 


Trong Cơ học ta cũng đã rút ra kết 
luận là công của lực hấp dẫn không 
phụ thuộc vào dạng đường đi của vật 
mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và 
điểm cuối của đường đi. 


Vì sao người ta nói trường 
hấp dẫn và điện trường đều là 
những trường thế 2? 


Chứng tỏ rằng (4.1) cũng 
đúng cả trong trường hợp q < 0. 


20 


M', N' là hình chiếu của hai điểm Ả, N lên trục Ox; ⁄'N' là 
độ dài đại số của đoạn ÄM⁄ˆN'" ; còn ø có dấu tuỳ ý: 

Từ (4.1) ta có nhận xét là, công của lực điện tác dụng lên 
điện tích ø không phụ thuộc vào dạng của đoạn đường đi 4N 
mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của hai điểm M, N tức là của điểm 
đầu và điểm cuối của đường đi. 

Người ta đã chứng minh rằng nhận xét trên đây cũng đúng 
cả trong trường hợp điện trường không đều. 

Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ 
thuộc dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí 
điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường. 


Do đó, người ta nói điện frường fĩnh là một trường thế 
(tương tự như trường hấp dẫn). 

2. Khái niệm hiệu điện thế 

a) Công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích 

Công của trọng lực và công của lực điện cùng có một đặc tính 
quan trọng là những công này không phụ thuộc dạng đường đi 
của vật mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của 
đường đi. 

Ta đã biết, công của trọng lực được biểu diễn qua hiệu thế 
năng tại vị trí đầu và cuối đường đi của vật đó (Bài 35, SGK 
Vật lí I0 nâng cao). 

Ở đây, ta cũng coi một điện tích ø ở trong điện trường thì có 
thế năng, và công của lực điện khi điện tích ø di chuyển từ điểm 
M đến điểm N cũng được biểu diễn qua hiệu của các thế năng 
của điện tích ø tại hai điểm đó : 

AMN = ŸM — N 

b) Hiệu điện thế, điện thế 

Hiệu thế năng của vật trong trọng trường tỉ lệ với khối lượng 
m của vật. Ở đây, ta cũng coi hiệu thế năng của điện tích trong 
điện trường tỉ lệ với điện tích ø, nghĩa là có thể biểu diễn An 
dưới dạng sau : 


AMN = 4(VM— VN) (4.2) 


(Vw— Vy) được gọi là hiệu điện thế (hay điện áp) giữa hai điểm 
M, N và kí hiệu là Uựụ. 


Từ (4.2) rút ra công thức sau đây được coi là 
công thức định nghĩa hiệu điện thế : 


"sa. .. 


DU (4.3) 

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường 
là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện 
công của điện trường khi có một điện tích di 
chuyển giữa hai điểm đó. 

Các đại lượng Vụ. VN được gọi là điện thế của 
điện trường tại điểm M, N tương ứng. Điện thế của 
điện trường phụ thuộc vào cách chọn mốc tính điện 
thế. Thường người ta chọn điện thế ở xa vô cực làm 
mốc. Cũng có khi người ta chọn điện thế ở mặt đất 
làm mốc (nghĩa là coi điện thế ở mặt đất bằng 0). 
Vì vậy, khi nói tới điện thế tại một điểm A nào đó 
thì thực chất đó là hiệu điện thế Vạ — Vp, trong đó 
Vp là điện thế được chọn làm mốc nghĩa là Vụ = 0. 

Trong hệ SI, đơn vị điện thế và hiệu điện thế là 
vôn kí hiệu là V. Từ công thức (4.2) suy ra, nếu 
Ủwy=LV,đ= LC thì Aww = LJ. Vậy vôn là hiệu 
điện thế giữa hai điểm ⁄, N mà khi một điện tích 
dương 1 C di chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực 
điện sẽ thực hiện một công dương là I J. 

Để đo hiệu điện thế giữa hai vật, người ta dùng 
tĩnh điện kế (Hình 4.2). 


Trong kĩ thuật, hiệu điện thế gọi là điện áp. 

3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và 
hiệu điện thế 
So sánh hai công thức (4.1) và (4.2) ta rút ra : 


jj= DMN 
MN' 


(4.4) 


Đó là công thức biểu thị mối liên hệ giữa cường 
độ điện trường và hiệu điện thế đối với điện trường 
đều. Các điểm M, N, M', N' được chỉ rõ trên 


Hiệu điện thế giữa hai điểm 
có phụ thuộc việc chọn mốc tính 
điện thế không 2 Giải thích. 


vật 
thứ hai 

1 
Nối với 
vật 
thứ nhất 


Hình 4.2 Tĩnh điện kế. 

1. Kim của tĩnh điện kế ; 2. Trục 
quay của kim ; 3. Thanh kim loại, gọi 
là cần của tĩnh điện kế ; 4. Vỏ tĩnh 
điện kế bằng kim loại. 

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai vật, 
ta nối một vật với cần của tĩnh điện 
kế, vật kia với vỏ. Độ lệch của kim 
cho biết hiệu điện thế giữa hai 
vật đó. 


Muốn đo điện thế của vật A 
ta nối A với cần tĩnh điện kế, vỏ 
tính điện kế nối với đất. Vậy nối 
vỏ tĩnh điện kế với đất có ý 
nghĩa gì ? 


21 


Dựa vào công thức (4.4)hãy Hình 4.1. Từ (4.4) ta hiểu tại sao đơn vị cường độ 
chứng minh rằng điện thế giảm điện trường là vôn trên mét. 

105 CHIỀM/DMS/MHOHUSiUm) Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu 
Hướng dân điện thế thường được viết dưới dạng đơn giản 
Vẽ trục Ox trùng với một đường như sau : 

sức bất kì như trên Hình 4.3 và 


áp dụng công thức (4.3) đối với se Ã (4.5) 
hai điểm M, N gần nhau trên d : 
trục Ox. 


đ là khoảng cách giữa hai điểm M', N'. 


O N M X 
Hình 4.3 
2) CÂU HỎI 


1. Hãy giải thích bằng hình vẽ đại lượng M'N' trong công thức (4.1). 

2.. Hãy viết công thức tính công của lực điện khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong 
điện trường. Có gì đáng chú ý trong công thức vừa viết ? 

3. Hãy tìm mối liên hệ giữa Uun và UNạ: 

4.. Hãy viết công thức định nghĩa hiệu điện thế. 

5. Hãy viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong trường hợp điện 
trường đều. 


ấZ BÀI TẬP 
1. Chọn phương án đúng. 
Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. 
Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì 
A._ A>0 nếu q>0. 
B.  A>0nếug<0. 
C.  A z0 nếu điện trường không đều. 
D. A=0. 


2. Chọn phương án đúng. 
Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1 cm ; NP= 3 cm; UWN= 1V; Up = 2 V. 
Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là Eụ, Eụ, Ep, 


A. EN > Eụ. B. Ep = 2EN. đ Ep = 3EN. D. Ep = ÊẠ: 


22 


3. Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến điểm N, từ 
điểm N đến điểm P như trên Hình 4.4 thì công của lực điện 
trong mỗi trường hợp bằng bao nhiêu 2 Giải thích. 


Hình 4.4 


4.. Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách nhau 2 cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có 
độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10”10 C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công 
A = 2.109 J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó. Cho biết điện trường 
bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm. 


5. Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường 
E= 100 V/m. Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 kmís. Hỏi êlectron chuyển động được quãng 
đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không 2? Cho biết khối lượng êlectron m = 9,1.10'3Í kg. 


6. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UwN = 1 V. Một điện tích q = —1 C di chuyển từ M đến N thì 
công của lực điện bằng bao nhiêu ? Giải thích ý nghĩa của kết quả tính được. 


7. Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10'15 kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại 
song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 
4,8.10”18 C. Hai tấm kim loại cách nhau 2 cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai 
tấm đó. Lấy g = 10 mís2. 


8. Một quả cầu khối lượng 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây dài 1 m. Quả cầu nằm 
giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như Hình 4.5. Hai tấm cách 
nhau 4 cm. Đặt một hiệu điện thế 750 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra 
khỏi vị trí ban đầu 1 cm. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/sZ. 


Hình 4.5 
Em có biết? có biết ? 


THÍ NGHIỆM MI-LI-KAN 


Thí nghiệm Mi-li-kan (Robert Andrews Millikan, 1868 —- 1953, nhà vật lí người Mĩ, giải 
Nô-ben năm 1925) nhằm xác định điện tích nhỏ nhất trong tự nhiên. 

Sơ đồ thí nghiệm Mi-li-kan được trình bày trên Hình 4.6. Trong hình đó 1 và 2 là hai tấm 
kim loại đường kính khoảng 20 cm. Hai tấm được đặt nằm ngang và cách nhau chừng 2 cm. 
Dùng máy phun, phun vào lỗ nhỏ ở tấm kim loại 1 những hạt dầu có kích thước rất nhỏ 
(vào cỡ 1 tim). Do cọ xát với miệng vòi phun mà một số hạt dầu được nhiễm điện. Qua lỗ 
nhỏ có một số hạt dầu rơi vào bên trong khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Dùng kính 
quan sát các hạt đó trong khoảng thời gian chừng vài ba giờ. 


23 


Đầu tiên, khi hai tấm 1 
và 2 chưa nối với nguồn, ta 
thấy những hạt dầu rơi 

5 xuống với tốc độ lớn dần. 

Sau đó tốc độ rơi của 

Sư xem chúng không đổi. Đó là lúc 

e3 lực ma sát cân bằng với lực 

HC hấp dẫn. Ở đây lực ma sát 

6 tỈ lệ với tốc độ rơi của hạt. 

Kí hiệu tốc độ không đổi 

này là v thì fns = kv. Ta có 
hệ thức sau : 


mg = fms = kV 


(k là một hệ số tỉ lệ) 
Hình 4.6 Sơ đồ thí nghiệm Mi-li-kan. 


1, 2. Hai tấm kim loại ; 3. Máy phun ; 4. Lỗ nhỏ ; 5. Đèn chiếu sáng; D^Y giờ nổitâm 1 với cực 
6. Kính quan sát. dương và tâm 2 với cực âm 


của một nguồn điện. Khi đó 
có một số hạt không rơi xuống mà lại chuyển động từ dưới lên trên, đó là những hạt nhiễm điện 
âm. Khi những hạt này đạt đến tốc độ không đổi v¿, ta có thể viết công thức sau : 


U _ 
đa mg? kv, (1) 


trong đó g là điện tích của hạt dầu, U là hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại, d là khoảng cách 
giữa hai tấm đó. 

lon hoá không khí trong khoảng không gian giữa hai tấm kim loại (bằng tia X, tia phóng 
xạ,...) thì có một số hạt thay đổi tốc độ đột ngột do chúng nhận thêm hạt mang điện từ không 
khí. Khi những hạt nhận thêm điện tích này đạt đến tốc độ không đổi va, ta có thể viết hệ 
thức sau : 


U 
(q + qn) q = mg + kv, (2) 


ở đây qn là điện tích mà hạt dầu nhận thêm được. 
Từ (1) và (2) ta rút ra : 


d và U là những đại lượng có thể đo được, va và v có thể xác định được bằng kính quan sát. 
Còn k phải xác định bằng những phương pháp riêng xuất phát từ hệ thức mg = kv (ở đây 
không nói đến). Từ đó ta tìm được qạ. 

Trong khoảng thời gian từ 1909 đến 1913, Mi-li-kan và các cộng sự của ông đã đo điện 
tích của chừng vài nghìn hạt. Ông nhận thấy rằng, không có hạt nào có điện tích nhỏ hơn 
1,6.10-19 C và điện tích của các hạt đều bằng một số nguyên lần 1,6.10-19 C. Từ đó ông rút 
ra kết luận rằng, trong tự nhiên tồn tại điện tích nguyên tố (1,6.10-19 C). 


24 


BÀI TẬP VỀ LỤC CU-LÔNG VÀ 
ĐIỆN TRƯỜNG 


1. Cho hai điện tích dương ¡ = 2 nC và đ;› = 18 nC đặt cố định trong không khí và 
cách nhau 10 cm. Đặt thêm một điện tích thứ ba đo tại một điểm trên đường thăng nối 
hai điện tích Z¡, ga sao cho đo nằm cân bằng. Hãy tìm : 

a) VỊ trí đặt đọ. 

b) Dấu và độ lớn của đo. 

Bài giải 

a) Giả sử g¡ và g› được đặt như trên Hình 5.1. Ta nhận thấy để qo nằm cân bằng 
thì z phải nằm bên trong hai điện tích đ¡, đ;. Gọi khoảng cách giữa đạ và đ¡ là x, 


giữa đ¡ và đa là a. Gọi độ lớn của lực Cu-lông mà ¿¡, đ; tác dụng lên đo là F4, Fa 
tương ứng, fa có : 


Z đi | đ› đo L4 | | 
« Nếu g <0,.=k#|  œ =¿-#2MoL N.-: 
` X (a — +) E-:30E 50G ==. En 
1 0 2 
: địđo —_ “.... 
° th =ek"  ,t,=k 
Nếu >0, Íị R- 2 (a= x a) 
_— Ị š ý 
Muốn đo nằm cân bằng thì #¡ = F;. Trong cả hai ca TẾ | 
trường hợp đều có thể rút ra : tư ớn '——.——: ĐI 
1 0 2 
q q 
— 5 2 b) 
+“ (=x#) Hình 5.1 
a—x\2= a›x2 8) qọ< 9. 
qị (4— 1)“ = đ› D20 


Thay số ta có 2.10”?(10—x)2= 18.10”? x2. Giải ra 
ta được x = 2,5 cm. 

b) Kết quả tìm được trên đây không phụ thuộc vào dấu và độ lớn của điện tích đo. 
Vì vậy, dấu và độ lớn của đo là tuỳ ý. Tuy nhiên, ta có thể thấy tính cân bằng của đo 
trong hai trường hợp đọ > Ø và ø < 0 là khác nhau. 


2. Có hai điện tích điểm đ¡ = 0,5 nC và ø; = -0,5 nC đặt cách nhau một đoạn 
a = 6 cm trong không khí. Hãy xác định cường độ điện trường E tại điểm Mí cách 
đều hai điện tích Z¡, g¿ và cách đường thẳng nối ø¡, ø; một đoạn / = 4 cm. 


25 


Hình 5.2 
đq) 

+ B * 3È + 
2 cm? 
2. „ử ï 
14cm M. 
10cm; 
10cm O 
CC côn co ”'1 6cm 
=——=—==—=—==—- 
(2) 

Hình 5.3 


Bài giải 

Gọi cường độ điện trường do điện tích đ¡. ga gây 
ra tại M là E¡, #,. Vì độ lớn của hai điện tích g, 
4a bằng nhau và điểm #⁄ cách đều hai điện tích đó 
nên #¡ = E¿. Các vectơ Fị, E„ được vẽ trên 
Hình 5.2. 


Theo công thức xác định cường độ điện trường 
của một điện tích điểm, ta có : 


= = 9 đỊ 
E,= E› =9.10 =1 


I 
2 
r?=i2+ (š] 
2 


Ta có E=E +E„. Vì E, = E„ nên vectơ 12 
song song với đường thẳng nối ¿ p đ› Và có chiều 
như Hình 5.2. Từ Hình 5.2, ta suy ra: #= 2Ecosœ, 


trong đó : COSGŒ = 


địa 
(4 + a?3? 
Thay số, ta có E = 2 160 V/m. 


Do đó : E=8.910 


3. Có hai tấm kim loại (1), (2) rộng, nằm ngang 
song song với nhau và cách nhau đ = I0 cm 
(Hình 5.3). Tấm (I) mang điện dương, tấm (2) 
mang điện âm, điện tích trên hai tấm có độ lớn 
bằng nhau. Bên trong hai tấm kim loại có một 
hạt bụi khối lượng zø = 2.10-2 g mang điện tích 
q = -0,06 pC bị vướng ở điểm Ó (nằm yên tại OÓ). 
Q cách tấm kim loại (2) 1,6 cm và cách mép trái hai 
tấm kim loại 10 cm. Lúc z =0, ta truyền cho hạt bụi 
một vận tốc 0 = 25 cm/s theo phương ngang. Sau đó 
ít lâu hạt bụi đi đến Mí, M cách tấm kim loại (1) 
2 cm và cách mép trái hai tấm kim loại 14 cm. 


a) Hỏi hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại bằng 
bao nhiêu ? 


b) Tính công của lực điện trong di chuyển nói trên 
của hạt bụi. 


Coi rằng quỹ đạo của hạt bụi nằm trong mặt 
phẳng hình vẽ. Điện trường bên trong hai tấm kim 
loại là điện trường đều. Lấy ø = 10 m/s”. 


Bài giải 
a) Trọng lượng của hạt bụi P = mg. 
Lực điện tác dụng lên hạt bụi : ¿ = ll; 
Lực tổng hợp tác dụng lên hạt bụi : 
F=h -P=|j|J mg 
Gia tốc của hạt theo phương vuông góc với hai 


tấm kim loại : 


m md 


2 
Uy ra: 4= = 
# 
: U 2yu” 
Vạy : ld| &= v2 


2 
'-ÉE 
la| x 


Thay số ta có : U=50V 


Duy. .... Ú 
d - 3,6.1077 đd 
Từ đó tính được: Uow = -32 V 


b) Ta có thể viết : 


Áp dụng công thức AoM = 4Uo. ta được : 


lưng =/1,02210 7 


VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG 
ÑJŸ ĐIỆN TRUỜNG 


Bài này sẽ khảo sát những tính chất của vật dẫn và điện môi khi chúng được đặt trong điện 
trường. Chú ý rằng một vật dẫn tích điện cũng có thể coi là vật dẫn đặt trong điện trường. 


1. Vật dẫn trong điện trường 

a) Trạng thái cân bằng điện 
Một vật dẫn có thể được tích điện bằng hưởng ứng, bằng cọ xát 
hay bằng tiếp xúc. 


Dù được tích điện bằng cách nào, thì lúc đầu của quá trình tích 
điện cũng có sự di chuyển các điện tích tự do và tạo thành dòng 
điện trong vật dẫn. Tuy nhiên, dòng điện chỉ tồn tại trong 
khoảng thời gian rất ngắn. Khi trong vật dẫn không còn dòng 
điện nữa, người ta nói vật dẫn cân bằng tĩnh điện, hay cũng nói 
tắt là cân bằng điện. 


Sau này, khi nói vật dẫn trong điện trường, ta hiểu ngầm rằng 
chỉ nói đến trường hợp vật dẫn cân bằng điện trong điện trường. 
b) Điện trường trong vật dân tích điện 
Thí nghiệm chứng tỏ rằng bên frong vật dân, điện trường 
bằng không. Điều đó cũng dễ hiểu, vì trong vật dẫn đã có sẵn 
các điện tích tự do nên nếu điện trường khác không thì nó sẽ tác 
dụng lực lên các điện tích tự do và gây ra dòng điện. Điều này 
trái với giả thiết là vật ở trạng thái cân bằng điện. 
K. Trong phần rỗng của vật dẫn, điện trường cũng bằng không nếu 
ở phần này không có điện tích. 
Điện trường bên trong vật dẫn rỗng bằng không nên người ta 
dùng các vật dẫn rỗng làm các màn chắn điện. Để các dụng cụ 
hay các máy móc chính xác không bị ảnh hưởng bởi điện trường 
Hình 6.1 Trên mặt vật ngoài, người ta đặt chúng trong những chiếc hộp kim loại. 


dẫn, vecld cường độ : _.. : Đa by và : ' Kế: ào S200 
điện trường ti góc Cường độ điện trường tại một điêm trên mặt ngoài vát dân 


với mặt vật. vuông góc với mặt vật (Hình 6.1). Vì nếu cường độ điện trường 
Nếu trong không vuông góc với mặt vật dẫn thì sẽ có một thành phần tiếp 
phần rỗng của vật tuyến với mặt vật. Thành phần này tác dụng lực lên các điện tích 
dẫn có một điện tự do và gây ra dòng điện trên mặt vật. 

tích, thì điện trường 
trong phần rỗng đó 
bằng bao nhiêu ? e Điện thế trên mặt ngoài vật dẫn. 


c) Điện thế của vật dẫn tích điện 


28 


Thí nghiệm 

Sơ đồ của thí nghiệm như trên Hình 6.2. 

Thí nghiệm chứng tỏ điện thế tại mọi điểm trên 
mặt ngoài vật dẫn có giá trị bằng nhau. 

e Điện thế bên trong vật dẫn. 

Vì điện trường trong vật dẫn bằng không, nên từ 
mối liên hệ giữa E và U có thể suy ra rằng điện thế 
tại mọi điểm bên trong vật dẫn phải bằng nhau và 
bằng điện thế trên mặt ngoài của vật. 

Vậy vật dẫn là vật đẳng thế: 

d) Sự phân bố điện tích ở vật dẫn tích điện 

e Sự phân bố điện tích ở mặt ngoài của vật dẫn. 

Thí nghiệm 

Sơ đồ thí nghiệm như ở Hình 6.3. 

Thí nghiệm chứng tỏ, ở một vát dẫn rồng nhiễm 
điện, thì điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật. 

Với vật dẫn đặc, điện tích cũng chỉ phân bố ở 
mặt ngoài của vật. 

s Sự phân bố điện tích trên vật trong trường hợp 
mà mặt ngoài có chỗ lồi, chỗ lõm. 

Thí nghiệm 

Sơ đồ thí nghiệm như ở Hình 6.4. 

Từ thí nghiệm ta rút ra kết luận : Ở øJ#ng chỗ lồi 
của mặt vật dân, điện tích tập trung nhiều hơn ; ở 
những chỗ mũi nhọn điện tích tập trung nhiều 
nhát ; ở chỗ lốm hầu như không có điện tích. 

Điện tích phân bố trên mặt ngoài của vật dẫn 
không đều, nên cường độ điện trường ở gần mặt 
ngoài của vật cũng khác nhau. Nơi nào điện tích tập 
trung nhiều hơn, điện trường ở đó mạnh hơn, đặc 
biệt ở gần các mũi nhọn điện trường rất mạnh. 


Nếu mũi nhọn đặt trong không khí, thì một số 
hạt mang điện có sẵn trong không khí ở gần mũi 


Hình 6.2 Thí nghiệm về điện thế ỏ 
mặt ngoài của vật dẫn. 
1. Vật dẫn nhiễm điện ; 2. Quả cầu 
thử bằng kim loại ; 3. Tay cầm bằng 
nhựa ; 4. Tĩnh điện kế ; 5. Dây nối 
quả cầu và tĩnh điện kế. 


Nối núm kim loại của cần tĩnh 
điện kế với quả cầu thử. Di chuyển 
quả cầu thử đến nhiều điểm khác 
nhau trên mặt vật nhiễm điện. Tại 
mọi điểm (kể cả những điểm ở phần 
lõm của vật) góc lệch của kim tĩnh 
điện kế đều như nhau. 


Hình 6.3 Thí nghiệm về sự phân bố 
điện tích ỏ mặt ngoài vật dẫn. 

1. Quả cầu kim loại nhiễm điện ; 

2. Quả cầu thử bằng kim loại ; 

3. Tay cầm bằng nhựa ; 

4. Điện nghiệm. 

Cho quả cầu thử tiếp xúc với mặt 
ngoài quả cầu kim loại 1. Sau đó đưa 
quả cầu thử chạm vào núm kim loại 
của điện nghiệm, ta thấy hai lá kim 
loại xoè ra. Nhưng nếu cho quả cầu 
thử tiếp xúc với mặt trong của quả cầu 
1 thì hai lá kim loại không xoè ra. 


29 


Tại sao ở thí nghiệm Hình 
6.2 ta cần nối quả cầu thử với 
núm kim loại của tĩnh điện kế 
còn thí nghiệm ở Hình 6.3 thì 
không nối quả cầu thử với núm 
kim loại của điện nghiệm ? 


T—-- 
z7 ` 


a) 


Cho quả cầu thử chạm với mặt vật 
dẫn nhiễm điện. Sau đó đưa quả cầu 
đến chạm với núm kim loại của điện 
nghiệm. Cứ sau mỗi lần thử như trên, 
ta khử điện tích ở quả cầu và ở điện 
nghiệm rồi mới làm phép thử tiếp 
theo. Quả cầu thử có kích thước nhỏ 
để cho sau mỗi lần thử, điện tích của 
vật nhiễm điện thay đổi không đáng 
kể. Góc xoè của hai lá điện nghiệm ở 
Hình 6.4b lớn nhất. Ở Hình 6.4c hai lá 
kim loại hầu như không xoè ra. 


Hình 6.5 Sự phân cực của điện môi. 

Mặt bên trái của mẩu điện môi 
nhiễm điện âm, mặt bên phải nhiễm 
điện dương. 

Các mặt nhiễm điện của điện 
môi làm xuất hiện điện trường phụ. 
Điện trường phụ ngược chiều với 
điện trường ngoài làm cho điện 
trường bên trong điện môi giảm. 
Điện trường giảm kéo theo lực điện 
tác dụng lên điện tích trong điện môi 
cũng giảm. Đó là điều ta đã nói đến 
ở Bài 1. 


30 


nhọn được tăng tốc và làm cho không khí ở đó bị 
Ion hoá. Các hạt mang điện trái dấu với điện tích 
của mãi nhọn bị hút vào mũi nhọn làm cho điện tích 
của mũi nhọn giảm nhanh. Điều này được áp dụng 
trong cột chống sét. 


Hình 6.4 Thí nghiệm về sự phân bố điện tích ỏ vật dẫn trong 
trường hợp mặt ngoài có chỗ lồi, chỗ lõm. 


2. Điện môi trong điện trường 

Khi đặt một vật điện môi trong điện trường thì 
hạt nhân và êlectron trong các nguyên tử của vật đó 
chịu tác dụng lực của điện trường. Các êlectron xê 
dịch ngược chiều điện trường. Còn hạt nhân thì hầu 
như không xê dịch. Kết quả là mỗi nguyên tử như 
được kéo dãn ra một chút và chia thành hai đầu 
mang điện tích trái dấu nhau. Người ta nói điện môi 
bị phân cực. 

Khi mẩu điện môi được đặt trong điện trường 
đều, chẳng hạn đặt trong điện trường bên trong hai 
tấm kim loại phẳng rộng, song song tích điện trái 
dấu và bằng nhau, thì do sự phân cực mà các mặt 
ngoài của điện môi trở thành các mặt nhiễm điện 
như trên Hình 6.5. 


2) CÂU HỎI 


1. Dựa trên căn cứ nào, ta suy đoán rằng cường độ điện trường ở mặt ngoài vật dẫn vuông góc với mặt vật ? 

2. Giả sử người ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt vốn là trung hoà điện di chuyển 
sang một vật khác. Hỏi khi đó mặt ngoài của miếng sắt là mặt nhiễm điện hay mặt trung hoà điện 2 

3. Hãy giải thích vì sao khi đưa một vật nhiễm điện dương lại gần một quả câu bấc (điện môi) thì quả 
cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện dương ? Nếu đưa lại gần quả cầu bấc một vật nhiễm điện 
âm thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện âm hay bị đẩy ra xa vật đó ? 


ấZ BÀI TẬP 
1. Chọn phương án đúng. 
Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầu 
A. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu. 
B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu. 
C. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu. 
D. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện âm, ở mặt ngoài nếu quả câu nhiễm điện dương. 


2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, sai ? Đúng Sai 


A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện dương thì điện thế ở một điểm trên mặt quả cầu L] 
lớn hơn điện thế ở tâm quả cầu. 
B. Một quả cầu bằng đồng nhiễm điện âm thì cường độ điện trường tại điểm bất kì bên r—] L] 
trong quả cầu có chiều hướng về tâm quả câu. 
C. Cường độ điện trường tại một điểm bên ngoài vật nhiễm điện có phương vuông góc | | 
với mặt vật đó. 
D. Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện được phân bố như nhau L] 
ở mọi điểm. 


Em có biết ? 


Theo định luật Cu-lông thì lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng 
cách giữa chúng. Điều này trùng hợp một cách kì lạ với định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn. Vì vậy, 
từ lâu nhiều nhà vật lí đã tìm cách kiểm chứng định luật Cu-lông về sự tỉ lệ nghịch của lực với 


bình phương khoảng cách [F = 2) chính xác đến mức nào. Bằng lí thuyết người ta chứng minh 
r 


rằng, nếu định luật Cu-lông đúng thì điện tích mà ta tích cho vật phải phân bố ở mặt ngoài của vật dẫn. 
Vì vậy, để kiểm chứng định luật Cu-lông người ta làm thí nghiệm chứng minh rằng điện tích chỉ phân 
bố ở mặt ngoài của vật dẫn tích điện. Đó là lí do tại sao thí nghiệm chứng minh điện tích chỉ phân bố 
ở mặt ngoài của vật có ý nghĩa rất lớn. Với những dụng cụ thí nghiệm hiện đại người ta đã chứng minh 
rằng, trong hệ thức lực tương tác giữa hai điện tích điểm, số mũ của r nếu sai khác với 2 thì chỉ sai 
khác rất ít, nhỏ hơn 101. Vì vậy, với tuyệt đại đa số các trường hợp thì định luật tỉ lệ nghịch với bình 
phương khoảng cách được coi là hoàn toàn chính xác. 


j] 


TỤ ĐIỆN 


Bài này sẽ nói về một loại linh kiện có cấu tạo đơn giản nhưng lại rất thông dụng trong kĩ thuật 
điện, điện tử đó là tụ điện. 


"- 


Hình 7.1 Kí hiệu tụ điện trong sơ đồ 
mạch điện. 


Hình 7.2 Tích điện cho tụ điện. 


32 


1. Tụ điện 

a) Định nghĩa 

Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau. 
Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện. Khoảng 
không gian giữa hai bản có thể là chân không hay 
bị chiếm bởi một chất điện môi nào đó. 

Trong sơ đồ mạch điện, tụ điện được kí hiệu như 
trên Hình 7.1. 

Nối hai bản của tụ điện với hai cực của một 
nguồn điện (acquy hay máy phát điện), thì hai bản 
của tụ điện sẽ tích các điện tích bằng nhau về độ lớn 
nhưng trái dấu nhau. Khi đó, ta nói là /ích điện (hay 
nạp điện) cho tụ điện (Hình 7.2). 

Nếu ta nối hai bản của tụ điện đã tích điện với 
một điện trở, thì sẽ có dòng điện chạy qua điện trở. 
Điện tích trên các bản tụ điện giảm dần đi. Tà nói tụ 
điện phóng điện. Do có khả năng tích và phóng điện 
như vậy, nên tụ điện có nhiều ứng dụng trong kĩ 
thuật điện và điện tử. 

b) Tụ điện phẳng 

Tụ điện đơn giản và thường gặp là ứ„ điện phẳng. 
Hai bản của tụ điện phẳng là hai tấm kim loại phẳng 
có kích thước lớn so với khoảng cách giữa hai bản, đặt 
đối diện nhau và song song với nhau. Hệ hai tấm kim 
loại nói đến trong Bài 3 chính là một tụ điện phẳng. 

Đối với một tụ điện phẳng, khi tích điện thì điện 
tích ở hai bản của tụ điện có độ lớn bằng nhau. Đồng 
thời vì hai bản tụ điện gần nhau nên nói chung, các 
đường sức xuất phát từ bản này sẽ tận cùng tại bản 
kia. Sau đây, ta sẽ chỉ nói đến những tụ điện có hai 
tính chất như vừa nói đối với tụ điện phẳng. 

Độ lớn của điện tích trên mỗi bản của tụ điện khi 
tích điện gọi là điện tích của tụ điện. 


2. Điện dung của tụ điện 

a) Định nghĩa 

Nối hai bản của tụ điện với một nguồn điện có 
hiệu điện thế U thì tụ điện sẽ có điện tích Ó. 

Thay đổi U thì Q cũng thay đổi. Thực nghiệm 
cho biết với một tụ điện xác định, thương số ⁄ là 
hằng số. Thương số : đặc trưng cho khả năng 
tích điện của tụ điện và được gọi là điện dung của 
tụ điện, kí hiệu là €. 


c=8 


U (7.1) 


Hai tụ điện được nạp điện bằng cùng một nguồn 
điện có hiệu điện thế thì tụ điện nào có điện dung 
lớn hơn, điện tích của tụ điện đó sẽ lớn hơn. 

Nếu đã biết thì từ (7.1) ta suy ra : 

LÔ) = [CIÚi (7.2) 

Trong hệ SI, đơn vị điện dung là fara, kí hiệu 
là E 

Từ công thức (7.1) nếu cho @ = 1C, U= 1 V thì 
ŒC =1E Vậy fara là điện dung của một tụ điện 
mà khi hiệu điện thế giữa hai bản là 1 V thì điện 
tích của tụ điện là 1 C. 

Các tụ điện dùng trong thực tế có điện dung 
nhỏ hơn fara rất nhiều. Vì vậy người ta thường dùng 
các ước của fara : micrôfara (HE), nanôfara (nE), 
picôfara (pF). lIHE = 10-6 E  InE = 102 E, 
IpE= 10-12E 

b) Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng 

Điện dung của một tụ điện phụ thuộc vào hình 
dạng, kích thước của hai bản, vào khoảng cách giữa 
hai bản và vào chất điện môi ở giữa hai bản. 

Điện dung của một tụ điện phẳng được tính theo 
công thức sau : 


Có nhiều trường hợp không phải 
chỉ cần viết biểu thức điện tích của 
tụ điện mà cần viết biểu thức điện 
tích trên một bản nào đó. Muốn vậy 
ta sẽ gọi hai bản là 1, 2 ; điện tích 
trên bản 1 chăng hạn kí hiệu là Ó1. 
Khi đó, đối với Ó\, ta viết như sau : 


Ø¡ =CU¡2 
Từ đó suy ra : 


Ø¿ = CU21 = CŨ = ~Q\ 


Nếu Ó) > 0 thì suy ra U¡› > 0. 
Ngược lại, nếu biết Ứa > 0 thì suy 
ra @¡ >0. 


Một bạn nói : từ (7.1) có thể 
nói điện dung của tụ điện phụ 
thuộc điện tích của tụ điện và 
hiệu điện thế giữa hai bản tụ 
điện. Câu nói đó đúng hay sai 2 


Một bạn nói : từ (4.5) và 
(7.1) có thể rút ra kết luận rằng, 
cường độ điện trường trong tụ 
điện phẳng tỉ lệ với điện tích của 
tụ điện. 
hay sai 2? 


Câu nói đó đúng 


Hình 7.3 Một số tụ điện thường dùng. 


Hình 7.3 cho thấy trong thực tế, 
tụ điện có nhiều loại khác nhau về 
kích thước, về hình dạng. Đặc biệt 
các tụ điện còn có sự khác nhau về 
chất điện môi trong tụ điện. 


33 


Tụ điện giấy là tụ điện dùng lớp 
giấy làm điện môi còn hai bản là hai 
lá thiếc hay nhôm. Tụ điện mica 
dùng mica làm chất điện môi. Tụ 
điện mica có hiệu điện thế giới hạn 
cao, tới hàng nghìn vôn. Tụ điện hoá 
học là loại tụ điện mà chất điện môi 
giữa hai bản là một lớp nhôm ôxit 
rất mỏng được tạo nên bằng phương 
pháp điện phân. Vì lớp điện môi 
mỏng nên tụ điện hoá học có điện 
dung khá lớn. Tuy nhiên tụ điện hoá 
học có nhược điểm là chỉ mắc được 
theo một chiều nhất định ; nếu vô ý 
mắc nhầm, tụ điện sẽ bị hỏng. 


Hình 7.4 Tụ điện xoay. 


Tụ điện xoay là tụ điện có điện 
dung biến đổi. Nó gồm hai hệ tấm 
kim loại đặt cách điện với nhau ; 
một hệ cố định, hệ kia có thể quay 
xung quanh một trục (Hình 7.4). 
Khi xoay núm tụ điện, ta làm cho 
phần diện tích đối diện của các bản 
thay đổi, do đó điện dung của tụ 
điện thay đổi. Điện dung lớn nhất 
của tụ điện xoay thường không vượt 
quá vài nghìn picôfara. 


C 


Cì 
Hình 7.5 Hai tụ điện ghép song song. 


34 


DA 


“= 7.3 
9.107.4za NH) 


trong đó Š là phần diện tích đối diện của hai bản, 
đ là khoảng cách giữa hai bản và e là hằng số điện 
môi của chất điện môi chiếm đầy giữa hai bản. 

Từ công thức (7.3) ta thấy, muốn tăng điện dung 
của tụ điện phẳng thì phương pháp khả thi hơn cả là 
giảm đ. Tuy nhiên ta không thể giảm đ một cách vô 
hạn được. Bởi vì từ công thức (4.5) ta thấy khi U 
không đổi mà giảm ở thì điện trường trong tụ điện 
tăng. Điện trường tăng vượt quá một giá trị giới hạn 
nào đó sẽ làm cho điện môi mất tính chất cách điện. 
Người ta nói điện môi bị đánh thủng. Đối với các 
chất điện môi khác nhau, điện trường giới hạn cũng 
khác nhau. Với không khí ở điều kiện bình thường, 
thì điện trường giới hạn là 3.106 V/m. Vì thế mà với 
mỗi tụ điện có một hiệu điện thế giới hạn. Hiệu điện 
thế giới hạn này thường được ghi ngay trên tụ điện. 
Khi sử dụng, không được mắc tụ điện vào hiệu điện 
thế lớn hơn hiệu điện thế giới hạn đó. 


3. Ghép tụ điện 

Trong thực tế, muốn có tụ điện với điện dung 
thích hợp hay muốn có hiệu điện thế cần thiết, 
người ta phải ghép các tụ điện thành bộ tụ điện. 

Trong bài này ta chỉ nói về hai cách ghép cơ 
bản : ghép song song và ghép nối tiếp. 

a) Ghép song song 

Hai tụ điện được ghép với nhau như ở Hình 7.5 
gọi là ghép song song. Trong cách ghép này, các tụ 
điện trong bộ đều được mắc vào cùng hiệu điện thế. 

Gọi điện dung của hai tụ điện đó là C¡, C; thì 
điện tích của các tụ điện là : 

ÓO) = CD, Ó; = C;U 


Gọi điện tích của bộ tụ điện là Ó thì : 
lổ) = ÓO\ + Q@;= (Cì + C;)U 


Thương số 9 la điện dung tương đương của bộ 
U 
tụ điện. Kí hiệu điện dung tương đương là C thì : 
C = Cì + C2 


Từ đó suy ra điện dung tương đương của bộ gồm 
n tụ điện ghép song song với nhau là : 


=0 0u 0 lu ế. (7.4) 


b) Ghép nối tiếp 

Hai tụ điện ghép với nhau như Hình 7.6 gọi là 
ghép nối tiếp. 

Trong cách ghép này, bản thứ hai của tụ điện C¡ 
được nối với bản thứ nhất của tụ điện C›. Nếu số tụ 
điện được ghép nhiều hơn hai thì bản thứ hai của tụ 
điện C; lại nối với bản thứ nhất của tụ điện C+.... 
còn bản thứ nhất của tụ điện C¡ được nối với một 
cực và bản thứ hai của tụ điện cuối cùng được nối 
với cực kia của nguồn điện. 


Gọi Ù là hiệu điện thế của bộ tụ điện đó thì : 
U-= U\ + U; 

Gọi điện dung của bộ tụ điện là Œ thì từ công 

thức vừa viết ta suy ra : 
9_0,0: 
C 'É. Œ¡ 

Giả sử rằng trước khi ghép, các tụ điện không 
tích điện. Nếu vậy, khi ghép nối tiếp thì điện tích 
của các tụ điện trong bộ bằng nhau. Người ta coi đó 
cũng là điện tích của bộ tụ điện : 


O=O¡=Q; 


So sánh điện dung của bộ 
tụ điện ghép song song với điện 
dung của mỗi tụ điện trong bộ. 


A B 
—IEIL— 
tt £ 


Hình 7.6 Hai tụ điện ghép nối tiếp. 


Vì sao khi ghép nối tiếp thì 
điện tích của các tụ điện bằng 
nhau 2 


So sánh điện dung của bộ 
tụ điện ghép nối tiếp với điện 
dung của mỗi tụ điện trong bộ. 


35 


Từ đó ta rút ra : 
|| 1 lÍ 
==.=. + =—= 
DI 2TM 23 
Đối với trường hợp ghép số tụ điện nhiều hơn 
hai, ta có thể viết : 
1 1 I 


I 
Em @ (7.5) 


2) CÂU HỎI 


1.. Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào 2 

2. Hãy nêu định nghĩa điện dung của tụ điện. 

3. Điện dung của tụ điện phụ thuộc những yếu tố nào ? Nêu công thức tính điện dung của tụ 
điện phằng. 

4.. Hiệu điện thế giới hạn của tụ điện là gì ? 

5. Hãy vẽ sơ đồ bộ tụ điện gồm ba tụ điện ghép song song và viết công thức tính điện dung của bộ 
tụ điện đó. 

6. Hãy vẽ sơ đồ bộ tụ điện gồm ba tụ điện ghép nối tiếp và viết công thức tính điện dung của bộ tụ 
điện đó. 


ŠZ BÀI TẬP 
1. Chọn phương án đúng. 
Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ điện có điện dung C€, được ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ 
tụ điện đó bằng : 
C C 
A.2€. B.~. cC.4C. D. 
2 4 
2. Chọn phương án đúng. 
Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ điện có điện dung Œ, được ghép song song với nhau. Điện dung của 
bộ tụ điện đó bằng : 


A.2C. B.É, C.ÁC. D.É, 
2 Ạ 


3.. Một tụ điện có điện dung 500 pF được mắc vào hai cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220 V. 
Tính điện tích của tụ điện. 

4. Cho một tụ điện phẳng mà hai bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm và đặt trong không khí. Hai 
bản cách nhau 2 mm. 
a) Tính điện dung của tụ điện đó. 


3ó 


b) Có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai bản của tụ điện đó ? Cho biết điện 
trường đánh thủng đối với không khí là 3.108 V/m. 


5. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện 
ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách của hai bản tụ điện tăng gấp hai lần. Tính hiệu điện thế của 
tụ điện khi đó. 


6. Hai tụ điện có điện dung Œ¿ = 0,4 uiF, C = 0,6 tF ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào 
nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 V thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.105 C. Tính : 


a) Hiệu điện thế U. 
b) Điện tích của tụ điện kia. 


7. Điện dung của ba tụ điện ghép nối tiếp với nhau là C; = 20 pF, C; = 10 pF, Cạ = 30 pF. Tính điện 
dung của bộ tụ điện đó. 


8. Cho ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như Hình 7.7. 


2 C 
Cho C¡ = 3 HF, C; = Ca = 4 HF. Nối hai điểm M, N với một 
nguồn điện có hiệu điện thế U = 10 V. Hãy tính : 
a) Điện dung và điện tích của bộ tụ điện đó. M N 
b) Hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ điện. Ƒ—] 
Km 


Hướng dẫn : Gọi C›a là điện dung tương đương của hai tụ điện 
ghép nối tiếp Ca, Cạ. Khi đó có thể coi bộ tụ điện gồm hai tụ g„ng z,z 
điện điện dung C; và C;a ghép song song với nhau. 


Em có biết ? 


Chai Lây-đen là tụ điện cổ nhất. Hai bản của nó là hai lá 
thiếc dán sát vào thành chai thuỷ tinh, một lá dán vào thành 
trong, lá kia dán vào thành ngoài. Vì vậy có thể coi đó là loại 
tụ điện thuỷ tinh. Chai Lây-đen có kích thước lớn, đồng thời khi 
hiệu điện thế cao, thuỷ tinh không còn là chất điện môi tốt. 
Do đó, ngày nay trong kĩ thuật, người ta không dùng chai 
Lây-đen và nói chung người ta cũng không dùng tụ điện 
thuỷ tinh. Hiện nay chai Lây-đen chỉ được dùng trong các máy 
phát tĩnh điện trong nhà trường. 


Hình 7.8 Chai Lây-đen. 


37 


ð NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG 
( 


38 


Ngoài tính chất cơ bản đã nói trong bài 3, điện trường còn một tính chất cơ bản nữa là nó có 
năng lượng. 


1. Năng lượng của tụ điện 

a) Nhận xét 

Trong bộ đèn của máy ảnh có một tụ điện. Tụ điện này được 
tích điện nhờ bộ pin nhỏ và bộ đổi điện. Khi bấm máy để chụp 
ảnh trong bóng tối, ta thấy đèn loé sáng. Năng lượng làm cho 
đèn loé sáng là do tụ điện cung cấp. Điều đó chứng tỏ tụ điện 
tích điện thì có năng lượng. Tà gọi đó là năng lượng của tụ điện. 

b) Công thức tính năng lượng của tụ điện 

Giả sử, điện tích được đưa dần từ xa đến các bản tụ điện, khi 
đó, ta cần thực hiện công. Theo định luật bảo toàn năng lượng, 
công này bằng năng lượng của tụ điện. Vì vậy, để tính năng 
lượng của tụ điện, ta tính công cần thực hiện để đưa điện tích 
đến các bản. Đầu tiên điện tích của tụ điện bằng không, hiệu 
điện thế của tụ điện cũng bằng không. Năng lượng của tụ điện 
lúc đó bằng không. Sau đó, điện tích của tụ điện tăng dần, hiệu 
điện thế cũng tăng và luôn luôn tỉ lệ với điện tích. Cuối cùng, 
điện tích của tụ điện bằng O, hiệu điện thế của tụ điện bằng Ù. 
Giá trị trung bình của hiệu điện thế của tụ điện trong quá trình 


tích điện là B . Do đó công mà nguồn điện đã thực hiện là : 
U 
A=O— 
g . 


Vậy năng lượng của tụ điện là : 


z2) 
j =S= (8.1) 


Sử dụng công thức (7.1) còn có thể viết W dưới dạng sau : 


(8.2) 


2. Năng lượng điện trường 
Khi tụ điện tích điện, thì trong tụ điện có điện trường. Vì vậy, 
năng lượng của tụ điện chính là năng lượng của điện trường 
trong tụ điện. 
Sử dụng các công thức (7.3) và (4.5) để rút ra các biểu thức 
của € và U. Sau đó, thay các biểu thức của € và Ù vừa rút ra 
2 


vào biểu thức . Ngoài ra, gọi V là thể tích khoảng không gian 


giữa hai bản tụ điện phẳng thì V = Sđ. Cuối cùng ta được công 
thức tính năng lượng điện trường trong tụ điện phẳng : 
eE7 


T= ng. 3) 


Vì điện trường trong tụ điện phẳng là điện trường đều, nên từ 
(8.3) có thể suy ra công thức xác định năng lượng điện trường 
trong một đơn vị thể tích, gọi là mát độ năng lượng điện trường : 

eE? 


liêu 9.107.8z Là 


Công thức (8.4) có ý nghĩa tổng quát, nó đúng cả cho trường 
hợp điện trường không đều và điện trường phụ thuộc thời gian. 


Ø2) CÂU HỎI 


Hãy rút ra công 
thức (8.3). 


1. Hãy viết các công thức xác định năng lượng của tụ điện. 


2. Hãy viết công thức xác định năng lượng điện trường trong tụ điện phẳng và rút ra công thức xác 


định mật độ năng lượng điện trường. 


ấZ BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 


Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm 


đi hai lần, khi đó, năng lượng điện trường trong tụ điện : 


39 


A. Tăng lên hai lần. B. Tăng lên bốn lần. 
C. Giảm đi hai lần. D. Giảm đi bốn lần. 


2. Một tụ điện có điện dung € = 6 uF được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 100 V. Sau khi 
tụ điện được ngắt khỏi nguồn, điện tích của tụ điện phóng qua lớp điện môi trong tụ điện đến khi 
tụ điện mất hoàn toàn điện tích. Tính nhiệt lượng toả ra ở điện môi trong thời gian phóng điện đó. 


3. Một tụ điện có điện dung € = 5 uF được tích điện, điện tích của tụ điện Q = 10-3 Œ. Nối tụ điện đó 
vào bộ acquy có hiệu điện thế không đổi U = 80 V ; bản tích điện dương nối với cực dương, bản 
tích điện âm nối với cực âm của bộ acquy. Hỏi khi đó năng lượng của bộ acquy tăng lên hay giảm 
đi ? Tăng hay giảm bao nhiêu 2? 


4.. Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 200 V. Hai bản tụ điện cách 
nhau d = 4 mm. Hãy tính mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện. 


Em có biết ? ` có biết ? 


NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT PHÓNG ĐIỆN CỦA TỤ ĐIỆN 


Thông thường, năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện là không lớn. Tuy nhiên, nếu 
làm cho tụ điện giải phóng năng lượng trong một khoảng thời gian rất ngắn thì công suất 
cũng đáng kể. Chẳng hạn trong việc chụp ảnh cực nhanh, thời gian phóng điện của tụ điện 


trong bộ đèn vào khoảng " s đến s, thậm chí có thể còn ngắn hơn nữa. Trong 


1000 000 
khoảng thời gian rất ngắn đó, đèn chiếu phát sáng rất mạnh. 

Trong y tế, người ta cũng dùng cách phóng điện của tụ điện qua tim để làm ngừng 
một cách nhanh chóng những cơn loạn nhịp tim của người bị bệnh đau tim. Đặt hai điện cực 
trên ngực người bệnh ở chỗ gần tim. Hai bản của tụ điện có hiệu điện thế vào khoảng 
một nghìn vôn được nối với hai điện cực đó. Thời gian phóng điện vào khoảng vài phần 
nghìn giây. 

Trong những trường hợp trên, công suất phóng điện tức thời của tụ điện có thể có giá trị 
vào khoảng hàng chục kilôoát đến hàng trăm kilôoát. 


40 


( BÀI TẬP VỀ TỤ ĐIỆN 


1. Hai bản của một tụ điện phẳng là các hình tròn, tụ điện được 
: : : : h V 
tích điện sao cho điện trường trong tụ điện băng 3.107 nn 


Khi đó điện tích của tụ điện là ø = 100 nC. Hãy tính bán kính 
của các bản. Cho biết bên trong tụ điện là không khí. 


Bài giải 
Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện U = E4. 
Điện dung của tụ điện €Œ = ng, 

U Ed 


Áp dụng công thức tính điện dung của tụ điện phẳng ta 


viết được : 
" . 
91074xd_ Ed 
Mặt khác S = zÑ2, do đó ta có : 
_ 36.10a 
E 


Thay số ta được & = 120.10” ~0,11 m = 11 cm. 


2. Có hai tụ điện, tụ điện thứ nhất điện dung C = 3 HE, tích điện 
đến hiệu điện thế ¡ = 300 V, tụ điện thứ hai điện dung C5 = 2 HE, 
tích điện đến hiệu điện thế U; = 200 V. 

a) Xác định hiệu điện thế giữa các bản của tụ điện khi nối hai 
bản mang điện tích cùng dấu của hai tụ điện đó với nhau. 

b) Tính nhiệt lượng toả ra sau khi nối các bản. 

Bài giải 

a) Hai tụ điện đó được ghép song song nên điện dung của bộ 
tụ điện là C = C¡ + C;. Gọi z là điện tích của cả bộ thì : 


_g__ 4 
LÊN - ti: 


4I 


42 


Vì nối hai bản cùng tên với nhau nên : 
4=úị +4; = CÚ) + CạU; 
Do đó : ".....- 


° Ấn + bế 


= 260V 


b) Trước khi nối các bản của hai tụ điện đó với nhau, năng 
lượng tổng cộng của hai tụ điện đó là : 
1 1 


: | C;U2 = 175.10 ] 


W =>CUỶ + 


Sau khi nối, năng lượng của bộ tụ điện là : 


_ CƯ _1 
=.m"% 


W; (C¡ + C¿)U7 = 169.101 


Nhiệt lượng toả ra là : 
@=W-—ỨW, =0.006] 


3. Một bộ tụ điện gồm ø = 10 tụ điện có điện dung giống nhau 
ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế 
U= I150 V. 

a) Xác định độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi 
có một tụ điện của bộ bị đánh thủng. Có nhận xét gì về kết quả 
tính được ? 

b) Khi tụ điện nói trên bị đánh thủng thì năng lượng của bộ tụ 
điện bị tiêu hao do sự phóng điện. Tìm năng lượng tiêu hao đó. 

Cho biết điện dung của mỗi tụ điện là € = 8 HE. 

Bài giải 

a) Trước khi tụ điện bị đánh thủng, điện dung của bộ tụ điện 

là Cty == và năng lượng của bộ tụ điện bằng : 
CU” 
2n 


__ 
2 


Mi =~CgU? = 


Ở tụ điện bị đánh thủng, hai bản của tụ điện nối với nhau. 
Sau khi tụ điện bị đánh thủng, điện dung của bộ tụ điện 


là Cụ = — và năng lượng của bộ tụ điện bằng : 


`"... 
2. 2° 2w-l) 
Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện là : 
CŨ” 


N\ = = = 
W=W; -Wi =z —p =0001 7 


Năng lượng của bộ tụ điện tăng lên mặc dù có sự tiêu hao 
năng lượng do một tụ điện bị đánh thủng. 


b) Trước khi tụ điện bị đánh thủng, điện tích của bộ tụ điện là : 


Ất 
đị =CuƯU=-— 
Sau khi tụ điện bị đánh thủng thì : 
CU 
4 =CuU =—T 


Sau khi tụ điện bị đánh thủng, điện tích của bộ tụ điện tăng lên : 
GU 
n(n—]) 


Aq =đ›—ứị = 


Năng lượng của tụ điện tăng lên là do nguồn điện đã thực 
hiện công để đưa thêm điện tích đến tụ điện : 
Uˆ 


A=A —=——— 
bài nín—]) 


Gọi năng lượng tiêu hao do sự đánh thủng là W, thì từ định 
luật bảo toàn năng lượng ta có thể viết : 
A = AW + Wtụ 


Từ đó rút ra : 


43 


® BÀI ĐỌC THÊM 


MÁY SAO CHỤP QUANG HỌC (photocopy) 


Bộ phận quan trọng nhất trong máy sao chụp quang học là một 
mặt trụ mà người ta gọi là cái trống. Trống làm bằng nhôm có phủ 
một lớp chất bán dẫn, ví dụ như sêlen. Nhôm là chất dẫn điện tốt ; 
còn sêlen thì khi thiếu ánh sáng nó là chất cách điện, khi được chiếu 
sáng nó trỏ thành dẫn điện tốt. Mặt trống ỏ gần một điện cực mà ta 
gọi là điện cực trống (1). 


Quá trình máy sao chụp văn bản có thể chia thành mấy bước như 
sau (Hình 9.1) : 


Bước thứ nhất : Tích điện cho trống. Khi trống quay, mặt của nó 
lướt qua điện cực trống. Điện cực trống là điện cực dương, vì vậy khi 
quay qua điện cực này thì mặt trống nhiễm điện dương. 

Bước thứ hai : Hiện ảnh trên mặt trống. Giả sử tài liệu gốc là số 3. 
Nhờ hệ thống gương và thấu kính (2), ảnh của số 3 được hiện trên 
mặt trống. Thành ra trên mặt trống có chỗ tối, chỗ sáng. Ở chỗ sáng 
thì sêlen trỏ thành dẫn điện tốt, vì vậy các êlectron từ nhôm truyền 
sang sêlen làm cho chỗ đó trỏ thành trung hoà. Còn chỗ tối, tức là 
ảnh của số 3, vẫn còn nhiễm điện dương. 


Bước thứ ba : Phun mực in vào trống. Mực in là loại bột màu đen 
đã được nhiễm điện âm. Vì vậy, khi các hạt mực này (3) đến mặt 
trống, chúng sẽ bị hút vào chỗ nhiễm điện dương ỏ mặt trống, nghĩa 
là chỗ có ảnh của số 3. 

Bước thứ tư là bước chuyển nét mực trên mặt trống sang trang 
giấy trắng. Muốn vậy người ta cho trang giấy chuyển động qua một 
điện cực thứ hai gọi là điện cực giấy (4). Điện cực này làm cho trang 
giấy cũng nhiễm điện dương. Do đó nét mực từ mặt trống bây giờ lại 
được chuyển sang trang giấy. 


Bước cuối cùng là trang giấy đã có nét mực di chuyển qua bộ 
phận làm nóng để các hạt mực chảy ra kết dính vào nhau và kết dính 
vào giấy. 


44 


Hình 9.1 


ÓM TẮT CHƯƠNG I 


1. Định luật Cưlông 
Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không : 
|g;đa| 

rP 


N.mˆ F=k 


trong đó k = 9.109 c5 


Phương của lực tương tác giữa hai điện tích điểm là đường thẳng nối hai điện tích 
điểm đó. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, hai điện tích khác dấu thì hút nhau. 
2. Điện trường 

« Xung quanh điện tích tồn tại điện trường. Điện trường có tính chất cơ bản là tác 
dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. 

« Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực : 


E=F 
q 
« Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q tại điểm cách nó một khoảng r 
được xác định bằng công thức : : lo 
g5 


3. Công của lực điện và hiệu điện thế 
e Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi 
của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi 
trong điện trường. 
« Công thức định nghĩa hiệu điện thế : 
U_= ẨMN 
MN q 
« Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều : 
E - .DMN 
M`N' 
M', N' là hình chiếu của M, N lên một trục trùng với một đường sức bất kì. 


45 


4. Tụ điện 
e Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện 


‹ Điện dung của tụ điện phẳng : 
eS 


_9.1094zd 


e là hằng số điện môi. 
« Điện dung của n tụ điện ghép song song : 
C= C¡ #0» #„.# Cnn 


« Điện dung của n tụ điện ghép nối tiếp : 


IS l5 + 1 + Ấp 
-. 2 NI 
« Năng lượng của tụ điện : 

w'€D - 6Ú” 2G” 
äwéwx: 

e Mật độ năng lượng điện trường : cE2 

W= 5 

9.107.8z 


4ó 


CHƯNG II 


Dòng điện 
không đối 


Acquy lớn nhất thế giới có công suất 10 MW ỏ Chin-nô 
bang Ca-li-fo-ni-a (MI). 


Chương này trình bày các kiến thức về nguồn điện (đặc 
biệt là nguồn điện hoá học), máy thu điện và các 
định luật cơ bản về dòng điện không đổi như định luật 
dun — Len-xơ, định luật Ôm đối với toàn mạch, đối với 
các loại mạch điện. 


47 


AM-PE 
(André - Marie Ampère 1775 - 1856, 
nhà vật lí người Pháp) 


Chiều quy ước của dòng điện là 
chiều dịch chuyển của các điện tích 
dương. Như vậy, trong dây dẫn kim 
loại, chiều dòng điện ngược với 
chiều dịch chuyển của các êlectron 
tự do. 


Nêu các tác dụng của dòng 
điện mà em đã biết. Nêu ví dụ 
minh hoạ cho mỗi tác dụng. 


Nối hai đầu bóng đèn dây 
tóc vào hai cực của một pin. 

— Chiều và cường độ dòng điện 
chạy qua đèn có thay đổi theo 
thời gian không 2 

- Cho biết trong 4 s có một 
điện lượng 2 C chạy qua tiết diện 
thẳng của dây tóc đèn. Tìm 
cường độ dòng điện chạy 
qua đèn. 


48 


DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
NGUỒN ĐIỆN 


1. Dòng điện. Các tác dụng của dòng điện 

e Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển 
có hướng. Ví dụ, dòng điện xuất hiện khi có sự dịch 
chuyển có hướng của các êlectron tự do trong kim 
loại, hoặc sự dịch chuyển có hướng của ion dương 
và ion âm trong dung dịch điện phân. Êlectron tự 
do, các ion dương và âm gây nên dòng điện được 
gọi là các hạ tải điện. 

e Tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác 
dụng từ. 


Tuỳ theo môi trường mà dòng điện còn có thể có 
tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học. Các tác dụng 
này dẫn tới tác dụng sinh lí và các tác dụng khác. 
2. Cường độ dòng điện. Định luật Ôm 

a) Định nghĩa 

Cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng 
mạnh, yếu của dòng điện, được xác định bằng thương 
số giữa điện lượng Az dịch chuyển qua tiết diện thẳng 
của vật dẫn trong khoảng thời gian A/ và khoảng thời 
gian đó : 

Aq 
TRÙNG 

Nếu AZ = I s, thì /= Aø. Như vậy, cường độ dòng 
điện được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết 
diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 
Nói chung, cường độ dòng điện có thể thay đổi theo 
thời gian và công thức trên chỉ cho ta biết giá trị 
trung bình của cường độ dòng điện trong khoảng 
thời gian A¿. 


(10.1) 


Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi 
theo thời gian gọi là dòng điện không đổi. Đối với 
dòng điện không đổi, công thức (10.1) trở thành : 


Ữ =“ (10.2) 


trong đó ø là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện 
thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ¿. 

Trong hệ SI, đơn vị cường độ dòng điện là ampe, 
kí hiệu là A. 

Người ta cũng hay dùng các ước của ampe : 

I1 miliampe (mA) = 103ampe (A) 

1 micrôampe (uA) = 105 ampe (A) 


b) Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa 
điện trở R 

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ 
chứa điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào 
hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R : 


U 
j==<= 10.3 
E (10.3) 
Công thức (10.3) còn được viết dưới dạng : 
U =VẠ —- Vpg =IR (10.4) 


với Ï là cường độ dòng điện chạy từ đầu A đến đầu 
B của đoạn mạch. Tích I# được gọi là độ giảm điện 
thế trên điện trở Ñ. 

Công thức (10.3) có thể viết lại dưới dạng : 


R ` (10.5) 


Công thức này giúp ta xác định điện trở # của 
một vật dẫn nếu biết cường độ dòng điện 7 đi qua 
vật dẫn, khi hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn là . 

Trong trường hợp điện trở ® của vật dẫn có cùng 
một giá trị khi đặt vào nó những giá trị hiệu điện 
thế U khác nhau, ta nói là vát dân tuân theo định 
luật Ôm. 

©) Đặc tuyến vôn - ampe 

Đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ 
dòng điện 7 chạy qua vật dẫn vào hiệu điện thế U 
đặt vào vật được gọi là đường đặc trưng vôn-ampe 
hay đặc tuyến vôn-ampe của vật dẫn. 


Trong thực tế, có khi người ta 
gọi dòng điện không đổi là dòng 
điện một chiều. Nhưng cần lưu ý 
rằng, có những dòng điện không đổi 
chiều nhưng lại có cường độ thay 
đổi, như dòng xung điện một chiều. 


Bảng 10.1 
Một số giá trị cường độ dòng điện 
hay gặp trong đời sống 


I(A) 

Bóng đèn dây tóc 01+ 5 
Bàn là 3,0 + 6 
Lò sưởi điện 5,0 + 15 
Động cơ của máy 40 
công cụ 

Xe lửa chạy điện ~ 900 
Sét 6000 + 50 000 


Hãy nêu quy tắc dùng 
ampe kế. 


A_ Ị R B 
“——>——T——cx 


Hình 10.1 Đoạn mạch chỉ có điện trỏ E. 

Dòng điện chạy từ đầu A có điện 
thế Vụ cao, đến đầu B có điện thế 
Vạ thấp hơn. Điện trở R của vật dẫn 
còn được gọi là điện trở thuần gọi tắt 
là điện trở, nó biểu thị tác dụng nhiệt 
của dòng điện. 


Hãy trình bày các cách xác 
định điện trở của một dây dẫn. 


Hãy viết công thức tính 
điện trở của một đoạn dây dẫn 
đồng tính có dạng hình trụ 
tiết diện S chiều dài /, làm bằng 
vật liệu có điện trở suất o và chỉ 
ra đơn vị của các đại lượng trong 
công thức. 


49 


O U 
Hình 10.2 Đặc tuyến vôn-ampe của 


một đoạn dây dẫn ở nhiệt độ 
không đổi. 


Với vật dẫn không tuân theo 
định luật Ôm, đặc tuyến vôn-ampe 
có dạng đường cong, vì điện trở phụ 
thuộc hiệu điện thế U hoặc cường độ 
đòng điện ƒ (xem Chương II). 


Hình 10.3 Chuyển động của hạt tải 
điện ở bên trong và bên ngoài nguồn 


điện ( " là lực lạ bên trong nguồn). 

Trong các loại nguồn điện khác 
nhau, lực lạ có bản chất khác nhau. 
Chẳng hạn, trong pin, acquy thì lực lạ 
là lực hoá học ; trong các máy phát 
điện, lực lạ là lực từ tác dụng lên các 
êlectron chuyển động trong từ trường. 

Ở bên trong nguồn điện phải có 
một nguồn năng lượng nào đó cho 
phép nó thực hiện công lên các điện 
tích và buộc chúng chuyển động 
theo chiều đã nói. Công của lực lạ 
thực hiện khi đó được gọi là công 
của nguồn điện. 


50 


Đối với dây dẫn kim loại, ở nhiệt độ nhất định, 
đặc tuyến vôn-ampe là một đoạn thăng (Hình 10.2), 
vì ® không phụ thuộc hiệu điện thế U. Vậy dây dẫn 
kim loại ở nhiệt độ không đổi là vật dẫn tuân theo 
định luật Ôm. 


3. Nguồn điện 

Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu 
điện thế, nhằm duy trì dòng điện trong mạch. 

a) Nguồn điện nào cũng có hai cực, là c/c dương 
(+) và cực âm (—), luôn được nhiễm điện dương, âm 
khác nhau ; giữa hai cực đó có một hiệu điện thế 
được duy trì. Để tạo ra các điện cực như vậy, trong 
nguồn điện phải có lực thực hiện công để tách các 
êlectron ra khỏi nguyên tử trung hoà, rồi chuyển các 
êlectron hoặc Ion dương được tạo thành như thế ra 
khỏi mỗi cực. Khi đó, một cực sẽ thừa êlectron 
được gọi là cực âm, cực còn lại thiếu êlectron hoặc 
thừa ít êlectron hơn cực kia gọi là cực dương của 
nguồn điện. Vì lực điện tác dụng giữa êlectron và 
ion dương là lực hút nh điện, nên để tách chúng ra 
xa nhau như thế, bên trong nguồn điện cần phải có 
những lực mà bản chất không phải là lực nh điện ; 
người ta gọi đó là lực lạ. 

b) Khi ta nối hai cực của nguồn điện bằng một 
vật dẫn, tạo thành mạch kín, thì trong mạch có dòng 
điện. Các hạt tải điện dương từ cực dương của 
nguồn điện (có điện thế cao) chạy đến cực âm (có 
điện thế thấp) (Hình 10.3a). Nếu vật dẫn làm bằng 
kim loại thì chỉ có sự dịch chuyển của các êlectron 
tự do từ cực âm, qua vật dẫn, đến cực dương 
(Hình 10.3b). Bên trong nguồn điện, dưới tác dụng 
của lực lạ, các hạt tải điện dương lại dịch chuyển 
ngược chiều điện trường từ cực âm đến cực dương. 
Khi đó, lực lạ thực hiện một công thắng công cản 
của trường tĩnh điện bên trong nguồn điện. 


4. Suất điện động của nguồn điện 

Để đặc trưng cho khả năng thực hiện công của 
nguồn điện người ta đưa vào đại lượng gọi là suất 
điện động của nguôn điện, thường kí hiệu là ế. 


Suất điện động ễ của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 
khả năng thực hiện công của nguồn điện và đo bằng thương số 
giữa công A của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện 
tích dương g bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và 
độ lớn của điện tích ạø đó. 

j 10.6 
: q0.6) 
Đơn vị của suất điện động là vôn, kí hiệu V. 


Mỗi nguồn điện có một suất điện động nhất định, không đổi. 
Ngoài suất điện động ế, nguồn điện là vật dẫn nên còn có điện 
trở, gọi là điện trở trong của nguồn điện. 


Số vôn phi trên pin, acquy cho biết suất điện động của nó. 
Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa 
hai cực của nó khi mạch ngoài hở. 


2) CÂU HỎI 


1. Dòng điện là gì 2 Cường độ dòng điện là gì 2 Chiều của dòng điện được xác định như thế nào 2 
2. Dòng điện có tác dụng gì ? 


3. Nguồn điện là gì ? Suất điện động của nguồn điện là gì ? 


Ế BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 


Bốn đồ thị a, b, c, d ở Hình 10.4 diễn tả sự phụ thuộc của đại lượng trên trục tung theo đại lượng 
trên trục hoành. (Các) trường hợp trong đó vật dẫn tuân theo định luật Ôm là : 


A. Hình 10.4a. B. Hình 10.4d. €. Hình 10.4c. D. Hình 10.4b. 
O U O U O A. U 
a) b) €) d) 
Hình 10.4 


9] 


2. Chọn phương án đúng. 
Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 
A. khả năng tích điện cho hai cực của nó. 
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
C. khả năng thực hiện công của nguồn điện. 
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện. 


3. Tính số êlectron đi qua tiết diện thắng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 
15 culông dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây. 


Em có biết? có biết ? 


Cường độ dòng điện gây ra hiện tượng “điện giật” có giá trị nhỏ nhất 7„ phụ thuộc vào thời 
gian tác dụng Aí. Bảng 10.2 là kết quả đã thu được khi có “điện giật” xảy ra trong các điều 
kiện được biết. Nếu vượt quá các giá trị này, thì sự kiện “điện giật nguy hiểm chết người” là 
có thực. 


Bảng 10.2 


Af (s) 30 3 1 01 
?„ (mA) 10 100 150 500 


Ngoài ra, những rủi ro vì “điện giật” phụ thuộc không chỉ vào giá trị của cường độ dòng 
điện chạy qua, mà còn vào đường đi của dòng điện qua cơ thể. Một dòng điện chạy xuyên 
qua cánh tay từ đầu ngón tay tới khuỷu tay có thể gây đau nhói và khó chịu. Nhưng cũng 
dòng điện ấy mà chạy từ bàn tay nọ sang bàn tay kia thông qua lồng ngực, thì có thể gây tai 
nạn “điện giật” chết người. Lí do là, lúc chạy ngang qua lồng ngực, dòng điện tác động trực 
tiếp tới sự hoạt động của các cơ điều khiển sự thở và đặc biệt là tới các cơ tim. Một dòng 
điện 20 mA có thể gây khó thở, nếu tăng tới 75 mA có thể gây ngừng thở hoàn toàn. 


52 


1i PỊN VÀ ACOUY 


1. Hiệu điện thế điện hoá 

Thí nghiệm chứng tỏ rằng, nếu một thanh kim 
loại tiếp xúc với một chất điện phân (dung dịch 
muối, axit, bazơ), thì do tác dụng hoá học, trên mặt 
thanh kim loại và ở dung dịch điện phân xuất hiện 
hai loại điện tích trái dấu nhau. Khi đó, giữa thanh 
kim loại và dung dịch điện phân có một hiệu điện 
thế xác định, gọi là hiệu điện thế điện hoá. Hiệu 
điện thế điện hoá có độ lớn và dấu phụ thuộc vào 
bản chất kim loại, bản chất và nồng độ dung dịch 
điện phân. 

Khi ta nhúng hai thanh kim loại khác loại nhau 
vào dung dịch điện phân, thì do hiệu điện thế điện 
hoá giữa mỗi thanh và dung dịch điện phân là khác 
nhau, nên giữa hai thanh đó có một hiệu điện thế 
xác định. Dựa trên cơ sở đó, người ta chế tạo các 
loại pin điện hoá (gọi chung là nguồn điện hoá học 
được kí hiệu như trên Hình II.1.). Ở đây lực hoá 
học đóng vai trò lực lạ. 


2. Pin Vôn-ta 

a) Nguồn điện hoá học được chế tạo đầu tiên, 
sinh ra dòng điện duy trì khá lâu là pin Vôn-ta 
(năm 1795). 


Pin Vôn-ta gồm một cực bằng kẽm (Zn) và một 
cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit 
sunfuric (H;SO¿) loãng (Hình 11.2). 


b) Suất điện động của pin Vôn-ta được tạo thành như sau. 


Do tác dụng hoá học, các ion kếm Zn”” từ thanh kẽm đi 
vào dung dịch axit sunfuric làm cho lớp dung dịch tiếp giáp 
với thanh kẽm tích điện dương. Thanh kẽm thừa êlectron nên 
tích điện âm (Hình 11.2). Vì thế giữa thanh kẽm và dung dịch 


—..1 


Hình 11.1 Kí hiệu nguồn điện hoá 
học. Vạch dài là cực dương, vạch 
ngắn là cực âm. 


Hãy giải thích sự xuất hiện 
hiệu điện thế điện hoá trong 
trường hợp kẽm nhúng vào dung 
dịch ZnSO¿. 


ự ụ 
ni | 


[L rap 4 


In 
lỀ 


h H;SO¿ š = sò 


Hình 11.2 Sự tạo thành suất điện 
động của pin Vôn-ta. 


53 


e Khi các ion H” có trong dung 
dịch tới bám vào cực đồng, chúng 
tạo thành lớp bọt khí hiđrô (H) bao 
bọc xung quanh cực đồng, ngăn cản 
các ion H” tiếp theo bám vào cực. 
Do đó, lớp bọt khí này có tác dụng 
như một lớp điện trở, làm cho điện 
trở trong của pin tăng lên đáng kể. 
Hiện tượng này được gọi là sự phân 
cực của pin. Để khử hiđrô bao quanh 
cực đồng (khử cực), ta có thể bao 
quanh cực này bằng một chất ôxi 
hoá mạnh. 


se Một loại pin điện hoá rất thông 
dụng là pin Lø-clan-sê có cực âm là 
kẽm, cực dương là một thanh than bao 
bọc xung quanh bằng một hỗn hợp đã 
nén chặt, gồm mangan điôxit (MnO2) 
và praphit, để khử cực và tăng độ dẫn 
điện. Dung dịch điện phân là dung 
dịch amôni clorua (NHạCI). Suất điện 
động của pin này khoảng 1,5 V. 


Để tiện dùng, người ta chế tạo 
pịn Lơ-clan-sê dưới dạng pin khô. 
Khi đó, dung dịch NH¿CI được trộn 
với một loại hồ đặc rồi đóng vào 
trong một vỏ pin bằng kẽm, vỏ pin 
này là cực âm (Hình 11.3). 


Lớp cách Mũ đồng 

điện 
2 Hộp kẽm 
2 Thỏi than chì 
Ạ Tn 
2 với graphit 
7 NHuCI1 trộn 
2 với hồ đặc 


Hình 11.3 Pin khô Lơ-clan-sê. 
Mangan điôxit là một chất ôxi hoá 
mạnh dùng làm chất khử cực, nó có 
tác dụng chuyển khí hiđrô thoát ra ở 
cực (khi pin hoạt động) thành nước. 
Nếu không, khí hiổđrô bám vào cực sẽ 
làm giảm hiệu điện thế giữa hai cực. 


S4 


có một điện trường hướng từ dung dịch đến thanh kẽm. Điện 
trường này ngăn cản sự dịch chuyển tiếp theo của các ion 
Zn”” từ thanh kẽm vào dung dịch, đồng thời tăng cường sự 
dịch chuyển ngược lại của các ion Zn”” từ dung dịch vào 
thanh kẽm. Sự cân bằng điện hoá được thiết lập khi số ion đi 
ra khỏi thanh kẽm và số ion đi vào thanh kẽm bằng nhau. Thí 
nghiệm chứng tỏ khi đó giữa thanh kẽm và dung dịch có hiệu 
điện thế điện hoá khoảng , = - 0,74 V. 

Còn ở phía thanh đồng thì các ion H” có trong dung dịch 
tới bám vào cực đồng và thu lấy các êlectron có trong thanh 
đồng. Do đó, thanh đồng mất bớt êlectron nên được tích điện 
dương (Hình 11.2). Khi cân bằng điện hoá được thiết lập, giữa 
thanh đồng và dung dịch có hiệu điện thế điện hoá khoảng 

U, =0,34 V. 

Kết quả là giữa hai cực của pin Vôn-ta có hiệu điện thế xác 

định vào khoảng : 
=U;—U¡x1,1V 


Đó chính là suất điện động của pin Vôn-ta. 


3. Acquy 

a) Acquy đơn giản là øcguy chì, còn gọi là acquy 
axit, gồm bản cực dương bằng chì điôxit (PbO¿) và 
bản cực âm bằng chì (Pb) ; cả hai bản được nhúng 
trong dung dịch axit sunfuric (HzSO¿) loãng. Do tác 
dụng với dung dịch axit sunfuric, hai bản cực của 
acquy được tích điện khác nhau và hoạt động giống 
như một pin điện hoá. Suất điện động của acquy chì 
khoảng 2 V. 


Khi cho acquy phát điện, do tác dụng hoá học, 
các bản cực của acquy bị biến đổi. Sau một thời 
gian, hai bản cực trở thành giống nhau (đều có một 
lớp chì sunfat (PbSOu) phủ ở bên ngoài) và khi đó 
đòng điện sẽ tắt (Hình 11.4). Muốn cho acquy lại có 
thể phát điện được, ta nạp điện cho nó để cho lớp 
chì sunfat ở hai bản cực mất dần và cuối cùng hai 
cực trở lại thành Pb và PbO›. 


b) Như vậy acquy là một nguồn điện có thể nạp 
lại để sử dụng nhiều lần dựa trên phản ứng hoá học 
thuận nghịch : nó tích trữ năng lượng dưới dạng hoá 
năng (lúc nạp điện), để rồi giải phóng năng lượng 
ấy dưới dạng điện năng (lúc phát điện). 


c) Suất điện động của acquy chì thường có giá trị 
ổn định khoảng 2 V. Khi suất điện động giảm xuống 
đến 1,85 V thì ta phải nạp điện lại cho acquy. Mỗi 
acquy có một dung lượng xác định. Dung lượng của 
acquy là điện lượng lớn nhất mà acquy có thể cung 
cấp được khi nó phát điện. Dung lượng của acquy 
được đo bằng ampe giờ (kí hiệu A.h). Ampe giờ là 
điện lượng do dòng điện có cường độ l A tải đi 
trong một giờ : l A.h = 3 600 C. 

d) Ngoài acquy chì nói trên, người ta còn dùng đcgwy 
kiểm, có hiệu suất nhỏ hơn acquy axit, nhưng lại rất tiện lợi vì 


nhẹ và bền hơn. 


Acquy kiểm, thường gồm hai loại : acquy sắt - niken và 
acquy cađimi - niken. Trong acquy cađimi - niken, cực dương 
được làm bằng niken hiđrôxit Ni(OH)2, còn cực âm làm bằng 
cađimi hiđrôxit Cd(OH)› ; các cực đó nhúng trong dung dịch 


kiểm KOH hoặc NaOH. 


2) CÂU HỎI 


Hình 11.4 Acquy chì đang phát điện. 

s Về mặt sử dụng, người ta còn 
quan tâm đến điện năng tổng cộng 
mà acquy tích luỹ được, tính ra oáí 
giờ (W.h), hoặc W.h/kg. 


s Từ năm 1990 người ta đã chế 
tạo được acquy liti - Ion (dung dịch 
điện phân là muối liti) tích luỹ được 
năng lượng tới 150 W.h/kg, lớn gấp 
hai lần so với acquy kiềm. Năm 1999 
lại chế tạo được acquy liti - pôlime, 
có chất điện phân là một màng 
mỏng pôlime xốp dán giữa hai điện 
cực ; nhờ đó, acquy có thể chế tạo 
dưới dạng một tấm mỏng, mềm dẻo, 
có thể đặt sau màn hình máy tính, 
thùng xe ô tô... 


1. Nêu nguyên tắc chung đối với quá trình tạo thành suất điện động của các nguồn điện. 


Hãy so sánh hoạt động của pin và acquy. 


t> Ẳ6® 


Nhận xét về hoạt động của pin đó. 


Hãy trình bày cấu tạo và sự tạo thành suất điện động của pin Vôn-ta. 


Tự làm lấy một pin bằng cách dùng thanh sắt, mảnh tôn, thanh đồng cắm vào một quả chanh. 


55 


Ế? BÀI TẬP 


D 


` 


1. Chọn phát biểu đúng. 
Trong nguồn điện hoá học (pin, acquy) có sự chuyển hoá 
A. từ nội năng thành điện năng. 
B. từ cơ năng thành điện năng. 
C. từ hoá năng thành điện năng. 


D. từ quang năng thành điện năng. 


2. Chọn phát biểu đúng. 


Pin là nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân. Hai điện 
cực đó 


A. một cực là vật dẫn điện, cực kia là vật cách điện. 
B. đều là vật cách điện. 
C. là hai vật dẫn cùng chất. 


D. là hai vật dẫn khác chất. 


Em có biết? có biết ? 


Hình ở đầu chương là ảnh của acquy lớn nhất thế giới, có công suất 10 MW ở Chin-nô 
bang Ca-li-fo-ni-a (Mĩ). Acquy này được dùng để cung cấp điện trong các giờ cao điểm và 
nó được nạp điện vào các giờ thấp điểm. 


Só 


ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN 
ĐỊNH LUẬT JUN -— LEN-XƠ 


Bên trong nguồn điện, có một dạng năng lượng nào đó (hoá năng, cơ năng, nội năng...) được 
chuyển hoá thành điện năng. Ở bên ngoài nguồn điện (và cả ở bên trong nguồn điện), điện năng 
này lại chuyển hoá thành năng lượng tương đương thuộc các dạng khác như nội năng, hoá năng, 
cơ năng. 


1. Công và công suất của dòng điện chạy 
qua một đoạn mạch 


a) Công của dòng điện 

Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn 
mạch tiêu thụ điện năng, thì các điện tích tự do (hạt 
tải điện) có trong đoạn mạch chịu tác dụng của lực 
điện, chuyển dời có hướng, tạo thành dòng điện 
chạy qua đoạn mạch. Nếu dòng điện có cường độ !, 
thì sau một thời gian / sẽ có điện lượng đ = 17 di 
chuyển trong đoạn mạch và, theo công thức (4.2) 
lực điện thực hiện một công là : JUN 


=0) 0= ii (12.1) (James TẾ 0E HHHIE: 
1818 - 1889, nhà vật lí người Anh) 


Công này được gọi là công của dòng điện. 


Vậy, công của dòng điện chạy qua một đoạn 
mạch là công của lực điện làm di chuyển các 
điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của 
hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường 
độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua 
đoạn mạch đó. 


Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch 


cũng là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ. LEN-XƠ 
(Henrich Friedric Emil Lenz, 
b) Công suất của dòng điện 1804 ~ 1865, nhà vật lí người Nga) 


Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn 
mạch là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện 
công của dòng điện. Nó có trị số bằng công của 
dòng điện thực hiện trong một đơn vị thời gian : 


2= ˆ =UI (12.2) 


57 


| 
ca D 
D 
0009000000000 


Hình 12.1 Sơ đồ thí nghiệm kiểm 
chứng định luật dun - Len-xơ. 

Bình nhiệt lượng kế Bö đựng nước. 
Vật dẫn có điện trở E được nhúng 
trong nước. 


Nêu nguyên tắc của thí 
nghiệm kiểm chứng định luật 
dun - Len-xơ. 

Công suất toả nhiệt 2ở vật dẫn 
khi có dòng điện chạy qua đặc trưng 
cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó, 
và được xác định bằng nhiệt lượng 
toả ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị 
thời gian : 


2= RD (12.5) 


58 


Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn 
mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đâu 
đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua 
đoạn mạch đó. 

Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn 
mạch cũng là công suất điện tiêu thụ của đoạn 
mạch đó. 

c) Định luật Jun — Len-xơ 


Trong trường hợp đoạn mạch chỉ có điện trở # 
(đoạn mạch thuần điện trở), công của lực điện chỉ 
có tác dụng làm tăng nội năng vật dẫn. Kết quả là 
vật dẫn nóng lên và toả nhiệt ra môi trường xung 
quanh, đó là tác dụng nhiệt của dòng điện. Như vậy, 
công thức (12.2) cũng biểu thị nhiệt lượng @ làm 
tăng nội năng của vật dẫn và toả ra môi trường xung 
quanh. Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch có 
điện trở ta có thể viết lại công thức (12.2) dưới các 
dạng khác nhau : 

A =Q = DI: = Rl?t 2) 

Kết quả nói trên đã được hai nhà bác học Jun 
(người Anh) và Len-xơ (người Nga) cùng tìm ra 
bằng thực nghiệm vào năm 1843 và được gọi là định 
luật Jun — Len-xơ, phát biểu như sau : 

Nhiệt lượng toả ra trên một vật dân tỉ lệ thuận 
với điện trở của vật, với bình phương cường độ 
dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vát. 


Ó =RIi (12.4) 


2. Công và công suất của nguồn điện 


a) Công của nguồn điện 
Trong một mạch điện kín, nguồn điện thực hiện 
công, làm di chuyển các điện tích tự do có trong mạch, 


tạo thành dòng điện. Công này bao gồm công của 
lực điện và công của lực lạ. Theo Bài 4, ta có thể suy 
ra, công của lực điện khi điện tích dịch chuyển theo 
mạch kín bằng không. Do đó, theo công thức (10.6) 
công của nguồn điện là : 
A=qÉ= (12.6) 
Công của nguồn điện cũng là công của dòng 
điện chạy trong toàn mạch. Đó cũng là điện năng 
sản ra trong toàn mạch. 


b) Công suất của nguồn điện 
Công suất của nguồn điện có giá trị bằng công của 
nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian : 


2=^-ðI (12.7) 


Công suất của nguồn điện có trị số bằng công 
suất của dòng điện chạy trong toàn mạch. Đó cũng 
là công suất điện sản ra trong toàn mạch. 


3. Công suất của các dụng cụ tiêu thụ điện 

Các dụng cụ (hay thiết bị) tiêu thụ điện chuyển 
hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau 
(nội năng, hoá năng, cơ năng...). 

Có hai loại dụng cụ tiêu thụ điện là dung cụ tod 
nhiệt và máy thu điện. Máy thu điện là dụng cụ mà 
phần lớn điện năng được chuyển hoá thành năng 
lượng khác, không phải là nhiệt. 

a) Công suất của dụng cụ toả nhiệt 

Trong dụng cụ toả nhiệt (bếp điện, bàn là...), 
toàn bộ điện năng cung cấp cho dụng cụ được 
chuyển hoá thành nhiệt. Các dụng cụ loại này chỉ 
chứa điện trở. 

Điện năng tiêu thụ của dụng cụ toả nhiệt được 
tính theo công thức : 


32 
A =ÙŨh = Ri7t —t (12.8) 


Bảng 12.1 
Công suất của một số nguồn điện 
Nguồn điện Ø\W) 

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình | 1,92.109 
Bộ acquy ô tô khi khởi động| 103 
Thiết bị nạp acquy 102 

Pin 10 

Pin của đồng hồ điệntử  |103 


59 


Bảng 12.2 


Giá trị công suất của một số 
dụng cụ tiêu thụ điện 


Dụng cụ tiêu thụ 


điện , 
Đầu máy xe lửa chạy điện 4.108 
Bình đun nước 2500 
Máy điều hoà, lò sưởi điện 2000 
Lò nướng bánh 1000 
Máy sấy tóc 1200 
Bàn là 500-1000 
Quạt thông gió, máy giặt 600 
Tivi, tủ lạnh 82120 
Đèn dây tóc T5 
Đèn pin 2 
Điôt phát quang 101 
Đồng hồ điện tử 1403 


Hình 12.2 Một số thiết bị điện 


toả nhiệt. 


Hãy kể tên một số thiết bị 
trên Hình 12.2 và cho biết chúng 


có tác dụng gì 2 


ó0 


Công suất của dụng cụ toả nhiệt được tính theo 
công thức : 

§ 

ớ” = Dƒ =1? s2 — 


(1) 


b) Suất phản điện của máy thu điện 

Trong máy thu điện, chỉ có một phần @' của điện 
năng A cung cấp cho máy chuyển hoá thành nhiệt ở 
điện trở rp của máy : 


 = nại? (12.10) 
p 


Phần điện năng còn lại A“ được chuyển hoá thành 
các dạng năng lượng có ích khác. Ví dụ quạt điện, 
động cơ điện... chuyển hoá điện năng thành cơ 
năng ; acquy đang được nạp điện, bình điện phân 
không có hiện tượng dương cực tan (xem Bài 19) 
chuyển hoá điện năng thành hoá năng. Thí nghiệm 
chứng tỏ rằng, phần điện năng A' này tỉ lệ với điện 
lượng g chuyển qua máy thu điện : 


A'= đ,4 


trong đó hệ số tỉ lệ ế, là đại lượng đặc trưng cho 
Ễ P 


(12.11) 


máy thu điện, được gọi là suất phẩn điện của máy 
thu điện. Từ (12.11) ta rút ra công thức : 


AY 
„-S 


P (12.12) 


Nếu 4= 1 Cthì ế = A'. Như vậy, suất phản điện 
của máy thu điện được xác định bằng điện năng 
mà dụng cụ chuyển hoá thành dạng năng lượng 
khác, không phải là nhiệt, khi có một đơn vị điện 
tích dương chuyển qua máy. 

Suất phản điện có đơn vị là vôn, giống như suất 
điện động. Trong trường hợp máy thu điện là nguồn 
điện đang được nạp điện, thì suất phản điện có trị số 


bằng suất điện động của nguồn lúc phát điện ; dòng điện nạp đi 
vào cực dương của máy thu điện. 
c) Điện năng và công suất điện tiêu thụ của máy thu điện 


Công tổng cộng A mà dòng điện thực hiện ở máy thu điện bằng : 


Ap=A'+(@'= ố1r+ r2? = UN (12.13) 


với là hiệu điện thế đặt vào máy thu điện. Đó cũng là điện 
năng tiêu thụ của máy thu điện trong khoảng thời gian ï. 


Công suất của máy thu điện là : 
Ứ =Ú Tuy?” (12.14) 
= P —= Ứp 5 D 


trong đó 22'= LÊ là công suất có ích của máy thu điện. 
d) Hiệu suất của máy thu điện 


Hiệu suất của máy thu điện là : 
H=1- 1 12.15 
n (2.15) 


e) Chú ý 

Trên các dụng cụ tiêu thụ điện, người ta thường ghi hai chỉ số, đó là công 
suất điện Ta (công suất định mức) của dụng cụ. và hiệu điện thế Ứa (hiệu 
điện thế định mức) cần phải đặt vào dụng cụ để nó hoạt động bình thường. 
Khi hiệu điện thế đặt vào dụng cụ có giá trị đúng bằng , thì công suất tiêu 


thụ của dụng cụ đúng bằng Với và dòng điện chạy qua dụng cụ có cường độ 


lạ = nã , 8ỌI là cường độ dòng điện định mức. 
đ 


4. Đo công suất điện và điện năng tiêu thụ 

Muốn xác định công suất điện tiêu thụ ở một đoạn mạch, người ta dùng 
một ampe kế để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và dùng một 
vôn kế để đo hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch (Hình 12.3a). Từ đó, tính công 
suất của dòng điện trên đoạn mạch theo công thức (12.2). 

Trong Kĩ thuật, người ta chế tạo ra dụng cụ dùng để đo công suất, gọi là 
oát kế. Độ lệch của kim chỉ thị trên mặt chia độ cho ta biết công suất tiêu 
thụ trong đoạn mạch. 


Hãy tìm công 
thức liên hệ giữa 
hiệu điện thế U đặt 
vào máy thu điện và 
suất phản điện ế, 
của máy. Từ đó tìm 
điều kiện về U để 
máy thu điện hoạt 
động bình thường. 


Hãy chứng 
minh công thức 
(12.15). 


ó] 


Để đo công của dòng điện, tức là điện năng tiêu thụ, người 
ta dùng máy đếm điện năng hay công tơ điện (Hình 12.3b). 
Điện năng tiêu thụ thường được tính ra kửóoát giờ (KW.h) 


IKW.h = 3 600 000 J 


a) b) 


Hình 12.3 Sơ đồ mạch điện đo công suất điện (a) và công tơ điện xoay chiều (b). 


f2) CÂU HỎI 


1. Công của dòng điện là gì ? 
Hãy phát biểu định luật Jun — Len-xơ. 


Suất phản điện của máy thu điện là gì ? 


ma sc lào 


Cùng một dòng điện chạy qua dây dẫn và dây tóc một bóng đèn. Tại sao dây tóc thì nóng đến 
sáng trắng mà dây dẫn lại hầu như không nóng lên ? 


Ế2 BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 
Theo định luật Jun — Len-xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn 
A. tỈ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn. 
B. tỈ lệ với bình phương cường độ dòng điện. 
C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện. 
D. fỉ lệ với bình phương điện trở của dây dẫn. 


ó2 


2. Tổ hợp các đơn vị đo lường nào dưới đây không tương đương với đơn vị công suất trong hệ SI ? 
A. JlS. B.A. V. C.A2. QO. D. O2/V. 

3. Hai bóng đèn có công suất định mức lần lượt là 25 W và 100 W đều làm việc bình thường ở hiệu 
điện thế 110 V. Hỏi : 
a) Cường độ dòng điện qua bóng đèn nào lớn hơn ? 
b) Điện trở của bóng đèn nào lớn hơn 2 
c) Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào mạng điện có hiệu điện thế 220 V được không 2? 
Đèn nào sẽ dễ hỏng (cháy) 2 

4. Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U = 110 V và U; = 220 V. Tìm tỉ số các 
điện trở của chúng nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau. 

5. Để bóng đèn loại 120 V — 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220 V, người ta 
mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó. 


Em có biết ? có biết ? 


e Khi hoạt động, dây điện trở của bếp điện, bàn là, dây tóc bóng đèn có nhiệt độ cao 
(từ 6009C — 2 5009C). Ở nhiệt độ đó, điện năng tiêu thụ được chuyển hoá, toả ra ngoài dưới 
dạng nhiệt (bằng đối lưu, dẫn nhiệt và dưới dạng bức xạ). Đối với bóng đèn 100 W thì có một 
phần công suất, khoảng 30 W, bị tiêu hao (do dẫn nhiệt ở thuỷ tinh, do hiện tượng đối lưu 
của khí chứa trong bóng đèn). Phần công suất còn lại, 70 W, chủ yếu chuyển thành bức xạ 
hồng ngoại, chỉ có khoảng 5 W trong đó được phát xạ dưới dạng ánh sáng nhìn thấy. 
Như vậy, hiệu suất phát sáng của loại đèn này chỉ khoảng 5%. 


e Đối với động cơ điện một chiều, thì suất phản điện phụ thuộc vào tốc độ quay (số vòng 
quay n trong 1 phút), ví dụ như ở trong Bảng 12.3 (với một động cơ công suất lớn). 
Bảng 12.3 


1(A) n Ý, (V) 
6 2340 429 
12 1 580 421 
18 1 300 417 
24 1 150 402 


Hiệu suất của động cơ điện trong các đồ chơi vào khoảng 10%, còn với động cơ kĩ thuật 
có chất lượng cao thì vào khoảng 90%. 


ó3 


ÔM 
(Georg Simon Ohm, 1789 - 1854, 
nhà vật lí người Đức) 


'đ,Ƒr 


R 


Hình 13.1. Thiết lập định luật Ôm 
đối với toàn mạch. 


ó4 


ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH 


1. Định luật Ôm đối với toàn mạch 

Mạch điện kín đơn giản nhất gồm một nguồn 
điện (pm, acquy, hoặc máy phát điện) và một điện 
trở ®, là điện trở tương đương của mạch ngoài bao 
gồm các vật dẫn nối liền hai cực của nguồn điện 
(Hình 13.1), thường gọi là điện trở ngoài. Nguồn 
điện có suất điện động ế và điện trở trong 7. 

Định luật Ôm đối với toàn mạch nêu lên mối liên 
hệ giữa suất điện động é, cường độ dòng điện chạy 
trong mạch và điện trở toàn phần (R +r) của toàn 
mạch. Có thể thiết lập định luật Ôm đối với toàn 
mạch nhờ vận dụng định luật Jun — Len-xơ và định 
luật bảo toàn năng lượng. 

Giả sử dòng điện chạy trong mạch có cường độ ƒ 
thì trong khoảng thời gian / có điện lượng 
q = lí chuyển qua mạch. Nguồn điện đã thực hiện 
công A, theo công thức (12.6), bằng : 

A =uÊ= Ất (13.1) 

Cũng trong khoảng thời gian / đó nhiệt lượng toả 
ra ở điện trở ngoài ® và điện trở trong z, theo định 
luật Jun — Len-xơ là : 

Q = Rl2t + rl”t (13.2) 

Theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng 
tiêu thụ trên toàn mạch phải bằng năng lượng do 
nguồn điện cung cấp nghĩa là Q = A. Từ đó ta có : 

đĩ: = RI2t + r]?t 
hay =IR+lr (13.3) 
=I(R+r) (13.4) 

Người ta gọi tích số của cường độ dòng điện với 

điện trở của đoạn mạch là độ giảm điện thế trên 


đoạn mạch. Như vậy, theo (13.3) suất điện động của nguồn 
điện có giá trị bằng tổng các độ giảm điện thế ở mạch 
ngoài và mạch trong. 

Từ (13.4) ta rút ra : 


` - 
R+r 

Công thức (13.5) biểu thị định luật Ôm đối với toàn mạch, 
phát biểu như sau : 

Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất 
điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn 
phần của mạch. 

Nếu gọi U = 7# là hiệu điện thế mạch ngoài thì hệ thức 
(13.3) được viết lại là : 

U= Ế-Tr (13.6) 

Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế ƯAp gIữa cực 
dương và cực âm của nguồn điện. 


q55) 


Từ (13.6) ta thấy : nếu điện trở trong của nguồn rất nhỏ, 
không đáng kể (r ~ 0), hoặc nếu mạch hở (7 = 0), thì hiệu điện 
thế giữa hai cực của một nguồn điện bằng suất điện động của 
nguồn điện đó. 

2. Hiện tượng đoản mạch 

Nếu điện trở mạch ngoài nhỏ không đáng kể Ẩ ~ 0, thì 
theo công thức (13.5), cường độ dòng điện sẽ lớn nhất và 
chỉ phụ thuộc vào é và z của chính nguồn điện : 


Ta nói rằng nguồn điện bị đoẩn mạch. 


(13.7) 


Vì điện trở trong của pin khá lớn (khoảng vài ôm), nên khi 
pin bị đoản mạch thì dòng điện qua pin cũng không lớn lắm, tuy 
nhiên sẽ mau hết điện. Nhưng với acquy chì thì điện trở trong 
khá nhỏ, vào khoảng vài phần trăm ôm, nên khi đoản mạch thì 
cường độ dòng điện qua acquy sẽ rất lớn, làm hỏng acquy. 

Để tránh hiện tượng đoản mạch xảy ra đối với mạng điện ở 
gia đình, người ta dùng cầu chì hoặc atômat. 

3. Trường hợp mạch ngoài có máy thu điện 

Giả sử trong mạch kín nói trên có thêm máy 
thu điện (acquy cần nạp điện chẳng hạn) mắc nối tiếp với 
điện trở R (Hình 13.2). Máy thu điện có suất phản điện La và 


Xét mạch điện kín 
gồm nguồn điện có 
suất điện động é = 2 V, 
điện trở trong r = 0,1 O 
mắc với điện trở ngoài 
R = 100 O. Tìm hiệu 
điện thế giữa hai cực 
của nguồn điện. 


Đoản mạnh còn gọi 
là chập mạch hay ngắn 
mạch. 


I ố,F 


ếp› Fp R 
Hình 13.2 Mạch ngoài 
có máy thu điện (ốp, fn). 


ó5 


Ta có thể chứng minh công thức 
13.5 như sau : 

Thật vậy, năng lượng tiêu thụ 
trên toàn mạch bao gồm nhiệt lượng 
Ó toả ra ở các điện trở Ö, r là : 

@O=(R+r)l^t 
và điện năng tiêu thụ ở máy thu 
điện, theo công thức (12.13), bằng : 
A,= ylt+ rạƑ2t 

Theo định luật bảo toàn năng 
lượng, năng lượng tiêu thụ trên toàn 
mạch phải bằng năng lượng 
A = đ†? do nguồn điện cung cấp, 
nghĩa là : 

A=Q+A, 
hay Ế = (R +r)Ji + fplt + ng? 
Từ đó rút ra (13.8). 


Hãy chứng minh công thức : 
r 
H=1- C1 
ế 


Trong trường hợp mạch 
ngoài chỉ có điện trở E, hãy tìm 
công thức của hiệu suất H trong 
đó chỉ chứa R và r. 


điện trở rp. Dòng điện 7 đi vào cực dương của máy 
thu điện. 


Khi đó ta có: Ế— ế, =1 +r+r, (13.8) 


s=. 


hay "—... 


(13.9) 
Công thức (13.9), biểu thị định luật Ôm đối với 
toàn mạch chứa nguồn và máy thu điện mắc 
nối tiếp. 
4. Hiệu suất của nguồn điện 


Công toàn phần của nguồn điện bằng tổng công 
của dòng điện sản ra ở mạch ngoài và ở mạch trong, 
trong đó chỉ có công của dòng điện sản ra ở mạch 
ngoài là công có ích. Như vậy hiệu suất của nguồn 
điện được tính theo công thức : 


m- eóíh _ 


A 


s (13.10) 


ŠZ BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 


Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến 


trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa 
hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện ! chạy qua 
mạch, người ta vế được đồ thị như trên Hình 13.3. Từ đó tìm 
được giá trị của suất điện động é và điện trở trong r của 


nguồn là : 


A.ế=45V;:r=4.5O. 
C.Z=4,5V;r=1Q, 


óó 


B.=4.5V;r=0,/25 ©. 
D.£=9V;r=4,5 O. 


O 2 


1(A) 


Hình 13.3 


2. Chọn câu đúng. 


Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài 


A. tỈ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 


B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 


C. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng. 


D. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng. 


3.. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 © được mắc với điện trở 4,8 O thành mạch kín. Khi đó hiệu 
điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng 


điện trong mạch. 


Em có biết ? có biết ? 


Đối với pin có suất điện động 4,5 V, ta 
có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu 
điện thế giữa hai cực của pin vào cường 
độ dòng điện ƒ như trên Hình 13.4. 


Đường kéo dài của phần đoạn thẳng A 
của đồ thị cắt trục cường độ dòng điện tại 
điểm có toạ độ là trị số của cường độ 
dòng điện đoản mạch (lam) của pin 
(Íqm= 3 A). Sở dĩ một phần đồ thị có 
dạng đường cong là vì khi cường độ dòng 
điện qua pin quá lớn, điện trở trong của 
pin tăng. 


0 Ị 2 3 I(A) 


Hình 13.4 


ó7 


⁄ ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN 
MÁC CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 


1. Định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa 
nguồn điện 

a) Thí nghiệm khảo sát 

Trên Hình 14.1 là sơ đồ mạch điện khảo sát sự 
phụ thuộc của hiệu điện thế Ư/.p của đoạn mạch 
AéP chứa nguồn điện é, vào cường độ dòng điện ƒ 
chạy trong đoạn mạch. 


. nan éẽ Dùng nguồn điện là một pin điện hoá ta thu được 
ìn .1 Sơ đồ thí nghiệm khảo sá : - ' ' Am. 
tagh:dach: chữa N7 điên. các kết quả cho trong Bảng 14.1. Hình 14.2 là đồ thị 
Ban đầu khoá K mở, sau đó K đóng. biểu diễn sự phụ thuộc của ƯAg vào ï. 


Dịch chuyển con chạy C của biến trổ - „ 
để tăng dần cường độ !, ghi các cặp b) Nhận xét 


giá trị (Uap, 7) tương ứng. Vì đồ thị là đoạn thẳng có hệ số góc âm, nên có 


Bảng 14.1 thể viết : 


Kết quả thí nghiệm UAp = a — bl, với a = 1,5 V, nghĩa là ta có 


r(A)|0,00|0,40|0/2010,30|0,40|0,ø0| = ế. (Khi mạch ngoài để hở, UAp có trị số đúng 


bằng suất điện động ế, xem Bài 13). 


Up | 1,50 | 1,45 | 1,39 | 1,35 | 1,29 | 1,25 


Hệ số b có cùng đơn vị đo như điện trở, nên ta có 
thể kết luận b chính là điện trở trong z của nguồn. 
c) Kết luận 
Từ các kết quả thí nghiệm ở Bảng 14.1, ta thu 
được công thức : 
UAn=VA-Vpe= C-r (14.1) 


20 h h hi ụ h - 
0 0102030405 /@) 


' = Uga + 

Hình 14.2 Đồ thị biểu diễn sự phụ hay  J = É — Ung — ế q4.2) 

thuộc của U vào I đối với pin 1,5 V. ự Tự 

N2 22086nn5 x8, 082 Các công thức (14.1) và (14.2) biểu thị định luật 

Từ các kết quả nêu ở Bảng ôm đối với đoạn mạch chứa nguồn điện. Cân chú 

14.1, hãy tính điện trở trongrcủa „. n Bà ma - 

pin 1,5 V. ý răng, ở đây dòng điện chạy qua nguồn điện từ cực 
âm sang cực dương và VA > Vặ. 


ó8 


Nếu trên đoạn mạch 4ð còn có thêm điện trở ® 
(Hình 14.3) thì các hệ thức (14.1) và (14.2) trở thành : 


Uup=VA- Vạ= Ế- (+ RỊi (14.3) 
J ế = An 
TRÍ nhifD (14.4) 


2. Định luật Ôm đối với đoạn mạch chứa 
máy thu điện 

Xét đoạn mạch AB chứa máy thu điện có suất 
phản điện ế,., điện trở trong rp (một acquy đang nạp 
điện, hay một động cơ điện chẳng hạn, (Hình 14.4)). 
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U, 
trên mạch có dòng điện 7ï đi vào cực (đầu) dương 
của máy thu điện. Công của dòng điện sinh ra ở 
đoạn mạch trong thời gian / là A = U1/. Mặt khác, 
theo (12.13), điện năng tiêu thụ của máy thu điện 
trong thời gian ứ là : 

As= LINU + #J2Ƒ 

Theo định luật bảo toàn năng lượng, Á = A,, 

ta SUY Ta : 
UAp = Ẳ, + mỊ 


¡~ an Êu 


b 


Các công thức (14.5) và (14.6) biểu thị định luật 
Ôm đối với đoạn mạch chứa máy thu điện. Cân 
chú ý rằng, ở đây đòng điện đi vào cực dương của 
máy thu điện. 


(14.5) 


hay (14.6) 


Nếu trên đoạn mạch A còn có thêm điện trở ® 
(Hình 14.5), thì các công thức (14.5) và (14.6) 
trở thành : 


ỦAp = VẠ — Vg = +, + RI (4.7) 

UAp :, 

hay : = : 
ay „+ R (14.8) 


B 
Hình 14.3 Đoạn mạch chứa nguồn 
điện và điện trỏ E. 

Ta có thể tìm được các hệ thức 
(14.3) và (14.4) bằng cách áp dụng 
định luật bảo toàn năng lượng và định 
luật Jun — Len-xơ cho đoạn mạch có 
chứa nguồn điện và điện trở ®. 


Từ các công thức (10.4) và 
(14.1) hãy chứng minh (14.3). 


“ốp: b 


Hình 14.4 Đoạn mạch điện chứa 
máy thu điện. 


Sp p 
1 R 
A | B 


Hình 14.5 Đoạn mạch chứa máy thu 
điện và điện trỏ F. 


Hãy chứng minh công thức 
(14.7). 


ó9 


N1... 
#—>—|———t—+ 
A B 
'GPr 
ƒ- R 
b z—>—|—L—T+—x 
A b 


Hình 14.6 Thiết lập công thức tổng 
quát của định luật Ôm. 


Nếu chưa biết chiều dòng điện 
chạy qua đoạn mạch thì ta giả thiết 
chiều dòng điện chạy từ A đến 8 
chẳng hạn, để áp dụng các công thức 
(14.3), (14.7) hoặc (14.10) của định 
luật Ôm. Nếu cường độ dòng điện 
tìm được có giá trị đương thì chiều 
dòng điện đã giả thiết là đúng với 
chiều của dòng điện chạy qua đoạn 
mạch ; nếu giá trị đó là âm thì chiều 
của dòng điện chạy qua đoạn mạch 
ngược với chiều đã giả thiết. 


70 


3. Công thức tổng quát của định luật Ôm 
đối với các loại đoạn mạch 

øs Xét đoạn mạch AB có pin hoặc acquy. Gọi ƒ 
là cường độ dòng điện chạy từ A đến 8 
(Hình 14.6). Ta nhận thấy, nếu dòng điện chạy qua 
pm (acquy) từ cực âm đến cực dương (Hình 14.6a), 
thì pin (acquy) đóng vai trò nguồn điện. Theo (14.3) 
ta CÓ : 

Up = Vg— VẠ= Ố— (R + n)j 

hay Up = V„—-Vg=(R+r)—- Ế (14.93) 


se Nếu dòng điện chạy qua pin (acquy) từ cực 
dương đến cực âm (Hình 14.6b), thì pin (acquy) 
đóng vai trò máy thu điện. Theo (14.7) ta có : 

U.g=VA-Vpạ= (R+rl+  — (149Đ) 

(vì ở đây ế, = É). 

s Từ hai công thức (14.9a) và (14.9b), ta suy ra 
công thức tổng quát sau đây của định luật Ôm, áp 
dụng cho các loại mạch điện : 


U.gp=(R+r)l— Ế (14.10) 
hay j= _. 


với quy ước é là đại lượng đại số : € nhận giá trị 
dương khi dòng điện 7 chạy qua pin (acquy) từ cực 
âm đến cực dương, tức là khi pin (acquy) đóng vai 
trò nguồn điện, và nhận giá trị âm khi pin (acquy) 
đóng vai trò máy thu điện (dòng điện 7 chạy qua pin 
(acquy) từ cực dương đến cực âm). 


4. Mắc các nguồn điện thành bộ 


Người ta thường mắc các nguồn điện thành bộ 
theo hai cách : mắc nối tiếp và mắc song song. 

a) Mắc nối tiếp 

Các nguồn điện ế;, ếạ,..., ếạ, mắc nối tiếp với 
nhau khi cực âm của nguồn ế; nối với cực dương 
của nguồn ›,... để thành một dãy liên tiếp như 


sơ đồ Hình 14.7. Đầu A là cực dương, còn đầu Ö là 

cực âm của bộ nguồn. Vì khi mạch hở, hiệu điệnthế 4 Sịn Sa nh 
giữa hai cực của nguồn điện bằng suất điện động của == 
nó và vì hai cực nối với nhau có cùng một điện thẾ, ng 14.7 Mắc nối tiếp. 
nên hiệu điện thế giữa hai cực của bộ nguồn khi mạch 

hở, tức là suất điện động ấp của bộ nguồn, bằng tổng 

các suất điện động của các nguồn trong bộ : 


ạ= địt ạ+.. tiến (14.11) 


Điện trở trong của bộ nguồn điện mắc nối tiếp 
bằng tổng điện trở trong của các nguồn trong bộ : 


ĩạ =n +rạ+..+Tn (14.12) 
: - . ¬ Áp dụng định luật Ôm, hãy 
Trong trường hợp riêng, nếu các nguồn giống ,„ (ng: -0ilnh.. các /cðäg- thức 
nhau, cùng có suất điện động ế và điện trở trong r (14.11) và (14.12). 
mắc nối tiếp, thì : 
Ấp = nẺ VÀ rụ = nr (14.13) ¬ 


b) Mác xung đối a) =———=-ˆ 


Khi có hai nguồn điện mà cực âm (hoặc cực : _ 
dương) của nguồn này nối với cực âm (hoặc cực b) #—|—l——* 
dương) của nguồn kia thì ta nói rằng hai nguồn sụn đ„P 
đó mắc xung đối (Hình 14.8). Với ế; > ố; thì Ở Hình 14.8 Mắc xung đối 
Hình 14.8a, A là cực dương còn ZÖ là cực âm của bộ 
nguồn. Nguồn đế; có suất điện động lớn hơn là 
nguồn phát (dòng điện đi ra từ cực dương của nó), 
còn nguồn ; trở thành máy thu điện. Suất điện 
động của bộ nguồn này có trị số bằng hiệu số hai 
suất điện động : 

ấp = lấn " L2 (14.14) 

Điện trở trong của bộ nguồn là : 


J4). Nhi 7) (14.15) 


Áp dụng định luật Ôm, hãy 
chứng minh công thức (14.14). 


c) Mắc song song 


Giả sử có ¡ nguồn điện giống nhau mắc song 
song, các cực cùng tên được nối với nhau vào cùng 
một điểm (Hình 14.9), A là cực dương và Ö là cực 
âm của bộ nguồn. Hiệu điện thế giữa hai cực của bộ 


Hình 14.9 Mắc song song. 


7I 


Áp dụng định luật Ôm hãy 
chứng minh các công thức 
(14.16) và (14.17). 


n 
00m =...-.... BỊ hàng 
IÌE---] 
XS Sh —— 
mm nguồn 


Hình 14.10 Mắc hỗn hợp đối xứng. 


Hãy chứng minh các công 
thức (14.18) và (14.19). 


2) CÂU HỎI 


nguồn bằng hiệu điện thế giữa hai cực mỗi nguồn. 
Vì vậy, khi để mạch ngoài hở, hiệu điện thế giữa hai 
cực của bộ nguồn bằng suất điện động của bộ 
nguồn và chỉ bằng suất điện động của một nguồn. 
Còn điện trở trong của bộ nguồn bằng —, với r là 
điện trở trong của một nguồn. ° 

Ốp = Lê 

— 


ca” (14.17) 


(14.16) 


d) Mắc hỗn hợp đối xứng 


Nếu bộ nguồn có các nguồn điện giống nhau 
được mắc thành ø hàng (dãy), mỗi hàng có nguồn 
mắc nối tiếp (Hình 14.10) (mắc kiểu hỗn hợp đối 
xứng) thì suất điện động của bộ nguồn chỉ bằng suất 
điện động của một hàng, nghĩa là : 

ếy= mÉ (14.18) 

Điện trở trong của bộ nguồn nhỏ hơn điện trở 

trong của một hàng ø lần : 


„... (14.19) 
l4) 


1. Hãy thiết lập định luật Ôm đối với đoạn mạch chứa nguồn điện dựa vào định luật bảo toàn năng 


lượng và định luật Jun — Len-xơ. 


2.. Hãy viết công thức tính cường độ dòng điện trong mạch kín chứa nguồn điện và một điện trở ngoài 
R cho từng trường hợp mắc nguồn thành bộ. 


Š BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 


Một nguồn điện với suất điện động ế, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài F = r ; cường độ 
dòng điện trong mạch là 7. Nếu thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song 
song thì cường độ dòng điện trong mạch 


A. vẫn bằng ï. 


¬-: 
€. băng --. 
: 3 


72 


B. bằng 1,57. 


D. giảm đi một phần tư. 


2. Chọn phương án đúng. 
Một nguồn điện với suất điện động é, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r thì cường độ 
dòng điện trong mạch là 7. Nếu thay nguồn điện bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp, thì 
cường độ dòng điện trong mạch 
A. bằng 37. B. bằng 27. C. bằng 1,57. D. bằng 2,57. 


3. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 14.11, trong đó : ế+ = 8 V;r=1,/2O; ế=4V; r=0,49 ; 
R= 28,4 O; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch đo được là Up = 6 V. 


a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn 


n Sĩ, nh R B 


mạch và cho biết chiều của nó. “1| —k—————+ 
I 
b) Cho biết mạch điện này chứa nguồn điện _„.„ ;„ ;; 
nào và chứa máy thu nào 2 Vì sao ? 
c) Tính hiệu điện thế Uac và Ucp. 
_ . tua sổ, lá, 
4. Hai pin được ghép với nhau theo các sơ đồ ở 
Hình 14.12. Tìm cường độ dòng điện trong 
mạch và hiệu điện thế giữa hai đểm AB A4 B A B 
trong các trường hợp : kế. "HH5 


a) Hai pin ghép nối tiếp (Hình 14.12a) có 

suất điện động bằng nhau và bằng Z,còn a) b) 
điện trở trong r; và ra khác nhau. ĐH GHỆIDE 

b) Hai pin ghép xung đối (Hình 14.12b) có 

suất điện động và điện trở trong tương ứng là 


LING và tạ, rạ (1> é2). ch 
5. Tìm suất điện động và điện trở trong của É „ 


nguồn điện gồm 6 acquy mắc như pịnh 14.13 
Hình 14.13. Cho biết mỗi acquy có  = 2 V; 


r=1©. Ì 

6. Cho mạch điện như Hình 14.14. Mỗi pin có lÌ } 
é=15V;r=1@. Điện trở mạch ngoài 
R= 3,5 O©. Tìm cường độ dòng điện ở mạch 
ngoài. 


Hình 14.14 


73 


Em có biết? có biết ? 


Cá kình điện (Electrophorus) phát ra dòng điện bằng các bản điện. Đó là các nguồn điện 
sinh học. Bộ nguồn điện của cá kình điện Nam Mĩ (Hình 14.15) gồm các bản điện (nguồn) 
được xếp thành 140 dãy, mỗi dãy chứa 5 000 bản điện ghép nối tiếp, mỗi bản này có suất 
điện động 0,15 V, và điện trở trong r = 0,25 O. Như vậy, bộ nguồn sinh học của cá có suất 
điện động ếp = 750 V và điện trở trong rp = 8,93 O. Nếu nước có điện trở E = 800 O, thì 
dòng điện mà cá phóng qua nước từ đầu đến đuôi của nó bằng 0,93 A. Nhờ đó, cá kình điện 
có thể giết chết con cá mà nó bắt làm mồi. Thế nhưng, dòng điện chạy qua các bộ phận thân 
thể của cá điện lại chỉ bằng 0,0066 A mà thôi ! Em hãy kiểm tra lại kết quả đó. 


Hình 14.15 Cá kình điện Nam Mĩ. 


74 


1. Cho mạch điện như Hình 15.1, trong đó nguồn 
điện có suất điện động é = 6,6 V, điện trở trong 
r= 0,12 @; bóng đèn ? thuộc loại 6 V— 3W; 
bóng đèn ; thuộc loại 2,5 V — 1,25 W. 

a) Điều chỉnh #¡ và Ñ; sao cho đèn ¡ và đèn 
Ð; sáng bình thường. Tính các giá trị của R®ị và ®s 
khi đó. 

b) Giữ nguyên giá trị đó của #¡, điều chỉnh biến 
trở ®› sao cho nó có giá trị ®› = 1 ©. Khi đó độ 
sáng của các bóng đèn thay đổi thế nào so với 
trường hợp a) ? Giả thiết điện trở không phụ thuộc 
nhiệt độ. 

Bài giải 

Cường độ dòng điện định mức và điện trở của 
các bóng đèn là : 


Z `. 
lạ =ặ, = 0/5: Rụ, ==129 
% `... 
LN NHếT, ®ạ BH. nu 


a) Vì các đèn sáng bình thường, ta có : 
Ùcg =U¡ =6V ; U; = 2,5 V, suy ra 
Ủy, = Ứcg — Ù¿ = 3,5 V 

Hơn nữa : Í, = 1a, =0,5 A 


Ũ 
Suyra: ®®;= =7Q9 
Ngoài ra: Í=ïg, =lqạ tỉa =IA 
từ đó: - up = -zr=6,6- 1.0,12=6,48 V 


BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT ÔM 
VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN 


Hình 15.1 


75 


= Ũn, 

= T 

b) Với R)= 1 ©) ta có : 

— RỊ(; + Ra ) 

—g +R+R, 
RAp = R + #cp = 4.48 O 

Cường độ dòng điện trong mạch chính là : 


"%5 
làp +? 


SUY Ta : R 


=0,480 


I =1,43A 


từ đó 
Hiệu điện thế trên đèn Ð; bây giờ là : 
UI = Ucg = 5,74 V 
Vì UI < U¡ nên đèn Ð, kém sáng hơn trước. 
Cường độ dòng điện qua đèn ; bây giờ là : 
U 
lạ =——— =0,95 A 
&;+ Ra, 
Như vậy !; > 1¿, : đèn Ð, bây giờ sáng hơn 
trước nhiều và có thể bị cháy. 


2. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 15.2. Các 
nguồn điện có suất điện động và điện trở trong 
tương ứng là ết, rị, và 2, r; (ếi > ố2). 

a) Tìm công thức của Uag. 

b) Với những giá trị nào của # thì nguồn ; là 
nguồn phát điện (1; > 0), không phát không thu 
(ï; = 0), và là máy thu điện (7; < 0) ? 


Bài giải 
a) Áp dụng công thức của định luật Ôm cho ba 
đoạn mạch : 
= Uạa + Ế () 
ñ 
Hình 15.2 
Tạ = DpA + é; (2) 
¿) 


7ó 


¡= Dan (3) 


R 
Tại nút A ta có: lỨ=l+1; (4) 
1 
là T 
Rút ra : ‡— — : 
II Tế To NA. 
R ` n ®Đb 
b) Nếu ế; là nguồn phát điện, 7; > 0, từ (2) rút ra : 
UAp = Ố;~ lạ < Ế (6) 


và từ (5) và (6): #< vn 


Nếu ớ; không phát cũng không thu, 7; = 0: 
ớ, 
U, =ð,. suyra R=c— c_n. 
AI Nhất Thụ đế, ` 


Nếu ố; là máy thu điện, /, < 0, U,. > ố; và 


3. Cho mạch điện có sơ đồ như ở Hình 15.3, cho biết 
R¡ = 400 Ô; Ñ; = R; = 600 (); R¿ là một biến trở. 
Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế 
UAp = 33 V. 

1. Mắc vào giữa C, D một ampe kế có điện trở rất 
nhỏ, không đáng kể và điều chỉnh ®¿= 1 400 ©. Tìm 
số chỉ ampe kế và chiều của dòng điện qua ampe kế. 

2. Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở 
rất lớn. 

a) Tìm số chỉ vôn kế. Cho biết cực dương của 
vôn kế phải mắc vào điểm nào. 

b) Điều chỉnh ®¿ cho đến khi vôn kế chỉ số 0 
(mạch cầu cân bằng). Tìm hệ thức giữa các điện trở 
Rị, R¿, Ra, R¿ và tính R¿ khi đó. Khi đó, nếu thay 
vôn kế bằng một điện trở Rs = I 000 © thì cường độ 
dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính thay 
đổi thế nào ? 


Hình 15.3 


Ra 


77 


Bài giải 

1. Mạch điện có sơ đồ như ở Hình 15.4. Vì ®A ~ 0 
nên có thể chập các điểm C,D làm một và các điện 
trở mắc theo sơ đồ : (\ // R) nt Œ // R¿). 


RỊR 
Ta có 5= R m R = 240 
RyR 
mm. /)9 
⁄ Rs+h ° 


Hình 15.4 U 
Rap 
Chiều các dòng điện qua các điện trở như trên 
Hình 15.4. Để tìm dòng điện qua ampe kế, ta tính 7 
và 14 (hoặc 1; và 1). 


Ta có UAc = UI = U¿ =TR¡; = 1.2 V 
Ứcp = U = Ua = IR:„ = 2,1 V 
U L2 
từ đó l=— ==-=3mA 
ù !E R. “400m 
Uy - 21 
= 3= .=3,5mA 
3Ñ 600 


Tà thấy !ạ > I¡, do đó tại nút C phải có lạ = Ï¡ + A, 
nghĩa là dòng điện chạy qua ampe kế theo chiều từ 2 
đến C như trên Hình 15.4 và số chỉ ampe kế là : 

TA =l; —]¡ =0,5 mA 

2. a) Vì vôn kế có điện trở rất lớn nên !¡ = !4, 

T; = L¡ và các điện trở mắc theo sơ đồ : (R¡ nt Ra) // 


(R› nf đà). 
U U 
T: jJl. =7. e= AB. b= = AB 
lo 1x. T7 1xx 
R 
UẠc =ÙU,=IR =U Ũ 
AC 1 111 AB Rị + Ra 
UAn =Ù› =lÀRạ =U =. 
AD 2, ƒ-nbs92 AB 
&, + Rụ 
Từ đó : 
R R 
Ứcp = ca + UAp = Uạp — Uạc = U ˆ ï 
CD CA AD AD AC AB [ R dE Ñị R + &) 


78 


(RyR — R,Rạ) 
^ (R, + RẠ(R\ + Rạ) 
Thay số ta được Up = — 0,33 V, nghĩa là Ve< Vp ; vôn kế chỉ Uy = 0,33 V và cực 
dương vôn kế mắc vào điểm Ö. 
b) Muốn cho vôn kế chỉ số 0, phải có : 


R R 
Uecp = 0, Suy ra Ñ;: = Khu hay _ = Bế (1) 
R,  Rụ 
Khi đó, nếu thay vôn kế bằng điện trở ®s thì cường độ dòng điện qua các điện trở 
và qua mạch chính không thay đổi. 
Mạch gồm 5 điện trở mắc như Hình 15.5 R c ® 
được gọi là mạch cầu điện trở. Công thức (1) 
biểu thị điều kiện mạch câu cân bằng (không có A 
dòng điện qua ®¿). (+) 
: D 
RạR; _ 600.600 _ 0Q R; Rạ 
Ri 400 Hình 15.5 


®' BÀI ĐỌC THÊM 
ĐIỆN TÂM ĐỒ 

Điện tâm đồ ghi lại các xung điện xuất hiện khi tim co bóp. Năm 1903, nhờ một điện kế 
đơn giản, nhà sinh lí học người Hà Lan En-thô-ven (William Einthoven) lần đầu tiên đã ghi 
được dòng điện sinh ra bởi sự thay đổi điện thế của các sợi cơ tim. 

1. Nguyên tắc của phương pháp điện tâm đồ 

a) Các thí nghiệm cho thấy, các tế bào động vật có dư điện tích âm bên trong màng tế 
bào và có dư điện tích dương ở bên ngoài màng. Điện áp giữa hai mặt của màng tế bào thần 
kinh hoặc tế bào cơ là 90 mV. Khi tế bào bị kích thích hoạt động, có sự dịch chuyển của các 
điện tích qua màng tế bào, tạo ra một xung điện thế hoạt động. Các xung điện thế này đặc 
biệt mạnh ở cơ tim và có thể ghi lại được. 


Tâm nhĩ phải Tâm nhĩ trái 


Tâm thất trái 


Tâm thất phải 
Hình 15.6 Mô hình tim. Hình 15.7 Vị trí đặt 6 điện cực. 


79 


b) Khi tim co bóp, hai nhóm cơ tâm nhĩ và tâm thất có vai trò như các cực của nguồn điện 
(Hình 15.6). Khi đó, chúng tạo ra các hiệu điện thế (điện áp) giữa các điểm bên ngoài tim. 
Phép điện tâm đồ nhằm ghi lại các điện áp nhờ các điện cực được đặt đúng vị trí : ba điện 
cực đặt vào các chi (các cổ tay phải và trái, chân trái) ; sáu điện cực được đặt vào lồng ngực 
ngang tầm với tim và ở xung quanh vùng tim (Hình 15.7). 

2. Ghi điện tâm đồ 


Các cực nói trên được liên tiếp nối vào hai cực của một vôn kế cho phép ghi lại trên tờ 
giấy kẻ li, hoặc quan sát được trên màn hình của máy ghi. Hiệu điện thế sẽ tạo nên sự dịch 
chuyển của bút ghi trên một tờ giấy được kéo đi với vận tốc không đổi, hoặc sự dịch chuyển 
của chấm sáng màn hình. 

Dạng của đồ thị ghi được nói chung là giống như đồ thị trên Hình 15.8, bao gồm : 

- Xung P : Đó là một điện áp dương nhỏ hơn 0,3 mV kéo dài trong khoảng 0,08 s đến 
0,12 s. Xung này mô tả sự co bóp của các tâm nhĩ (tâm thu nhĩ). 

- Xung P-Q : Xung này tuỳ thuộc vào tuổi tác và vào tần số tim của mỗi người, xung này 
kéo dài 0,12 s đến 0,2 s và nó mô tả sự truyền dẫn tín hiệu giữa các tâm nhĩ và tâm thất. 

— Xung Q-R-S : Thông thường, xung này gồm hai phần âm Q, S và phần dương R. Xung 
này kéo dài trong khoảng 0,06 s đến 0,1 s và mô tả sự co bóp của các tâm thất (tâm 
thất thu). 

— Xung T : Xung này bắt đầu bằng đoạn đi lên chậm và kết thúc bằng một sự giảm nhanh 
với biên độ trong khoảng 0,3 mV đến 1,5 mV tuỳ theo điện cực. Xung này tương ứng với sự 
tái phân cực (thay đổi cực) của tâm thất, chuẩn bị cho một đợt co bóp mới. Hình 15.9 là 


điện tâm đồ đã ghi được. | 


Hình 15.8 Dạng xung điện. Hình 15.9 Điện tâm đồ của một người cao tuổi. 
3. Lợi ích thực tế 


Điện tâm đồ cho phép ta kiểm tra tần số và sự điều hoà của nhịp tim, tốc độ truyền tín 
hiệu điện và sự gia tăng bệnh lí của các khoang tim khác nhau. Người ta thu nhận được các 
dấu hiệu rất nhạy với viêm họng ở lồng ngực và chứng nhồi máu cơ tim. Làm điện tâm đồ 
thường xuyên là một biện pháp theo dõi sức khoẻ rất tốt cho trường hợp cần quan tâm điều 
trị bệnh. Người ta đã chế tạo một thiết bị xách tay cho phép ghi điện tâm đồ thường xuyên 
24/24 h. 


80 


Thục hành : 


1. Mục đích 
e Làm được thí nghiệm để xác định suất điện 
động và điện trở trong của một pin. 


e Củng cố kĩ năng sử dụng vôn kế, ampe kế; tính 
toán sai số và sử dụng đồ thị ; rèn kĩ năng hoạt động 
theo nhóm trong thực hành thí nghiệm. 

e Hiểu rõ hơn về vai trò của điện trở trong và mối 
liên hệ của nó với mạch ngoài trong thực tế. 

2. Cơ sở lí thuyết 

« Định luật Ôm đối với đoạn mạch và đối với 
toàn mạch. 

U.ug=VA_— Vpg= Ế-— rÏ 

e Cấu tạo và hoạt động của pin. 


3. Phương án thí nghiệm 
a) Phương án Ï 
s Dụng cụ thí nghiệm 
— Một pin cũ (gần hết điện, loại 1,5 V). 
— Một pin mới cùng loại. 
— Một biến trở. 
— Một vôn kế 3 — 6 V. 
— Một ampe kế 0,5 — 3 A (hoặc miliampe kế như 
Hình 16.1). 
— Một ngắt điện. 
— Bảng điện, dây nối. 


Lưu ý : Có thể sử dụng các máy đo hiện số (xem 
Phụ lục 1). 

s Tiến trình thí nghiệm 

— Kiểm tra dụng cụ. 

— Vẽ sơ đồ mạch điện (Hình 16.2). 


ĐO SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ 
TRONG CỦA NGUỒN ĐIỆN 


Hình 16.2. Mạch điện xác định é, r. 


81 


— Lắp ráp mạch điện, kiểm tra mạch (chú ý chọn thang đo 
thích hợp của vôn kế và ampe kế). 


— Đầu tiên, làm thí nghiệm với pin cũ. 

+ Điều chỉnh biến trở tới hai vị trí bất kì, đọc các cặp số đo 
tương ứng của vôn kế và ampe kế Ủ¡, !¡ và Ua, lạ. 

+ Làm ba lần như trên. 

— Lặp lại cách đo với một pin mới, chú ý không làm đoản 
mạch pin khi chỉnh biến trở. 

— Ghi kết quả thí nghiệm vào bảng. 


— Lập hệ hai phương trình : 
U\ = ế-l 
U;= ế- bờ 


— Giải hệ phương trình, tính giá trị trung bình với sai số của 
é và. 

b) Phương án 2 

Dựa trên đồ thị U = ƒ() của phương trình định luật Ôm đối 


với toàn mạch : 
U=-n 


s Dụng cụ thí nghiệm 
— Một biến trở. 
— Một pin cũ (gần hết điện, loại 1,5 V). 
— Một vôn kế. 
— Một ampe kế (hoặc miliampe kế). 
— Một ngắt điện K. 
s Tiến trình thí nghiệm 
— Mắc mạch theo sơ đồ Hình 16.3. 
— Mở khoá K, đặt ® ở vị trí có điện trở lớn nhất. 
“2 — Đóng K, ghi giá trị của Ù, ƒ đo được nhờ vôn 
kế và ampe kế. 


— Dịch chuyển # đến các vị trí khác, ghi các cặp 
# giá trị U, ï tương ứng với từng vị trí. 


đ — Lập bảng số liệu, vẽ đồ thị U = ƒ(1) theo các 


Hình 16.3 Cặp giả tHỊ. 


82 


— Từ bảng số liệu, đánh dấu các điểm thực nghiệm 
trên hệ trục toạ độ (tham khảo Hình 16.4). 
U(V) 


bó) l lạ !mA) 
Hình 16.4 
- Vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực 
nghiệm. Đây chính là đồ thị của phương trình : 
U-= = rl 
— Kéo dài đồ thị cho cắt trục tung U(W). Giao 
điểm chính là trị số của suất điện động ế. 
- Chọn hai điểm trên đồ thị, xác định các giá trị 
U, Ï tương ứng, ta sẽ tính được điện trở trong 
„_ AU 
— AI 
— Có thể ước lượng sai số theo đồ thị. 


4. Báo cáo thí nghiệm 

a) Mục đích thí nghiệm. 

b) Cơ sở lí thuyết. 

c) Tiến trình thí nghiệm. 

đ) Kết quả thí nghiệm : Lập bảng số liệu (tham 
khảo Bảng 16.1), vẽ đồ thị. Tìm giá trị gần đúng và 
tính sai số. 


83 


Bảng 16.1 
Đại lượng l h Ủộ | 12 [(V) rứ)) 


Đo lần 1 


Đo lần 2 


Đo lần 3 


e) Nhận xét ưu, nhược điểm của phép đo. Nêu một cách 
đo khác. 


2) CÂU HỎI 


Tại sao trong thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của pin, ta nên dùng pin cũ (gần hết 
điện) ? Nếu dùng pin mới có được không ? 


ẾZ BÀI TẬP 


1. Hãy chọn một trong các ampe kế có giới hạn đo (GHĐ) khác nhau dưới đây để có số đo gần đúng 
nhất trong thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của một pin cũ : 


A. GHĐ là 1 A. 
B. GHĐ là 0,2 A. M 
€. GHĐ là 50 mA. 
R 

D. GHĐ là 3 A. 

2. Trong thí nghiệm trên, một bạn đã nối hai cực của biến trở như trên N 
Hình 16.5 rồi mới mắc M, N vào mạch điện. Hỏi dạng của đồ thị thu được 
có thay đổi không 2? Tại sao ? Hình 16.5 


84 


ÓM TẮT CHƯƠNG II 


1. Dòng điện 

e Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt tải điện, có chiều quy ước là 
chiều chuyển động của các điện tích dương. Tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác 
dụng từ. Ngoài ra dòng điện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác 
dụng khác. 

e Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho tác dụng của dòng điện. 


Đối với dòng điện không đổi thì ¡ = + . 


2. Nguồn điện 
Nguồn điện là thiết bị được dùng để tạo ra và duy trì hiệu điện thế, nhằm duy trì 
dòng điện. Suất điện động của nguồn điện được xác định bằng thương số giữa 
công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích dương q bên trong nguồn điện và độ lớn 
của điện tích q đó. A 

ể¿ = q 


Máy thu điện chuyển hoá một phần điện năng tiêu thụ thành các dạng năng lượng có 
ích khác, ngoài nhiệt. Khi nguồn điện đang được nạp điện, nó là máy thu điện với suất 
phản điện có trị số bằng suất điện động của nguồn điện lúc phát điện. 

3. Định luật Ôm 

e Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa điện trở E : 


U 


Tích 7R gọi là độ giảm điện thế trên điện trở E. Đặc trưng vôn - ampe của điện trở 
thuần có đồ thị là đoạn thẳng qua gốc toạ độ. 
e Định luật Ôm đối với toàn mạch : # 

lÍ 


_Ñ+r 
e Định luật Ôm đối với đoạn mạch chứa nguồn điện : 


Ung = Vụ —Vạ = Ế —1r, hay ¡= ý -Ung ® 


(dòng điện chạy từ B đến A, qua nguồn từ cực âm sang cực dương). 


85 


Định luật Ôm đối với đoạn mạch chứa máy thu điện : 


Uạp — Ê 
Up = VA —VB = lan +, , hay TAp =—— 
p 
Dòng điện chạy từ A đến B, qua máy thu điện từ cực dương đến cực âm. 
4. Mắc các nguồn điện thành bộ 
Mắc nối tiếp : 
L = + ổy+...+ 


lì =htTrạ+..+h 


Trường hợp hai nguồn điện mắc xung đối : Nếu Lởi > ớ; thì 
#,= #,— 


và dòng điện ởi ra từ cực dương của Lư 


ý = € và b== 


n 


Mắc song song : 


5. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - Len-xơ 


e Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch (điện năng và công suất điện nhận 
được ở đoạn mạch) 


A=Uit; ??=UI 
s Định luật Jun —- Len-xơ : 

Q =Ri?t 
e Công và công suất của nguồn điện : 

A=ÉH, Ø=ðI 
e Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện : 

U2 

Với dụng cụ toả nhiệt : 22= U¡= R1? = E= 
Với máy thu điện : 22 = đại + pỊ? 
(= gi là phần công suất mà máy thu điện chuyển hoá thành dạng năng lượng 
có ích, không phải là nhiệt). 


e Đơn vị công (điện năng) và nhiệt lượng là jun, đơn vị của công suất là oát. 


8ó 


CHƯNG TIII 


Dòng điện trong 
các môi trường 


Sét đánh vào một bệ phóng con tàu vũ trụ. 


Chương này trình bày về dòng điện trong các môi 
trường : kim loại, chất điện phân, chân không, chất khí, 
bán dẫn. Đặc biệt là chú ý đến bản chất dòng điện trong 
các môi trường, hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu 
dẫn. Ngoài ra, trong chương cũng đề cập đến một số ứng 
dụng của dòng điện trong các môi trường. 


87 


DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 


Khi bật công tắc đèn, ta thấy đèn sáng ngay lập tức. Chắc là đã có những êlectron chuyển động 

từ nguồn điện tới đèn với tốc độ rất lớn. Có phải như vậy không ? 
Bảng 17.1 
Điện trở suất và hệ số nhiệt 
điện trở của một số kim loại tiêu biểu 


Kimloạ  |Øạ(O.m)|L ø(K') 
Bạc 1,62.108 | 4,1.10-3 
Đồng 1,69.108 | 4,3.10:3 
Nhôm 2,75.108 |4,4.10-3 
Sắt 9,68.108 | 6,5.103 
Vonfam 5,25.108 |4,5.10-3 
Constantan |5,21.10-8 |0,01.10-3 


Làm thí nghiệm khảo sát sự 
phụ thuộc của điện trở dây tóc 
bóng đèn 6,2 V - 0,5 A vào hiệu 
điện thế đặt vào bóng đèn, ta 
được kết quả ghi ở Bảng 17.2 và 
đặc tuyến vôn - ampe trên 
Hình 17.1. Từ đó, em có thể rút 


ra các kết luận gì ? 


Bảng 17.2 
Kết quả thí nghiệm với bóng đèn 6,2 V 


M 06 


1,0| 2,0 | 3,0 |4,0 


59,0 


6,0 


(A) 012 


0,15J0,1940,23I0,26 


0,29 


0,31 


@): 


® 
Ô[: 


@): 


® 
® 


@: 


Hình 17.1 Đặc tuyến vôn-ampe của 


® 
® 


điện trỏ dây tóc bóng đèn. 


88 


1. Các tính chất điện của kim loại 

e Kim loại là chất dẫn điện tốt 

Độ lớn của điện trở suất p của các kim loại rất 
nhỏ (điện dẫn suất ø =— của chúng rất lớn) 
(xem Bảng 17. l). 

se Dòng điện trong kưn loại tuân theo định 
luật Ôm, nếu nhiệt độ kim loại được giữ không đổi 
(xem Bài 10). 

e Dòng điện chạy qua dây dân kim loại gây ra 
tác dụng nhiệt (xem Bài 12). 

e Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ. 

Thí nghiệm chứng tỏ điện trở suất p của kim loại 
phụ thuộc nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất : 

p = pạ[l + ơŒ - fq)] (17.1) 
trong đó øg là điện trở suất ở /o (9C) (thường lấy là 
20°C) ; œ được gọi là hệ số nhiệt điện trở, có đơn vị 
là K1. Trên Bảng 17.1 có ghi giá trị của ạ và œ của 
một số kim loại tiêu biểu. 

Thí nghiệm chính xác chứng tỏ hệ số œ còn phụ thuộc vào 


nhiệt độ, vào cả độ sạch và chế độ gia công vật liệu. 


2. Êlectron tự do trong kim loại 

a) Tà đã biết (xem SỚK Vát lí 10), các kim loại ở 
thể rắn có cấu trúc tinh thể. Trong kim loại, các 
nguyên tử bị mất êlectron hoá trị trở thành các ion 
dương, các ion dương sắp xếp một cách tuần hoàn, 
trật f tạo nên mạng tinh thể kim loại. 


b) Các êlectron hoá trị tách khỏi nguyên tử thì 
chuyển động hỗn loạn trong mạng tinh thể. 


Các êlectron này được gọi là élecfron tự do ; chúng 
tạo thành khí éleciron tự do choán toàn bộ thể tích 
của tinh thể kim loại. Trên Hình 17.2 là một ô mạng 
tinh thể của đồng. 


Các kim loại khác nhau có mật độ êlectron (số 
êlectron tự do trong một đơn vị thể tích) khác nhau ; 
mật độ này có giá trị không đổi đối với mỗi 
kim loại. 

Khi không có tác dụng của điện trường ngoài, 
chuyển động hỗn loạn của các êlectron tự do không 
tạo ra dòng điện trong kim loại (Hình 17.3). 


. 7e 


3. Giải thích tính chất điện của kim loại 


Các tính chất điện của kim loại có thể giải thích 
được dựa trên sự có mặt của các êlectron tự do trong 
kim loại (huyết êlectron về tính dân điện của 
kim loại). 


a) Bản chất dòng điện trong kim loại 


Khi đặt vào hai đầu vật dẫn kim loại một hiệu 
điện thế, ngoài chuyển động nhiệt hỗn loạn 
(Hình 17.4), do chịu tác dụng của lực điện trường, 
các êlectron tự do chuyển động có hướng, ngược 
chiều điện trường. Do đó, có sự dịch chuyển có 
hướng của các hạt tải điện, nghĩa là có dòng điện 
chạy trong kim loại. 


Vậy, dòng điện trong kim loại là dòng dịch 
chuyển có hướng của các êlectron tự do ngược chiêu 
điện trường. 


Mật độ hạt tải điện (êlectron tự do) trong kim 
loại rất lớn, vào cỡ mật độ nguyên tử kim loại 
(1023/m), vì thế kửn loại dân điện tối. 


b) Sự mất trật tự của mạng tinh thể kim loại (do 
chuyển động nhiệt của các ion trong mạng tinh thể, sự 
méo mạng tinh thể do biến dạng cơ học và các nguyên 
tử lạ lẫn trong kim loại tạo ra) đã cản trở chuyển động 
có hướng của các êlectron tự do, làm cho chuyển 
động của êlectron bị lệch hướng. Đó là nguyên nhân 


Muốn làm một dây dẫn có 
điện trở gần như không thay đổi 
theo nhiệt độ thì nên dùng vật 
liệu nào 2 


Hình 17.2 Một ô mạng tính thể 
của đồng. 

Các hình tròn màu xanh trong hình 
vẽ là các ion đồng. 


°° ca “°ˆ°. 
©:@:@ 


Hình 17.3 Chuyển động của êlectron 
qua tiết diện thẳng của dây kim loại 
khi không có tác dụng của 
điện trường. 


Sự phụ thuộc của điện trở vật dẫn 
kim loại vào nhiệt độ được ứng dụng 
để chế tạo các nhiệt kế điện trở dùng 
để đo nhiệt độ. Nhiệt kế điện trở có 
thể dùng để đo những nhiệt độ rất 
cao (đến 10009), hoặc rất thấp 
(đến —200ĐC) với độ chính xác cao 
(có thể đến 0,00019C). 


Bộ phận chủ yếu của nhiệt kế 
điện trở là một sợi dây mảnh bằng 
platin quấn quanh một lõi cách điện. 
Điện trở của dây này đã được xác 
định chính xác ở các nhiệt độ 
khác nhau. Vì thế, khi đặt dây đó 
vào khu vực cần đo nhiệt độ, chỉ cần 
biết điện trở của dây là có thể biết 
được nhiệt độ. Giá trị của nhiệt độ 
này được ghi ngay trên dụng cụ đo. 


89 


(8ì * (8 * 

Hình 17.4 Chuyển động của êlectron 
qua tiết diện thẳng của kim loại khi 
có tác dụng của điện trường. 

Phép tính toán đã chứng tỏ tốc 
độ của chuyển động có hướng của 
các êlectron tự do trong kim loại rất 
nhỏ (nhỏ hơn 0,2 mm/s). Không nên 
lẫn lộn tốc độ này với tốc độ lan 
truyền của điện trường tác dụng lên 
các êlectron tự do (cỡ 300 000 km/§). 
Vì tốc độ lan truyền của điện trường 
rất lớn, nên khi ta đóng mạch điện, 
thì ngọn đèn điện dù ở rất xa cũng 
hầu như lập tức phát sáng. 

Từ thuyết êlectron về kim loại, 
suy ra điện dẫn suất của kim loại tỉ 
lệ thuận với mật độ êlectron tự do. 


Giải thích tại sao các kim 
loại khác nhau có điện trở suất 
khác nhau. 


) CÂU HỎI 


cơ bản gây ra điện trở của kim loại. Tà nói êlectron 
“va chạm” vào các chỗ mất trật tự của mạng tinh thể. 


c) Nhiệt độ của kim loại càng cao, thì các ion 
kim loại càng dao động mạnh (biên độ dao động 
càng lớn). Do đó, độ mất trật tự của mạng tinh thể 
kim loại càng tăng, càng làm tăng sự cản trở chuyển 
động của các êlectron tự do. Vì vậy, khi nhiệt độ 
tăng thì điện trở suất của kim loại tăng. 


d) Các êlectron tự do chuyển động có gia tốc do 
tác dụng của lực điện trường, và thu được một năng 
lượng xác định (ngoài năng lượng của chuyển động 
nhiệt hỗn loạn). Năng lượng của chuyển động có 
hướng của các êlectron tự do được truyền một phần 
(hay hoàn toàn) cho mạng tinh thể kim loại khi 
“va chạm”, làm tăng nội năng của kim loại. Như 
vậy, năng lượng của chuyển động có hướng của các 
&lectron tự do đã chuyển thành nội năng của kim 
loại tức là chuyển hoá thành nhiệt. Vì vậy, dây dẫn 
kim loại nóng lên khi có dòng điện chạy qua. 


1. Điện trở của kim loại phụ thuộc nhiệt độ như thế nào ? 
2. Vận dụng thuyết êlectron tự do trong kim loại, hãy giải thích các tính chất điện của kim loại. 


ŠZ BÀI TẬP 


1. Câu nào sai ? 


A. Hạt tải điện trong kim loại là êlectron tự do. 
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi. 


€. Hạt tải điện trong kim loại là ion. 


D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt. 


2. Câu nào đúng 2? 


Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ 


A. giảm đi. 
B. không thay đổi. 
C. tăng lên. 


D. ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần. 
3. Một sợi dây đồng có điện trở 74 €3 ở 50°C. Điện trở của sợi dây đó ở 100°C là bao nhiêu 2 


90 


@J. HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN 


1. Hiện tượng nhiệt điện 


a) Cặp nhiệt điện. Dòng nhiệt điện 
Tiến hành thí nghiệm như Hình 18.1. 


Hơ nóng (vào ngọn lửa đèn cồn chẳng hạn) đầu 
nối A (mốt hàn) của hai đoạn dây làm bằng hai kim 
loại khác nhau (đồng và constantan), ta thấy có 
dòng điện chạy trong mạch. Độ chênh lệch nhiệt độ 
giữa hai mối hàn A và Ö tăng thì cường độ dòng 
điện tăng. 

Dòng điện này được gọi là đòng nhiệt điện và 
suất điện động tạo nên dòng nhiệt điện trong mạch 
gọi là suất điện động nhiệt điện. Dụng cụ có cấu tạo 
như trên được gọi là cặp nhiệt điện. 

Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện 
trong một mạch điện kín gồm hai vật dẫn khác nhau 
khi giữ hai mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau là 
hiện tượng nhiệt điện. 

b) Công thức của suất điện động nhiệt điện 

Thí nghiệm chứng tỏ khi hiệu nhiệt độ 7 — Tạ 
giữa hai mối hàn không lớn, thì suất điện động nhiệt 
điện tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ đó : 


ý =ơr( - T;) (18.1) 


với œr là hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào vật 
liệu làm cặp nhiệt điện. Đơn vị của œy là HV/K 
(xem Bảng 18.1). 

c) Ứng dụng của cặp nhiệt điện 

« Nhiệt kế nhiệt điện là cặp nhiệt điện có thể 
dùng để đo nhiệt độ rất cao cũng như rất thấp (mà 


ta không thể đo được bằng nhiệt kế thông thường 
(Hình 18.2)). 


HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN 


Hình 18.1 Thí nghiệm về dòng 
nhiệt điện. 
Bảng 18.1 
Một số giá trị của hệ số nhiệt điện 
động với một số cặp kim loại 


Cặp kim loại ớT (uVK) 
Platin — platin pha rôđi 6,5 
Sắt - đồng 8,6 
Sắt — niken 324 
Đồng — constantan 40 
Sắt — constantan 50,4 


Có thể giải thích sơ lược về sự 
xuất hiện suất điện động nhiệt điện 
như sau : Cho hai thanh làm bằng 
các vật liệu dẫn điện khác nhau A 
và B, hàn hai đầu vào nhau. Khi giữ 
cho hai mối hàn có nhiệt độ khác 
nhau, ta có môi trường dẫn điện 
không đồng nhất, trong đó nhiệt độ, 
mật độ hạt tải điện thay đối từ điểm 
này sang điểm khác. Do chuyển 
động nhiệt, hạt tải điện ở nơi có 
nhiệt độ cao hoặc nơi có mật độ lớn 
sẽ dịch chuyển về nơi có nhiệt độ 
hoặc mật độ thấp hơn. Kết quả là, 
giữa các vùng không đồng nhất 
hình thành hiệu điện thế, và trong 
mạch kín gồm hai thanh đó hình 
thành một suất điện động. 


91 


Hình 18.2 Nhiệt kế nhiệt điện. 

Hai dây a và b được đặt trong ống sứ 
C để bảo vệ cho mối hàn 1 tránh tác 
dụng hoá học. Trên milivôn kế 
thường ghi sẵn nhiệt độ tương ứng. 


Fọ 


Hình 18.3 Điện trỏ của một cột thuỷ 
ngân phụ thuộc vào nhiệt độ. 


Nêu nhận xét về sự thay đổi 
của điện trở của cột thuỷ ngân ở 
lân cận nhiệt độ 4 K. 


ọ2 


e Pin nhiệt điện. Ghép nhiều cặp nhiệt điện ta 
được một nguồn điện gọi là pin nhiệt điện. Hiệu 
suất của pin nhiệt điện khoảng 0,1%. Cho hai bán 
dẫn khác loại tiếp xúc nhau (xem Bài 24) ta được 
pin nhiệt điện bán dẫn, có hiệu suất cao hơn nhiều. 


2. Hiện tượng siêu dẫn 

a) Theo (17.1), khi nhiệt độ giảm đều thì điện 
trở của kim loại cũng giảm đều. Thế nhưng, năm 
1911 khi làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc 
vào nhiệt độ của điện trở một cột thuỷ ngân có độ 
tinh khiết cao, ở các nhiệt độ rất thấp, Ka-méc-lin 
On-nét (Heike Kammerlinegh Onmnes, I853 — 1926, 
nhà vật lí người Hà Lan, giải Ñô-ben năm 1913) 
đã thu được các kết quả biểu diễn bằng đồ thị trên 
Hình 18.3. 


b) Thực hiện thí nghiệm tương tự với các vật liệu 
khác, người ta thấy rằng, ở những nhiệt độ rất thấp, 
điện trở của một số kim loại và hợp kim có giá trị 
thay đổi theo nhiệt độ một cách đặc biệt. 

Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ 7, nào 
đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) đó giảm 
đột ngột đến giá trị bằng không. Hiện tượng đó 
gọi là hiện tượng siêu dân. Khi đó, kim loại hoặc 
hợp kim có íính siêu dân. Khi vật dẫn ở trạng thái 
siêu dẫn, điện trở của nó bằng không. Vì vậy, nếu 
trong một vòng dây siêu dẫn có dòng điện chạy, thì 
dòng điện này có thể duy trì rất lâu, sau khi bỏ 
nguồn điện đi. 


Các vật liệu siêu dẫn có nhiều ứng dụng trong 
thực tế. Người ta đã chế tạo ra những nam châm 
điện có cuộn dây bằng vật liệu siêu dẫn, có thể tạo 
ra từ trường mạnh trong một thời gian dài mà không 
hao phí năng lượng vì toả nhiệt. 


Ngày nay, việc tìm kiếm, tạo ra các vật liệu có Bảng 18.2 


tính siêu dẫn ở nhiệt độ cao là một trong các vấn đề Giá trị Tẹ (K) của một số vật liệu 
được quan tâm đặc biệt. Năm 1993, người ta đã tạo Vật liệu Tẹ (K) 

ra được một hợp chất có 7= 134 K. Thuỷ ngân 4.15 

Kẽm 0,85 

Nhôm 1,19 

Chì 7,19 

NbạSn 18 

NbaAI 18,7 

HgBa;Ca;CuaOa 134 

“) CÂU HỎI 


1. Hiện tượng nhiệt điện là gì ? Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào những yếu tố nào 2 


2. Hãy nêu đặc điểm của các vật liệu siêu dẫn và khả năng ứng dụng của chúng trong kĩ thuật. 


lế BÀI TẬP 


1. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng 2 


A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch 
kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau. 

B. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong 
mạch điện có nhiệt độ không đồng nhất. 

C. Suất điện động nhiệt điện ế tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T — T;) giữa hai mối hàn của cặp 
nhiệt điện. 

D. Suất điện động nhiệt điện é xấp xỉ tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ (T; — T;) giữa hai mối hàn của 
cặp nhiệt điện. 

.. Chọn đáp số đúng. 

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số œ+ = 65 uV/K được đặt trong không khí ở 200C, 

còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232°C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện 

khi đó là : 

A. ế= 13,00 mV. B. £= 13,58 mV. 

C. é= 13,98 mV. D. ế= 13,78 mV. 


95 


Em có biết? 


Các khả năng ứng dụng tiềm tàng của các chất siêu dẫn là hết sức rộng rãi và quan trọng, 
đến mức nhiều nhà khoa học đã cho rằng, việc phát minh ra chất siêu dẫn có thể so sánh 
với việc phát minh ra năng lượng nguyên tử, việc chế tạo ra các dụng cụ bán dẫn ; thậm chí 
một số nhà khoa học còn so sánh với việc phát minh ra điện. Các vật liệu siêu dẫn sẽ đưa 
đến sự thay đổi lớn lao về kĩ thuật, công nghệ, và có thể cả trong kinh tế và đời sống xã hội. 
Dưới đây, là một số ứng dụng của siêu dẫn. 


Các đường dây cáp siêu dẫn có khả năng tải điện đi xa mà không bị tổn hao năng lượng 
do không có điện trở ; mặt khác, dây cáp tải điện siêu dẫn không cần làm to như dây cáp 
thông thường và như vậy sẽ tiết kiệm được biết bao vật liệu, vì mật độ dòng điện trong dây 
siêu dẫn có thể đạt tới 105 A/cm2, tức là lớn hơn nhiều so với dây đồng hoặc nhôm của đường 
dây tải điện thông thường. 


Dựa trên tính chất từ trường không 
thâm nhập vào vật liệu siêu dẫn và bị 
đẩy trở lại, người ta đã chế tạo và đưa 
vào vận hành những đoàn tàu hoả 
trên đệm từ. Những nam châm siêu 
dẫn được đặt trên tàu. Trên đường ray 
có những cuộn dây dẫn. Khi tàu chạy, 
do hiện tượng cảm ứng điện từ (sẽ xét 
ở chương V), trong các cuộn dây có 
dòng điện cảm ứng, sinh ra từ trường. 
Kết quả là xuất hiện lực đẩy khiến cho 
các toa tàu được nâng lên. Do không 
có sự tiếp xúc giữa các toa tàu và 
đường nên tàu có thể đạt tốc độ cao. 


Nhờ mật độ dòng điện trong dây 
siêu dẫn có thể là rất lớn, người ta chế 
tạo các nam châm điện siêu dẫn tạo 
ra từ trường cực mạnh (trên 10 tesla) 
cần cho máy gia tốc, lò phản ứng nhiệt 
hạch và các nghiên cứu khác. Nhờ 
nam châm siêu dẫn, mà năm 1986, ở 
Cun-ham (Anh) trong thiết bị To-ka-mác, 
đã tạo được nhiệt độ 140 triệu độ trong 
nửa giây ! Hình 18.4. Tàu hoä đệm từ ở Nhật Bản đạt tốc độ kỈ lục 

516 km/h. 


94 


DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY 


Dòng điện có thể chạy qua nước (nước ao, nước máy, nước sông...) không ? Tại sao ? 


1. Thí nghiệm về dòng điện trong chất 
điện phân 

a) Thí nghiệm 

Sơ đồ thí nghiệm được vẽ trên Hình 19.1. 

b) Kết quả thí nghiệm 

Làm thí nghiệm với nước cất, miliampe kế cho 
thấy không có dòng điện đi qua, còn với dung dịch 
NaC] thì có dòng điện đi qua. 

c) Kết luận 

Nước cất là điện môi. 

Dung dịch NaCl là chất dẫn điện. 

Làm thí nghiệm tương tự với các dung dịch khác 
nhau, người ta thấy dòng điện có thể chạy qua dung 
dịch muối, axit hoặc bazơ. 

Các dung dịch muối, axit, bazơ được gọi là các 
chất điện phân. Các muối nóng chảy cũng là chất 
điện phân. 


2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân 

Khi muối, axit, bazơ được hoà tan vào nước, 
chúng dễ dàng tách ra thành các ion trái dấu. Ví dụ 
phân tử NaCI tách ra thành ion Na† và CI” riêng rẽ 
(Hình 19.2a). Quá trình này gọi là sự phân l¡ của 
các phân tử chất hoà tan trong dung dịch. Chuyển 
động nhiệt mạnh trong các muối hoặc bazơ nóng 
chảy cũng làm các phân tử chất này phân l¡ thành 
các ion tự do như các dung dịch. Trong khi chuyển 
động nhiệt hỗn loạn, một số ion dương có thể kết 
hợp lại với ion âm khi va chạm, để trở thành phân 
tử trung hoà. Quá trình này gọi là sự £ái hợp. Do kết 
quả của hai quá trình nói trên, số lượng phân tử bị 


FA-RA- ĐÂY 
(Michael Faraday, 1791 — 1867 
nhà vật lí người Anh) 


N 


Hình 19.1 Sơ đồ thí nghiệm về dòng 
điện trong chất điện phân. 


là bình thuỷ tính. A, K là hai 
điện cực bằng than chì. Đổ nước cất 
vào bình Ö, đóng Kị và đọc số chỉ 
của miliampe kế. Sau đó, ngắt KỊ, 
hoà tan vào nước cất một ít NaCl 
(muối ăn). Đóng K\ và đọc số chỉ 
của miliampe kế. Nguồn điện là 
nguồn một chiều 24 V — 5 A. 


95 


Hình 19.2 Chuyển động của các ion 
trong chất điện phân khi chưa có 
điện trường a) và khi có điện 
trường Đb). 


Hãy mô tả rõ hơn chuyển 
động của ion Na” và CI-. 


9ó 


phân li có giá trị xác định, phụ thuộc vào nhiệt độ 
và nồng độ của dung dịch. Số cặp ion được tạo 
thành mỗi giây tăng khi nhiệt độ tăng. 

Các ion này chuyển động nhiệt hỗn loạn. Vì vậy, 
không có dòng điện tích dịch chuyển có hướng khi 
chưa có tác dụng của điện trường ngoài (Hình 19.2a). 


Khi ta đặt một hiệu điện thế vào hai điện cực, 
trong bình điện phân có một điện trường, thì các ion 
có thêm chuyển động có hướng theo phương của 
điện trường (ngoài chuyển động nhiệt hỗn loạn). 
Chuyển động có hướng đó của các ion tạo nên dòng 
điện trong chất điện phân (Hình 19.2b). 

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch 
chuyển có hướng của các ion dương theo chiều 
điện trường và các ion âm ngược chiêu điện trường. 


3. Phản ứng phụ trong chất điện phân 

Các ion âm dịch chuyển đến anôt, nhường êlectron 
cho anôt, còn các Ion dương đến catôt và nhận 
êlectron từ catôt. Các ion đó trở thành nguyên tử 
hay phân tử trung hoà, có thể bám vào điện cực, 
hoặc bay lên dưới dạng khí. Chúng cũng có thể tác 
dụng với điện cực và dung môi, gây ra các phản ứng 
hoá học. Các phản ứng hoá học này gọi là phản ứng 
phụ hay phản ứng thứ cấp. 


4. Hiện tượng dương cực tan 
a) Thí nghiệm 


Sơ đồ thí nghiệm tương tự như ở Hình 19.1, 
nhưng trong đó anôt (4) bằng đồng, còn catôt (K) 
có thể bằng than chì hoặc một kim loại khác nào 
đó ; bình Ø8 đựng dung dịch đồng sunfat (CuSO/). 


Đóng K; trong khoảng thời gian 5 đến 10 phút. 
Quan sát kĩ catôt ta thấy có một lớp đồng mỏng 
bám vào. 

b) Giải thích 

Khi hoà đồng sunfat vào dung môi, trong dung dịch xuất 
hiện các ion Cu^† và (SO¿)””. Đặt vào hai cực của bình một 
hiệu điện thế, thì do tác dụng của điện trường, các ion Cu^? 


dịch chuyển đến catôt, nhận hai êlectron từ nguồn điện đi tới 
trở thành nguyên tử đồng bám vào catôt : Cu2† + 2¿~= Cu. Ở 
anôt, êlectron bị kéo về cực dương của nguồn điện, tạo điều 
kiện hình thành 1on Cu”† trên bề mặt anôt tiếp xúc với dung 
dịch : Cu —> Cu”† + 2e. Khi (SOz)2~ chạy về anôt, nó kéo 
ion Cu2† này vào dung dịch. Đồng ở anôt sẽ tan vào trong 
dung dịch gây ra hiện tượng dương cực fan (Hình 19.3). 


Kết quả là cực dương làm bằng đồng bị hao dần đi, 
còn ở catôt lại có đồng bám vào. Hiện tượng dương 
cực fan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối 
kim loại mà anôt làm bằng chính kim loại ấy. 


e) Định luật Ôm đối với chất điện phân 

Trong thí nghiệm ở mục a, đo các giá trị của 
cường độ dòng điện 7 qua bình khi thay đổi hiệu 
điện thế Ư đặt vào bình, người ta thu được các kết 
quả ghi ở Bảng 19.1. Đặc tuyến vôn-ampe được vẽ 
như trên Hình 19.4. Như vậy, khi có hiện tượng 
dương cực tan, dòng điện trong chát điện phán 
tuân theo định luật Ôm, giống như đối với đoạn 
mạch chỉ có điện trở thuần. 

Nếu bình điện phân chứa dung dịch muối kim loại mà anôt 
không làm bằng chính kim loại ấy (không có hiện tượng 
dương cực tan) thì bình điện phân là một máy thu điện. Khi đó, 
dòng điện chạy qua bình điện phân tuân theo định luật Ôm đối 
với máy thu điện (công thức (14.6)). 


5. Định luật Fa-ra-đây về điện phân 
a) Định luật I Fa-ra-đây 
Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở 
điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng q 
chạy qua bình đó. 
m = kq (19.1) 
Hệ số tỉ lệ k được gọi là đương lượng điện hoá, 
phụ thuộc vào bản chất của chất được giải phóng ra 
ở cực. Đơn vị đương lượng điện hoá là g/C. Ví dụ 
với bạc : 
k=1,118.10 3z/C 


Hình 19.3 Hiện tượng dương cực tan. 


Bảng 19.1 
Kết quả thí nghiệm 
" 035 {1,015 12/012,5 |3,0 
lNG J1} Ị |” 
" 0,025 J0,060|0,100|0,130|0,170/0,210 


0 0,5 1,0 1,5 20 2,530 0(V) 
Hình 19.4 Đặc tuyến vôn-ampe của 
bình điện phân đựng dung dịch 
CuSO¿ với anôt bằng đồng. 

Dựa vào lập luận ở mục 2, 
hãy chứng tỏ điện trở của dung 
dịch điện phân giảm khi nhiệt 
độ tăng. 


ọ7 


Giải thích các định luật Fa-ra-đáy. 
Điện tích của ion 


Dựa vào sự dẫn điện của chất 
điện phân và vào thuyết điện li, ta có 
thể giải thích các định luật Fa-ra-đây. 

Giả sử có N ion di chuyển tới 
điện cực. Nếu khối lượng của mỗi 
lon là znạ, thì khi N lon đó được 
trung hoà ở điện cực, khối lượng của 
chất được giải phóng ra là : 

m = mụN 

Điện tích của mỗi ion là øe 
(với e là điện tích nguyên tố, ø là 
hoá trị của nguyên tố). Khi có N ion 
tới điện cực thì điện lượng đã 
chuyển qua dung dịch điện phân là : 


q= Nne 
Từ đó : 


nọ 
m = Nimạ = ——q 
ne 


Đó chính là hệ thức của định luật I 
Fa-ra-đây. Từ hệ thức đó, ta thấy 
đương lượng điện hoá là : 

ọ 


He 


Mặt khác khối lượng mol của 
chất được giải phóng ra ở điện cực : 


A= NạẠmg 


(NA là số A-vô-ga-đrô). Do đó đương 
lượng gam Â của chất đó bằng : 
n 
A _ Nụmg 
"nn 


".. 


nen F 


Đó chính là hệ thức của định luật II 
Fa-ra-đây. 


98 


b) Định luật II Fa-ra-đây 

Fa-ra-đây đã nhận xét rằng, đương lượng điện 
hoá & của các chất khác nhau luôn luôn tỉ lệ thuận 
với khối lượng mol nguyên tử A của chất thu được ở 
điện cực và tỉ lệ nghịch với hoá trị của chất ấy. Do 
đó định luật H Fa-ra-đây được phát biểu như sau : 

Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ 
lệ với đương lượng gam _ của nguyên tố đó. 


k= = (19.2) 
n 


Thí nghiệm chứng tỏ hệ số tỉ lệ c có cùng một trị 
số đối với tất cả các chất. Người ta thường kí hiệu 
_ F, trong đó F cũng là một hằng số đối với mọi 
C 
chất và gọi là số Fa-ra-đây. Kết quả thí nghiệm cho : 

F x96 500 C/mol 
khi z đo bằng gam. 

c) Công thức Fa-ra-đây về điện phân 

Kết hợp các hệ thức (19.1) và (19.2) ta rút ra 
công thức biểu thị cả hai định luật Fa-ra-đây : 


1A 
= 19. 
m =„ (19.3) 
hay mẶ= lấy (19.4) 
Fñn 


với Ï là cường độ dòng điện không đổi đi qua bình 
điện phân (tính bằng ampe), / là thời gian dòng điện 
chạy qua bình (tính bằng giây) và z đo bằng gam. 


6. Úng dụng của hiện tượng điện phân 


Hiện tượng điện phân được ứng dụng để điều chế 
hoá chất, để tinh chế kim loại, mạ điện, đúc điện... 


a) Điều chế hoá chất 

Clo, hiđrô và xút (NaOH) là những nguyên liệu 
quan trọng của công nghiệp hoá chất. Việc điều chế 
các nguyên liệu này được thực hiện bằng cách điện 
phân dung dịch muối ăn (NaCT]) tan trong nước với 
điện cực bằng graphit hoặc bằng kim loại không bị 
ăn mòn. Kết quả điện phân cho ta xút tan vào dung 
dịch và các khí hiđrô và clo bay ra. 


b) Luyện kim 

Người ta dựa vào hiện tượng dương cực tan để 
tinh chế kim loại. Người ta đúc đồng nấu từ quặng 
ra (còn chứa nhiều tạp chất) thành các tấm. Dùng 
các tấm này làm cực dương trong bình điện phân 
đựng dung dịch đồng sunfat. Khi điện phân, cực 
dương tan dần, đồng nguyên chất bám vào cực âm, 
còn tạp chất lắng xuống đáy. 

Các kim loại khác (như nhôm, magiê...) và nhiều 
hoá chất được điều chế trực tiếp bằng phương pháp 
điện phân. 

c) Mạ điện 

Mạ điện là dùng phương pháp điện phân để phủ 
một lớp kim loại (thường là kim loại không gỉ như 
crôm, niken, vàng, bạc...) lên những đồ vật bằng kim 
loại khác. Khi đó vật cần được mạ dùng làm cực âm, 
kim loại dùng để mạ làm cực dương, còn chất điện 
phân là dung dịch muối của kim loại dùng để mạ. 


Từ đó tìm được số Fa-ra-đây : 
F=Nựụe 

Điện tích nguyên tố e lại bằng : 
c= Nà 


Vì Nụ = 6,023.1025/kmol, nên 
biết Ƒ ta tìm được e = 1,60.10~19 C. 


mrm.-—~ ~ 3 =œ °® 6ˆ. | 


Hình 19.5 Dây chuyền mạ điện 
trong công nghiệp. 


Nguyên tắc của đúc điện cũng 
giống như mạ điện. Trước tiên, 
người ta làm khuôn của vật định đúc 
bằng sáp ong hay bằng một chất 
khác dễ nặn, rồi quét lên khuôn một 
lớp than chì (graphit) mỏng để cho 
bề mặt khuôn trở thành dẫn điện. 
Khuôn này được dùng để làm cực 
âm, còn cực dương thì bằng kim loại 
mà ta muốn đúc và dung dịch điện 
phân là muối của kim loại đó. Khi 
đặt một hiệu điện thế vào hai điện 
cực đó, kim loại sẽ kết thành một 
lớp trên khuôn đúc, dày hay mỏng là 
tuỳ thuộc vào thời gian điện phân. 
Sau đó người ta tách lớp kim loại ra 
khỏi khuôn và được vật cần đúc. 

Đúc điện là phương pháp đúc 
chính xác, do đó các bản in trước 
đây thường được chế tạo bằng 
phương pháp này. 


oọ 


#) CÂU HỎI 


.. Chất điện phân là gì 2 Cho ví dụ về chất điện phân. 


Hạt tải điện trong chất điện phân là các hạt nào ? Bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì ? 


Tại sao dòng điện qua chất điện phân lại gây ra sự vận chuyển các chất, còn dòng điện qua kim 
loại không gây ra hiện tượng đó 2 


Hãy phát biểu định luật Fa-ra-đây về hiện tượng điện phân. 


lế BÀI TẬP 


1. 


Chọn phát biểu đúng. 

A. _ Khi hoà tan axit, bazơ hoặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đều bị phân 
li thành các ion. 

B. _ Số cặp ion được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ. 

C. _ Bình điện phân nào cũng có suất phản điện. 

D. Khi có hiện tượng dương cực tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ôm. 

Chọn đáp số đúng. 

Đương lượng điện hoá của niken là k = 3.10-4 g/C. Khi cho một điện lượng 10 C chạy qua bình 

điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng niken bám vào catôi là : 

A. 0,3.10- g. B. 3.103 g. C. 0,3.10-3 g. D. 3.105 g. 

Chiều dày của lớp niken phủ lên một tấm kim loại là D = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút. 


Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cmZ. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện 
phân. Cho biết niken có khối lượng riêng là o = 8,9.103 kg/m3, A = 58 và n = 2. 


100 


BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG 
KIM LOẠI VÀ CHẤT ĐIỆN PHÂN 


1. Ở nhiệt độ f¡ = 259C, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U; = 20 mV và cường 
độ dòng điện chạy qua đèn là !¡ = 8 mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa 
hai cực bóng đèn là U› = 240 V và cường độ dòng điện chạy qua đèn là 7; = 8 A. Tính 
nhiệt độ í› của dây tóc đèn khi sáng bình thường. Coi rằng điện trở của dây tóc đèn 
trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở 
œ=4.2.103 K1, 
Bài giải 
Điện trở #¿¡ và ®; của dây tóc đèn ở nhiệt độ /¡ = 25°C và ở nhiệt độ /¿ khi đèn 
sáng bình thường, tương ứng bằng : 
R =—. TT và Â, =2 =30G 
h 1 
Sự thay đổi điện trở của dây tóc đèn theo nhiệt độ được tính theo công thức : 
Ñ = RỊ[1 + đứa — fJ)Ì 
Từ đó suy ra nhiệt độ /¿ của dây tóc đèn khi đèn sáng bình thường : 


be =1|4g 
2 ` ơ R Ị 


1 30 
" | ì +25 = 2644°C. 
bà. z7. 


2. Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anôt bằng bạc. Điện trở của bình 
điện phân là ® = 2 O. Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U = 10 V. Xác định lượng bạc 
bám vào cực âm sau 2 h. Cho biết đối với bạc A = 108 và ø = I. 


Bài giải 
Cường độ dòng điện qua bình : 
U 
T= Ta 5A 
Theo công thức của định luật Fa-ra-đây (19.4) 
l1A I 108 
m= ni 96500 1 „3.7 200 
m z 40,3 g. 


10T 


Chân không trong đèn hình tivi 
có áp suất nhỏ hơn 10 Pa, còn 
trong một phích nước đá thì nhỏ hơn 
10-2 Pa. 


Hình 21.1 Sơ đồ thí nghiệm nghiên 

cứu dòng điện trong chân không. 
Nguồn điện ế› để đốt nóng catôt 

K. Nguồn điện ế; để tạo hiệu điện 

thế U giữa hai cực của điôt ; nhờ 

biến trở R có thể thay đổi giá trị của 

U. Miliampe kế chỉ cường độ dòng 

điện chạy qua điôt (chạy trong chân 

không). 

Quan sát kim của điện kế G khi : 

— Mở K¿, đóng K( ; 

- Đóng K‡ và K; ; 

— Mở Kị, nối A với cực âm, còn K với 

cực dương của nguồn điện, sau đó 

đóng Ki. 


Nếu ban đầu chưa nối điện 
cực K với nguồn ế:, thì khi đóng 
K, số chỉ của G bằng bao nhiêu 2 
Theo dự đoán của em, ở 
nhiệt độ bình thường, có thể có 
các êlectron tự do bứt ra khỏi 
mặt kim loại không 2 Tại sao 2 


102 


DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG 


1. Dòng điện trong chân không 

Chân không lí tưởng là một môi trường trong đó 
không có một phân tử khí nào. Trong thực tế, khi ta 
làm giảm áp suất chất khí trong ống đến mức 
(khoảng dưới 0,0001 mmHg) để phân tử khí (hạt) 
có thể chuyển động tự do từ thành nọ đến thành kia 
của ống mà không va chạm với các phân tử (hạt) 
khác thì ta nói trong ống là chán không. 


a) Thí nghiệm về dòng điện trong chân không 
Sơ đồ thí nghiệm được trình bày ở Hình 21.1. 


Dụng cụ thí nghiệm là bóng đèn thuỷ tinh đã hút 
chân không (áp suất khoảng 10-6 mmHg) trong đó 
có hai cực ; anôt A là một bản kim loại, còn catôt K 
là dây vonfam. Dụng cụ này được gọi là điôf chân 
không (hay điột điện tử). 


b) Bản chất dòng điện trong chân không 

Khi catôt K bị đốt nóng, các êlectron tự do trong 
kim loại nhận được năng lượng cần thiết để có thể 
bứt ra khỏi mặt catôt (hiện tượng này gọi là sự phát 
xạ nhiệt êlectron). Do đó, trong ống chân không có 
các êlectron tự do chuyển động hỗn loạn. 

Khi mắc anôt vào cực dương, còn catôt vào cực 
âm của nguồn điện, thì do tác dụng của lực điện 
trường, các êlectron dịch chuyển từ catôt sang anôt, 
tạo ra dòng điện. 

Dòng điện trong điôt chân không là dòng dịch 
chuyển có hướng của các êlectron bứt ra từ catôt bị 
nung nóng dưới tác dụng của điện trường. 


Nếu mắc anôt vào cực âm của nguồn điện còn 
catôt vào cực dương, thì lực điện trường có tác dụng 
đẩy êlectron trở lại catôt, do đó trong mạch không 


có dòng điện. Vì vậy dòng điện chạy trong điôi 
chán không chỉ theo một chiêu từ anôt đến catôt. 


2. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 
trong chân không vào hiệu điện thế 

a) Khảo sát chi tiết sự phụ thuộc của cường độ 
dòng điện trong chân không vào hiệu điện thế U đặt 
giữa anôt và catôt, người ta thu được đặc tuyến 
vôn-ampe có dạng như trên Hình 21.2. Từ Hình 21.2 
ta nhận thấy : 


se Đặc tuyến vôn-ampe không phải là đường 
thẳng. Như vậy dòng điện trong chân không 
không tuân theo định luật Ôm. 


se Khi U < U\,: U tăng thì / tăng. 


se Khi U > Uy thì U tăng 7 không tăng và có giá 
trị Ï = lạ : cường độ dòng điện qua ống đạt giá trị 
lớn nhất gọi là cường độ dòng điện bão hoà 
(Hình 21.2). Nhiệt độ catôt càng cao (7” >7), thì 
cường độ dòng điện bão hoà ï¡ càng lớn. 


b) Vì điôt chân không có tính dẫn điện theo một 
chiều (chỉ cho dòng điện chạy qua nó từ anôt đến 
catôt) nên nó được dùng để biến đổi dòng điện xoay 
chiều thành dòng một chiều (chỉnh lưu dòng điện 
xoay chiêu). Trong các sơ đồ điện, điôt chân không 
được vẽ như trên Hình 21.3. 


3. Tia catôt 

Làm thí nghiệm với điôt chân không có dạng 
ống thuỷ tinh dài và trên anôt có một lỗ nhỏ Ø như 
trên Hình 21.4, khi đèn hoạt động, ở phía sau lỗ có 
dòng các êlectron do caltôt phát ra và bay trong 
chân không. Người ta gọi dòng đó là f4 cafôi. Thí 
nghiệm cho thấy tia catôt có các tính chất sau : 

Tia catôt truyền thẳng, nếu không có tác dụng 
của điện trường hay từ trường. Dùng một lá kim loại 
mỏng hình chữ thập làm anôt và đặt nó đối diện, 
song song với catôt thì ở thành trong của ống ta thấy 


lì 


- 


O Up U 
Hình 21.2 Đặc tuyến vôn-ampe của 


dòng điện trong chân không khi 
catôt có nhiệt độ T và T > T. 


Đồ thị ở Hình 21.2 cho thấy : 
tuy U < 0 nhưng nếu |U| nhỏ thì 
vẫn có thể có 7 z 0. Theo em tại 
sao lại như vậy ? 


Tại sao giá trị của rpụ tăng 
khi nhiệt độ của catôt tăng. 
Trong thực tế, để có dòng điện 
lớn, người ta phủ lên catôt một lớp 
ôxit của kim loại kiểm thổ như bari, 
thori, strônti, canxi,... ; khi bị đốt 
nóng, các ôxit này phát ra nhiều 
êlectron hơn các kim loại tỉnh khiết. 


Hình 21.3 Điôt chân không. 


Hình 21.4 Tia catôt. 


103 


Hình 21.5 Tia catôt truyền thẳng. 

Trong thí nghiệm ở Hình 21.4, ta 
thấy trên thành ống, đối diện với lỗ 
Ó ởanôt có một vùng nhỏ thuỷ tính 
phát ánh sáng màu xanh lục. 


Trong thực tế, điôt chân không 
thường dùng là một ống thuỷ tính 
hoặc kim loại được hút chân không 
đến á áp suất khoảng. 1056~ 10” “mmHg, 
có hai điện cực. Catôt là một ống 
kim loại hình trụ, bên trong ống là 
dây đốt được dùng để làm nóng 
catôt (dây đốt được đốt bằng một 
nguồn điện riêng). Còn anôt thường 
cũng là một hình trụ bằng kim loại, 
đồng trục với catôt. Nếu trong điôt 
điện tử nói trên, ta đặt thêm một 
điện cực ở gần catôt, thì bằng cách 
thay đổi điện thế của cực này, fa có 
thể làm thay đổi dòng êlectron đi từ 
catôt sang anôt và do đó, làm thay 
đổi cường độ dòng điện qua đèn. 
Hiện tượng, này được dùng để tạo ra 
triôt điện tứ (hay đèn điện tử ba cực) 
và cực thứ ba đó được gọi là cực 
lưới. Trước đây, triôt điện tử được 
dùng trong các mạch khuếch đại dao 
động, máy phát dao động điện từ... 


Màn huỳnh 
quang 


Cực điều khiển 


đốt catôt 
Anôt 


Áp 
thẳng đứng Cáp bản 
nằm ngang 


Hình 21.6 Ống phóng điện tử. 


104 


có một bóng đen cũng có hình chữ thập như lá kim 
loại (Hình 21.5). 
Tia catôt phát ra vuông góc với mặt caiôi. Nếu 


catôt có dạng mặt cầu lõm thì các tia catôt phát ra 
sẽ hội tụ tại tâm mặt cầu. 


Tia catôt mang năng lượng. Khi đập vào một vật 
nào đó, nó làm cho vật nóng lên. Trong kĩ thuật hiện 
đại, tính chất này được ứng dụng vào việc hàn tron 
chân không hoặc nấu các kim loại rất tính khiết 
trong chân không... 


Tia catôt có thể đâm xuyên các lá kim loại mỏng 
(có chiều dày từ 0,003 —- 0,03 mm), có /ác dụng lên 
kính ảnh và có khả năng Ion hoá không khí. 


Tia catôt làm phát quang một số chất khi đập 
vào chúng, như làm thuỷ tinh phát ánh sáng màu 
xanh lục, vôi phát ánh sáng màu da cam. 

Tĩa ca1tôt bị lệch trong điện trường, từ trường. 

Tia cafôr và nói chung là chùm êlectron có tốc 


độ lớn, khi đập vào các vật có nguyên tử lượng lớn 
(như pÍatin), bị hãm lại và làm phát ra fia Rơn-ghen. 


4. Ống phóng điện tử 

Một ứng dụng quan trọng của tia catôt là trong ống phóng 
điện tử (còn gọi là ống carôf). Đó là bộ phận thiết yếu của máy 
thu hình, dao động kí điện tử, máy tính điện tử... ng phóng 
điện tử là một ống chân không mà mặt trước của nó 
là màn huỳnh quang, được phủ bằng chất huỳnh 
quang (như kẽm sunfua ZnS chẳng hạn) phát ra ánh 
sáng khi bị êlectron đập vào (Hình 21.6). Trong 
phần cổ ống (phần hẹp), có nguồn phát êlectron, 
gồm dây đốt, catôt, các cực điểu khiển và anôi. 
Người ta đặt giữa anôt và catôt một hiệu điện thế từ 
vài trăm đến vài nghìn vôn. Trên đường đi đến màn 
huỳnh quang, chùm êlectron đi qua hai cặp bản cực 
làm lệch, giống như hai tụ điện : một cặp bản nằm 
ngang, một cặp bản thẳng đứng. Khi đặt một hiệu 
điện thế giữa hai bản nằm ngang, do tác dụng của 
điện trường, chùm êlectron bị lệch theo phương 
thẳng đứng. Còn khi đặt một hiệu điện thế giữa hai 
bản thẳng đứng, chùm êlectron bị lệch theo phương 
ngang. Khi đặt các hiệu điện thế thích hợp vào hai 
cặp bản đó, ta có thể điều khiển chùm êlectron đập 
vào vị trí xác định trên màn huỳnh quang. Các cực 
được cấu tạo, xếp đặt và có các điện thế sao cho chùm êlectron, 


một mặt được tăng tốc, mặt khác được hội tụ lại để chỉ gây 
một điểm sáng nhỏ trên màn huỳnh quang. Vì các êlectron có 
khối lượng rất bé, quán tính rất nhỏ, cho nên chúng hầu như 
phản ứng tức thời khi hiệu điện thế giữa các cặp bản thay đổi. 
Vì vậy, ống phóng điện tử trong các đao động kí điện tứ được 
dùng để nghiên cứu những quá trình biến thiên nhanh. Trong 
các máy thu hình, chùm tia êlectron trong đèn hình được làm 
lệch nhờ từ trường. 


“) CÂU HỎI 
1. Hãy nêu cách tạo ra dòng điện trong chân không, bản chất dòng điện trong chân không, và đặc 
điểm về chiều của dòng điện này. 
2. Tia catôt là gì 2 Nêu các tính chất của tia catôt. 
3. Hãy nêu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của ống phóng điện tử. 


l BÀI TẬP 


1. Chọn phát biểu đúng. 
A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm. 
B. Khi hiệu điện thế đặt vào điôt chân không tăng lên, thì cường độ dòng điện tăng. 
C. Dòng điện chạy trong điôt chân không chỉ theo một chiều từ anôt đến catôt. 
D. Quỹ đạo của êlectron trong tia catôt không phải là một đường thẳng. 
2. Chọn đáp số đúng. 
Nếu cường độ dòng điện bão hoà trong điôt chân không bằng 1 mA thì trong thời gian 1 s số êlectron 
bứt ra khỏi mặt catôt là : 
A. 6,15.1015 êlectron. B. 6,15.1078 êlectron. 
C. 6,25.1015 êlectron. D. 6,25.1018 êlectron. 


105 


DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 


Trong các cơn mưa dông thường có sét. Ảnh dưới chụp tia sét đánh vào một cây cao 20 m (vì 
cây ẩm, phần lớn dòng điện đi qua nước trên cây nên cây không bị tổn hại gì). Vậy sét là gì ? 


Hình 22.1 Sơ đồ thí nghiệm về sự 
phóng điện trong không khi. 

A và B là hai bản của tụ điện 
phẳng không khí, được tích điện. 
V là vôn kế fĩnh điện. 

Quan sát kim chỉ của V khi chưa 
có ngọn lửa và khi có ngọn lửa. 


10ó 


1. Sự phóng điện trong chất khí 

a) Thí nghiệm 

Sơ đồ thí nghiệm được vẽ trên Hình 22.1. 

b) Kết quả thí nghiệm 

«e Ở điêu kiện bình thường, không khí là 
điện môi. 

e Khi bị đốt nóng, không khí trở nên dẫn điện, có 
dòng điện chạy qua không khí từ bản nọ sang bản 
kia. Đó là sự phóng điện trong không khí. 


Làm thí nghiệm trong các môi trường khí khác 
nhau, người ta thu được kết quả tương tự như trên. 


2. Bản chất dòng điện trong chất khí 

Trong những điều kiện bình thường, chất khí hầu 
như chỉ gồm những nguyên tử hay phân tử trung hoà 
về điện. Vì vậy, chất khí là điện môi. 

Khi đốt nóng chất khí, hoặc dùng các loại bức 
xạ, như tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tác động vào môi 
trường khí, thì một số nguyên tử hoặc phân tử khí 
mất bớt êlectron và trở thành 1on dương (Hình 22.2a). 
Hiện tượng này gọi là sự ¿on hoá chất khí. Những 
tác động bên ngoài gây nên sự ion hoá chất khí gọi 
là ác nhân ion hoá. Trong số các êlectron mới được 
tạo thành nhờ tác nhân ion hoá, có một số chuyển 
động tự do, một số khác kết hợp với nguyên tử hay 
phân tử trung hoà tạo thành ion âm (Hình 22.2b). 
Như vậy, nhờ có tác nhân ion hoá mà trong chất khí 
xuất hiện những hạt mang điện tự do : êlectron, 
lon dương, ion âm (Hình 22.2c). Trong khi chuyển 
động nhiệt hỗn loạn, một số êlectron có thể kết hợp 
lại với ion dương khi va chạm, để trở thành phân tử 


trung hoà (Hình 22.2d). Quá trình này gọi là sự ứái 
hợp. Nếu tác dụng của tác nhân ion hoá không thay 
đổi, thì mật độ ion và êlectron tự do được tạo ra 
trong mỗi giây trong chất khí có trị số xác định. 
Bình thường các ion và các êlectron này chuyển 
động nhiệt hỗn loạn, nên không tạo ra dòng điện 
trong chất khí. 

Đặt một hiệu điện thế vào khối khí đã bị ion hoá, 
thì các êlectron và ion chuyển động có hướng do tác 
dụng của điện trường, nhưng chúng vẫn chuyển 
động nhiệt hỗn loạn : các êlectron và các ion âm 
chuyển động về phía cực dương (anôï), còn các ion 
dương chuyển động về phía cực âm (catôt), tạo nên 
dòng điện trong chất khí. 

Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có 
hướng của các ion dương theo chiều điện trường và 
các ion âm, êlectron ngược chiêu điện trường. 


3. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 
trong chất khí vào hiệu điện thế 

Khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 
trong chất khí ở áp suất bình thường vào hiệu điện 
thế khi có tác nhân ion hoá, người ta thu được đặc 
tuyến vôn - ampe trên Hình 22.3. Ta nhận thấy : 

se Đặc tuyến vôn-ampe không phải là đường 
thẳng. Như vậy dòng điện trong chất khí không tuân 
theo định luật Ôm. 

« Khi tăng dần hiệu điện thế, bắt đầu từ giá trị 
U = 0 đến U = U, sự phóng điện chỉ xảy ra khi có 
tác dụng của tác nhân Ion hoá, ta có sự phóng điện 
không tự lực. 

s Khi U > Ủy, cường độ dòng điện g1ữ nguyên 
giá trị bằng /ụ, dù U tăng. Tà nói cường độ dòng 
điện trong chất khí đạt giá trị bão hoà ?ụ,. 

s Khi U > U,, thì cường độ dòng điện tăng vọt 
lên. Lí do là có thêm nhiều ion và êlectron được tạo 


thành, nhờ có sự ion hoá do va chạm của các êlectron 
với phân tử khí (Hình 22.4). 


8) 


b) 


c) 


q) 


Hình 22.2 Sự ion hoá chất khí và sự 
tái hợp. 

Vòng tròn màu xanh là nguyên 
tử, phân tử trung hoà, vòng tròn màu 
xanh có dấu +,-— tương ứng là ion 
dương và Ion âm. 


qọ>0 


Hình 22.3 Đặc tuyến vôn - ampe của 
chất khí. 


Khảo sát chỉ tiết cho thấy đặc 
tuyến vôn - ampe trên Hình 22.3 
có dạng đoạn thẳng ở gần gốc toạ 
độ (tức là với các trị số U rất nhỏ). 
Từ đó có thể rút ra kết luận gì 2 
Giải thích rõ hơn, tại sao khi 
Up< U< U,, cường độ dòng điện 
giữ nguyên giá trị băng ?pụ. 
q<0 


~ 


B 


Ử 


Hình 22.4 Sự ion hoá do va chạm. 


107 


Hình 22.5 Tia lửa điện. 


Tại sao lúc có sét, mặt đất 
lại tích điện để có thể xảy ra sự 
phóng điện giữa đám mây tích 
điện và mặt đất ? 

Trong động cơ nổ, bộ phận tạo ra 
tia lửa điện là bugi, đó chỉ là hai 
điện cực gắn vào một khối sứ cách 
điện cách nhau một khoảng rất nhỏ 
(cỡ vài phần mười milimét). 

Tia lửa điện được dùng trong 
động cơ nổ để đốt hỗn hợp khí. Tia 
lửa điện cũng còn được dùng trong 
thiết bị tạo khí ôzôn để khử trùng. 


Giải thích rõ hơn tác dụng 
của cột chống sét. 


Hình 22.6 Cột chống sét. 


Sét thường đánh vào mô đất cao, 
ngọn cây. Để tránh tác hại của sét, 
người ta làm các cội chống séí. Đó là 
những cột nhọn bằng kim loại, đặt 
lên chỗ cao của nhà, hoặc các công 
trình xây dựng... và được nối cẩn 
thận bằng dây dẫn với một thanh 
kim loại chôn sâu xuống đất. Khi có 
cơn đông, điện tích từ đám mây sẽ 
qua cột chống sét xuống đất một 
cách từ từ, không gây ra hiện 
tượng sét. 


108 


s Thí nghiệm cũng chứng tỏ, khi U > Ứ, thì dù 
có ngừng tác dụng của tác nhân I1on hoá, sự phóng 
điện vẫn được duy trì. Tà nói rằng có sự phóng điện 
tự lực (hay phóng điện tự duy trì). 


Quá trình phóng điện trong chất khí thường có 
kèm theo sự phát sáng. Đó là vì khi êlectron đến va 
chạm với phân tử khí hoặc Ion dương thì các phân 
tử chuyển sang trạng thái kích thích và năng lượng 
mà chúng đã nhận sẽ được giải phóng dưới dạng 
ánh sáng (SGK Vật lí 12). 


4. Các dạng phóng điện trong không khí ở 
áp suất bình thường 

a) Tia lửa điện (tia điện) 

se Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực 
xảy ra trong chất khí khi có tác dụng của điện 
trường đủ mạnh để làm ion hoá khí, biến phân tử 
khí trung hoà thành ion dương và êlectrôn tự do. 

e Trong không khí, tia lửa điện có thể hình thành 
khi có điện trường rất mạnh (có cường độ khoảng 
3.10 V/m). Tia lửa điện không có dạng nhất định, 
thường là một chùm tia ngoằn ngoèo (Hình 22.5). 
Tia lửa điện thường kèm theo tiếng nổ ; trong không 
khí sinh ra ôzôn có mùi khét. 

Khảo sát hình ảnh tia lửa điện (bằng cách chụp 
nhanh nó nhờ một máy quay phim chẳng hạn) ta 
thấy nó không liên tục, mà gián đoạn : một điểm 
sáng phát triển nhanh thành tia xuyên qua khoảng 
không gian phóng điện rồi tắt, một tia thứ hai xuất 
hiện nữa rồi lại tắt, và cứ như thế mà tiếp tục tia thứ 
ba, tia thứ tư... 

Nghiên cứu chi tiết cho thấy, trong quá trình 
phóng điện hình tia, ngoài sự 1on hoá do va chạm (vì 
có điện trường rất mạnh), còn có sự Ion hoá do tác 
dụng của bức xạ phát ra trong tia lửa điện. 

b) Sét 

Sét phát sinh do sự phóng điện giữa các đám mây 
tích điện trái dấu hoặc giữa một đám mây tích điện 
với mặt đất tạo thành tia lửa điện khổng lồ. 


Hiệu điện thế gây ra sét có thể đạt tới 108 — 109 V 
và cường độ dòng điện trong sét có thể đạt tới 10 000 — 
50 000 A. Sự phát tia lửa của sét làm áp suất không 
khí tăng đột ngột, gây ra tiếng nổ, gọi là ứiếng sấm 
(nếu phóng điện giữa hai đám mây), hoặc //ếng sét 
(nếu phóng điện giữa đám mây và mặt đất). 

c) Hồ quang điện 

« Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực 
xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất 
thấp giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. 
Hồ quang điện có thể kèm theo toả nhiệt và toả sáng 
rất mạnh. 


« Ví dụ phổ biến về hồ quang là sự phóng điện 
giữa hai đầu đặt gần nhau của hai thanh than 
(hai điện cực) nối vào nguồn điện có hiệu điện thế 
40 V - 50 V. Thoạt tiên, người ta cho hai đầu của 
các thanh than chạm vào nhau làm cho mạch điện 
bị nối tắt, dòng điện trong mạch rất lớn làm cho chỗ 
chạm nhau của hai thanh than nóng đỏ. Khi tách hai 
đầu của các thanh than ra một khoảng ngắn, ta thấy 
giữa hai đầu thanh than phát ra ánh sáng chói như 
một ngọn lửa : đó chính là hồ quang điện 
(Hình 22.7). Nhìn qua kính đen bảo vệ mắt, ta thấy 
phần lớn ánh sáng chói phát ra từ hai đầu thanh 
than, tức là từ cực dương (anôt) và cực âm (catôt) 
của hồ quang. Giữa hai cực đó có một lưỡi liềểm 
sáng yếu hơn, do chất khí than bị đốt cháy. Cực 
dương bị ăn mòn và hơi lõm vào. 


e Hồ quang cũng có thể xuất hiện giữa các điện 
cực bằng kim loại. Tuỳ theo bản chất các cực, nhiệt 
độ của hồ quang khác nhau, nhưng thường rất cao, 
có thể từ 2 500°C đến 8 000°C. 

e Hồ quang có rất nhiều ứng dụng trong kĩ thuật. 

Nhờ nhiệt độ cao của các cặp điện cực, người ta 
dùng hồ quang trong việc hàn điện : một cực của hồ 
quang là tấm kim loại cần hàn, còn cực kia là que 
hàn (Hình 22.8). Do nhiệt độ cao giữa hai cực, que 
hàn nóng chảy và lấp chỗ cần hàn trên tấm kim loại. 


Hình 22.7 Ảnh hồ quang điện. 


Theo em, muốn tạo ra hồ 
quang điện tại sao ban đầu cần 
phải cho hai đầu thanh than 
chạm nhau 2 

Dòng điện chạy qua chất khí 
giữa hai cực chủ yếu là dòng êlectron 
(và cả ion âm) đi từ catôt đến anôt, 
nhưng cũng có một phần là dòng ion 
dương đi từ anôt đến catôt. Các ion 
âm và êlectron tới đập vào anôt, làm 
anôt nóng lên, nhiệt độ có thể lên tới 
3500°C. Do đó, anôt phát sáng 
mạnh ; tại đó hầu hết vật liệu bị 
nóng chảy và thậm chí bay hơi, nên 
anôt bị lõm vào, như ta đã thấy. Còn 
các 1on dương khi tới đập vào catôt 
thì cũng làm cho catôt duy trì được 
trạng thái nóng đỏ ban đầu và phát 
ra các êlectron (phát xạ nhiệt êlectron). 
Chất khí giữa hai cực ở nhiệt độ cao 
nên bị ion hoá và dẫn điện tốt, nhờ 
đó điện trở của khí trong hồ quang 
điện rất nhỏ. Cường độ dòng điện 
trong mạch có thể khá lớn, đạt hàng 
chục ampe. 


Hình 22.8 Hàn điện. 

Máy hàn điện là một nguồn điện có 
hiệu điện thế thấp, cỡ vài chục vôn, 
có điện trở trong rất nhỏ để có thể 
tạo ra dòng điện rất lớn, tới hàng 
trăm ampe. Dòng điện này làm nóng 
chảy que hàn và điểm hàn, do đó 
mối hàn dính vào nhau. 


109 


Hình 22.9 Lò hồ quang nấu thép 
(số 3 là điện cực). 


X (Staácte) 


Đèn ống 


Cuộn ! ÂI, 
chấn lưu! lì 


Nguồn điện xoay chiều 


Hình 22.10 Sơ đồ mắc đèn ống. 


Stäcte hoạt động như một công 
tác điện tự động K. Khi bật công tắc 
đèn, K đóng, dòng điện chạy qua hai 
cực là các dây vonfam mắc nối tiếp, 
làm các dây nóng đỏ và phát ra êlectron 
(phát xạ nhiệt êlectron). Khi K ngắt, 
một cực trở thành anôt, còn cực kia 
là catôt và hồ quang xảy ra. Dòng 
điện trong quá trình phóng điện hồ 
quang giữ cho dây vonfam tiếp tục 
nóng đỏ. Cuộn chấn lưu trong mạch 
điện giữ cho dòng điện không tăng 
quá cao, làm hỏng đèn. 


Cột sáng anôt 


tối catôt 


Hình 22.11 Sự phóng điện thành miền. 


T10 


Trong ngành luyện kim, người ta dùng hồ quang 
để nấu chảy kim loại (Hình 22.9), điều chế các 
hợp kim. 

Trong hoá học, nhờ nhiệt độ cao của hồ quang 
người ta có thể thực hiện nhiều phản ứng hoá học, 
chẳng hạn như phản ứng ôxi hoá nitơ thành ôxit nitơ 
để điều chế axit nitric... 

Hồ quang trước đây còn được dùng làm nguồn 
ánh sáng mạnh cho các đèn chiếu, đèn biển, 
máy chiếu phim... 

Nhiều nguồn sáng được dùng trong chiếu sáng 
công cộng là hồ quang điện trong các khối hơi như 
natri (đèn vàng), hơi thuỷ ngân,... chứa trong bóng 
thuỷ tỉnh kín. Các điện cực thường bằng vonfam. 

Đèn ống phát ánh sáng ban ngày, còn gọi là đèn 
huỳnh quang, là hồ quang sinh ra trong hơi thuỷ 
ngân ở áp suất thấp. Mặt trong của ống có phủ một 
lớp bột huỳnh quang. Bột này, khi hấp thụ các bức 
xạ tử ngoại do hơi thuỷ ngân phát ra, sẽ phát ra ánh 
sáng nhìn thấy, gần giống ánh sáng ban ngày 
(Hình 22.10). 


5. Sự phóng điện trong chất khí ở 
áp suất thấp 

a) Người ta đã làm thí nghiệm về sự phóng điện 
trong chất khí ở áp suất thấp, bằng cách dùng một 
ống thuỷ tinh có hai điện cực bằng kim loại, gọi là 
ống phóng điện, (Hình 22.11). Ống này được nối 
với một bơm hút (không vẽ trên hình) để có thể làm 
giảm dần áp suất trong ống. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy : khi áp suất chất khí vào khoảng từ I đến 
0,01 mmHg và hiệu điện thế giữa hai cực vào 
khoảng vài trăm vôn, sự phóng điện có dạng như ở 
Hình 22.11. Ta thấy có hai miền chính : ngay ở gần 
mặt catôt có một miền tối gọi là miễn fối catôt ; 
phần còn lại của ống, cho đến anôt, là miền sáng, 
thường gọi là cộí sáng anôi. Vì vậy, sự phóng điện 
này được gọi là sự phóng điện thành miền. 


b) Khi ta làm cho áp suất khí trong ống phóng điện 
giảm xuống, chỉ còn vào khoảng 0,01 — 0,001 mmHg 
(tuỳ thuộc vào chiều dài của ống) thì miền tối catôt 
choán đầy ống. Trong ống hầu như không sáng nữa, 
nhưng ở thành thuỷ tinh đối diện với catôt phát ra 
ánh sáng màu lục hơi vàng. Sở dĩ như vậy là vì khi 
đó môi trường trong ống xem như chân không 
(Bài 21), do đó dòng các êlectron phát ra từ catôt có 
thể chạy thẳng tới anôt mà không va chạm với các 
phân tử khác. Dòng đó chính là 7/2 ca/ôr, tia này đã 
làm phát quang thuỷ tính. Khác với tia catôt xét ở 
Bài 2l (phát ra từ catôt bị đốt nóng), tia catôt này 
được phát ra từ catôt không đốt nóng (phát xạ lạnh). 


“) CÂU HỎI 


Nếu áp suất của khí trong 
ống bằng áp suất khí quyển thì 
có dòng điện chạy qua ống 
không 2 Tại sao 2 

Thí nghiệm và lí thuyết chứng tỏ 
độ giảm điện thế ở gần catôt khá lớn 
nên các 1on dương tại đó thu được 
năng lượng lớn khi tới đập vào 
catôt, kết quả là xuất hiện dòng các 
êlectron bật ra từ catôt chuyển động 
về phía anôt. 


Sự phóng điện thành miền trong 
khí ở áp suất thấp được sử dụng để 
tạo nên những nguồn sáng dùng 
trong quảng cáo. Các ống thuỷ tinh 
chứa khí được uốn thành hình, thành 
chữ. Màu sắc của ánh sáng phát ra 
phụ thuộc vào bản chất của khí chứa 
trong ống, như khí nêon (Ne) phát 
ánh sáng màu đỏ, khí kripton (Kr) 
phát ánh sáng màu xanh lá cây, khí 
agôn (Ar), hơi thuỷ ngân (Hg) phát 
ánh sáng màu xanh lam... 


1. Hãy nêu bản chất dòng điện trong chất khí. Mô tả sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu 


điện thế. 


2.. Hãy nêu cách tạo ra tia lửa điện và nguyên nhân hình thành tia lửa điện. 


3. Hãy mô tả cách tạo ra hồ quang điện, nêu các đặc điểm chính và ứng dụng của hồ quang điện. 


4.. Hãy mô tả quá trình phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp. 


ấ BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 
A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion. 


B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm. 


C. Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường 


và các ion âm, êlectron ngược chiều điện trường. 


D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng. 


ITI 


2. Bản chất dòng điện trong kim loại khác với bản chất dòng điện trong chân không và trong chất khí 
như thế nào ? 


A. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron. Còn dòng điện trong 
chân không và trong chất khí đều là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và ion âm. 


B. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron. 
Còn dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron, của các ion dương 
và ion âm. 

C. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron. Dòng điện trong chân 
không là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và ion âm. Còn dòng điện trong chất khí 
là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron, của các ion dương và ion âm. 


D. Dòng điện trong kim loại cũng như trong chân không và trong chất khí đều là dòng dịch chuyển 
có hướng của các êlectron. 


3. Chọn phương án đúng. 
Dòng dịch chuyển có hướng của các ion là bản chất của dòng điện trong môi trường : 


A. Kim loại. B. Chất điện phân. C. Chất khí. D. Chân không. 


Em có biết? có biết ? 


Sét là sự phóng điện xảy ra giữa các phần tích điện của những đám mây dông hoặc giữa 
đám mây dông và mặt đất. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đám mây dông được tích điện là do 
các điện tích bị phân tách ra khi các hạt nước và hạt băng trong đám mây dông cọ xát vào 
nhau, sau đó chủ yếu do đối lưu mà các điện tích dương dồn hết về phía đỉnh đám mây còn 
các phần tích điện âm về phần chân đám mây. Hai miền điện tích khác dấu của đám mây 
dông giống như hai bản của một tụ điện khổng lồ. Không khí ở giữa chúng là chất cách điện, 
lúc đầu ngăn không cho các điện tích chạy lại gặp nhau và nâng dần hiệu điện thế giữa hai 
cực của bản tụ điện. Giữa phần chân đám mây dông và mặt đất tích điện (do hưởng ứng fĩnh 
điện) cũng là một tụ điện với không khí cách điện nằm giữa hai bản tụ. Khi hiệu điện thế giữa 
hai bản tụ điện đủ lớn để “đánh thủng” chất điện môi (không khí) giữa hai bản, thì có tia lửa 
(sét) phóng qua. 

Đặc biệt, có một dạng sét còn rất bí hiểm đối với con người. Đó là sét hòn, có “hành vi” 
cực kì lạ thường. Nó xuất hiện đột ngột dưới dạng những quả cầu lửa bay lơ lửng trong không 
trung, có khi nó chui luồn vào bên trong quần áo của người gặp nó, rồi thoát ra ngoài, 


112 


không gây một vết bỏng da nào và biến mất sau khi phát nổ, có lúc, lại như “bị hút” vào 
những vật kim loại như sợi dây thép căng trên cao hoặc ống khói nhà máy... Nhà bác học Nga 
Ka-pít-xa (được tặng giải Nô-ben về Vật lí năm 1978) đã xây dựng một lí thuyết về sét hòn, 
theo đó thì sét hòn được hình thành bởi các sóng đứng điện từ trong chất plasma. Tuy nhiên, 
lí thuyết này vẫn chưa được công nhận vì còn nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ thêm. 


Hình 22.12 Fran-klin (Benjamin Franklin, 1706 - 1790, 
nhà khoa học Mĩ) đang làm thí nghiệm về điện trong 
khí quyển. Ông là người đã sáng chế ra cột chống sét. 


113 


Ảnh bên trình bày các linh kiện 
bán dẫn : điôt, tranzito, vi mạch... 
Chúng có mặt trong mọi thiết bị 
điện tử dùng trong đời sống và 
trong khoa học, kĩ thuật. 

Do những tính chất đặc biệt như 
thế nào mà chất bán dẫn (bán dẫn) 
được sử dụng rộng rãi như vậy ? 


(€) ñ 


Hình 23.1 Điện trổ suất của kim loại, 
bán dẫn, điện môi. 


ñ 


li ầY 
lai 


Hình 23.2 Điện trỏ suất của kim loại 
và bán dẫn tinh khiết phụ thuộc khác 
nhau vào nhiệt độ. 


114 


DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 


b"_-Ố m. ZE) =°. 
j!' e* '& 


1. Tính chất điện của bán dẫn 

a) Bán dẫn điển hình và được dùng phổ biến nhất 
là silic (Sĩ). Ngoài ra, còn có các bán dẫn đơn chất 
khác như Œe, Se, các bán dẫn hợp chất như GaAs, 
CdTe, ZnS..., nhiều ôxit, sunfua, sêlenua, telurua... 
và một số chất pôlime. 

b) Bán dẫn có những tính chất khác biệt so với 
kim loại. 

e Điện trở suất p của bán dẫn có giá trị trung gian 
giữa kim loại và điện môi (Hình 23. I). 

e Điện trở suất của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh 
khi nhiệt độ tăng (Hình 23.2). Do đó ở nhiệt độ 
thấp, bán dẫn dẫn điện rất kém (giống như điện 
môi), còn ở nhiệt độ cao, bán dẫn dẫn điện khá tốt 
(giống như kim loại). 

e Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh 
vào các tạp chất có mặt trong tinh thể. 

2. Sự dẫn điện của bán dẫn tỉnh khiết 

e Ta hãy xét trường hợp bán dẫn điển hình là Sĩ. 
Nếu trong mạng tinh thể chỉ có một loại nguyên tử 
là Sĩ, thì ta gọi đó là bán dân tỉnh khiết. 

Silic là nguyên tố có hoá trị 4, tức là lớp êlectron 
ngoài cùng của nguyên tử Sĩ có bốn êlectron 
(Hình 23.3). Trong tinh thể, mỗi nguyên tử Sĩ liên 
kết với bốn nguyên tử lân cận thông qua các liên kết 


cộng hoá trị. Như vậy, xung quanh mỗi nguyên tử Sĩ 
có tám êlectron, tạo thành lớp êlectron đầy 
(Hình 23.4). Do đó, liên kết giữa các nguyên tử 
trong tinh thể Si rất bền vững. 


sỞ nhiệt độ thấp, gần 0 K, các êlectron hoá trị 
gắn bó chặt chẽ với các nguyên tử ở nút mạng. 
Do đó, trong tỉnh thể không có hạt tải điện tự do, 
bán dẫn Sĩ không dẫn điện. 


Ở nhiệt độ tương đối cao, nhờ dao động nhiệt của 
các nguyên tử, một số êlectron hoá trị thu thêm 
năng lượng và được giải phóng khỏi các liên kết, trở 
thành các êleciron tự do. Chúng có thể tham gia vào 
sự dẫn điện giống như êlectron dẫn trong kim loại. 
Trong bài này, êlectron tự do được gọi là êlectron. 


Đồng thời, khi một êlectron bứt khỏi liên kết, thì 
một liên kết bị trống xuất hiện. Người ta gọi nó là 
lô trống. Lỗ trống mang một điện tích nguyên tố 
dương, vì liên kết thiếu êlectron. Một êlectron ở mối 
liên kết gần đó có thể chuyển đến lấp đầy liên kết 
bị trống, và tạo thành lỗ trống ở vị trí khác, tức là lỗ 
trống cũng có thể dịch chuyển trong tỉnh thể. 


Vậy, ở nhiệt độ cao, có sự phát sinh ra các cặp 
êlectron — lỗ trống (Hình 23.5). 


Bên cạnh đó luôn xảy ra quá trình /ái hợp 
êlectron — lỗ trống, trong đó một êlectron tự do chiếm 
một mối liên kết bị trống và trở lại thành êlectron 
liên kết. Quá trình này làm mất đi đồng thời một 
êlectron tự do và một lỗ trống (một cặp êlectron — 
lỗ trống). Ở một nhiệt độ xác định, có sự cân bằng 
giữa quá trình phát sinh và quá trình tái hợp. 

e Khi có điện trường đặt vào, êlectron chuyển 
động ngược chiều điện trường, lỗ trống chuyển 
động thuận chiều điện trường, gây nên đòng điện 
trong bán dẫn. 


ƒ⁄ 
Ìs == 


Hình 23.3 Nguyên tử Si có bốn 
êlectron hoá trị. 

Ở giữa là hạt nhân, xung quanh 
là các lớp êlectron bên trong. Ngoài 
cùng là bốn êlectron hoá trị. 


Hình 23.4 Trong tinh thể Si ỏ nhiệt 
độ rất thấp, không có hạt mang điện 
tự do. 

Mỗi đoạn thẳng biểu thị một 
liên kết giữa hai nguyên tử, do một 
êlectron thực hiện. 


M 


Hình 23.5 Trong tỉnh thể Si ỏ nhiệt 
độ tương đối cao, có sự phát sinh 
cặp êlectron - lỗ trống. 


Hình tròn màu xanh biểu thị 
êlectron tự do, vòng tròn rỗng biểu thị 
lỗ trống. 


115 


Giải thích vì sao điện trở 
suất của kim loại và bán dẫn lại 
phụ thuộc vào nhiệt độ theo 
cách khác nhau, như thấy ở 
Hình 23.2. 


Hình 23.6 Quang điện trỏ bán dẫn. 


11ó 


Vậy, dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời 
có hướng của các êlectron và lỗ trống. 


Ở bán dẫn tỉnh khiết, số électron và số lỗ trống 
bằng nhau. Nói chính xác hơn, trong bán dẫn tỉnh 
khiết, mật độ êlectron và mật độ lỗ trống bằng nhau. 
Sự dẫn điện trong trường hợp này gọi là sự dân điện 
riêng của bán dẫn. Bán dẫn tinh khiết còn được gọi 
là bán dân loại ¡. 

e Nhiệt độ càng cao thì số êlectron và lỗ trống 
càng lớn. Do đó, độ dân điện của bán dân tỉnh khiết 
tăng khi nhiệt độ tăng. 

Ở nhiệt độ phòng, bán dẫn Sỉ tinh khiết dẫn điện 
kém, vì có rất ít êlectron tự do và lỗ trống. 

Người ta ứng dụng sự phụ thuộc mạnh của điện 
trở bán dẫn vào nhiệt độ để làm ni điện trở bán 
dẫn. Đó là dụng cụ gồm một mẫu bán dẫn nối với 
hai dây dẫn. Nhiệt điện trở được dùng để đo nhiệt 
độ, để điều chỉnh và khống chế nhiệt độ. 


e Cặp êlectron — lỗ trống còn phát sinh khi ta 
chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào bán dẫn. 
Do đó, điện trở suất của bán dẫn giảm khi có ánh 
sáng thích hợp chiếu vào. Đó là hiện tượng quang 
dân. Hiện tượng này được ứng dụng để làm guang 
điện trở bán dẫn (Hình 23.6) ; điện trở của nó giảm 
khi cường độ ánh sáng chiếu vào tăng. 


3. Sự dẫn điện của bán dẫn có tạp chất 

Nếu bán dẫn Sĩ có pha tạp chất, tức là ngoài các 
nguyên tử Sĩ, còn có các nguyên tử khác, thì tính 
dẫn điện của bán dẫn thay đổi rất nhiều. Chỉ cần 
một lượng rất nhỏ tạp chất (với tỉ lệ vài phần triệu), 
độ dẫn điện của bán dẫn có thể tăng hàng vạn, hàng 
triệu lần. Khi đó, cùng với sự dẫn điện riêng, còn có 
sự dân điện do tạp chất. 


a) Bán dẫn loại nở 
Giả sử trong mạng tính thể S¡ có lẫn một 
nguyên tử phôtpho (P). Nguyên tử P có năm êlectron 3 
ở lớp ngoài (Hình 23.7a), trong đó bốn êlectron tham 
gia liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử Sĩ ở xung 
quanh. Êlectron còn lại liên kết yếu với nguyên tử P, 
nên ngay ở nhiệt độ thấp, nó đã có thể dễ dàng bứt 
khỏi nguyên tử P và trở thành êlectron tự do (Hình 
23.7b). Nguyên tử P trở thành một ion dương, nằm tại 
nút mạng. 


Như vậy, tạp chất P đã tạo nên thêm các êlectron 
dẫn, mà không làm tăng thêm số lỗ trống. Do đó, bán 
dẫn Sĩ pha P có số êlectron dẫn nhiều hơn số lỗ trống, 
tức là mật độ êlectron lớn hơn mật độ lỗ trống. Tà gọi 
@lectron là hại fđi điện cơ bẩn hay đa số, lỗ trống là Hình 23.7 Tạp chất P tạo thêm 
hạt tải điện không cơ bản hay thiểu số. Bán dẫn như  êlectron tự do. 
vậy được gọi là bán dân ólectron hay bán dân loại n. 


b) Bán dẫn loại p 


Nếu tạp chất là nguyên tố hoá trị 3 như bo (B) 
(Hình 23.8a), thì còn thiếu một êlectron để tạo 


thành liên kết giữa nguyên tử B với bốn nguyên tử 
S¡ lân cận. Một êlectron ở liên kết gần đó có thể v : 
chuyển đến lấp đầy liên kết này và tạo thành lỗ : . 
trống. Còn nguyên tử B thì trở thành một lon âm k , 


nằm ở nút mạng (Hình 23.8b). „ L. 


Tạp chất B pha vào bán dẫn Sĩ đã tạo thêm lỗ 
trống, làm cho số lỗ trống nhiều hơn số êlectron dẫn, 
tức là mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ êlectron. Lỗ 
trống là hạt tải điện cơ bản (hay đa số), êlectron là 
hạt tải điện không cơ bản (hay thiểu số). Đó là bán 
dân lô trống hay bán dân loại p. 


Nếu ta pha hai loại tạp chất, chẳng hạn cả P và B, 
vào bán dẫn Sĩ, thì bán dẫn này có thể là loại p hay 


loại n, tuỳ theo tỉ lệ giữa hai lượng tạp chất. Hình 23.8 Tạp chất B tạo thêm 
lỗ trống. 


Như vậy, bằng cách chọn loại tạp chất và nồng 
độ tạp chất pha vào bán dẫn, người ta có thể tạo ra 
bán dẫn thuộc loại mong muốn và có tính dẫn điện 
mong muốn. Đây chính là một tính chất rất đặc biệt 
của bán dẫn, khiến cho nó có nhiều ứng dụng. 


117 


b) h 


Hình 23.9 Sự hình thành lớp chuyển 
tiếp p-n. 


Trong thực tế, lớp chuyển tiếp 
p-n được tạo thành khi người ta pha 
các tạp chất một cách thích hợp vào 
các phần khác nhau của một mẫu 
bán dẫn. 


Lớp này còn được gọi là lớp? 
nghèo hạt tải điện, hay gọi tắt là 
lớp nghèo. 


I18 


4. Lớp chuyển tiếp p-n 
a) Sự hình thành lớp chuyển tiếp p-r 
Lớp chuyển tiếp p-n được hình thành khi ta cho 


hai mẫu bán dẫn khác loại, loại p và loại ø, tiếp xúc 
với nhau (xem Hình 23.9). 


Khi có sự tiếp xúc, lỗ trống và êlectron khuếch 
tán từ mẫu p sang mẫu ø và ngược lại. Tuy nhiên, do 
ở bán dẫn p, lỗ trống là hạt tải điện đa số, nên dòng 
khuếch tán từ bán dẫn p sang ø chủ yếu là dòng lỗ 
trống. Lỗ trống từ p sang ø tái hợp với êlectron tự 
đo. Do đó, ở phía bán dẫn ø gần mặt phân cách hai 
mẫu bán dẫn, không còn hạt tải điện tự do nữa. Ở 
đó chỉ có các ion tạp chất mang điện dương. Tương 
tự, từ phía ø sang phía p, dòng khuếch tán chủ yếu 
là êlectron. Phía p, gần mặt phân cách hai mẫu, có 
các Ion tạp chất mang điện âm. 


Kết quả của sự khuếch tán là ở mặt phân cách 
giữa hai mẫu bán dẫn, bên phía bán dẫn ø có một 
lớp điện tích dương, bên phía bán dẫn p có một lớp 
điện tích âm. Tại đó xuất hiện một điện frường 
trong F , hướng từ phía ø sang p, có tác dụng ngăn 
cản sự khuếch tán các hạt mang điện đa số (và thúc 
đẩy sự khuếch tán các hạt thiểu số). Cường độ của 
điện trường E tăng dần, làm cho dòng khuếch tán 
các hạt tải điện đa số giảm dần. Sự khuếch tán dừng 
lại khi cường độ điện trường này đạt giá trị ổn định. 
Tà nói rằng ở chỗ tiếp xúc hai loại bán dẫn đã hình 
thành /ớp chuyển tiến? p-n. Lớp chuyển tiếp có điện 
trở lớn, vì ở đó hầu như không có hạt tải điện tự do. 

b) Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p-n 

e Ta mắc hai đầu của mẫu bán dẫn có lớp chuyển 
tiếp p- vào một nguồn điện có hiệu điện thế U, sao 
cho cực dương của nguồn nối với bán dẫn ?, cực âm 
nối với bán dẫn ø, như trên Hình 23.10. 

Điện trường ngoài F„ do nguồn điện gây ra 
ngược chiều với điện trường trong E của lớp 
chuyển tiếp, làm yếu điện trường trong. Do đó, 


dòng chuyển dời của các hạt tải điện đa số được 
tăng cường, gây nên dòng điện 7 có cường độ lớn 
chạy theo chiều từ bán dẫn p sang bán dẫn 7ø. Đó là 


dòng điện thuận, được gây nên bởi hiệu điện thế 


thuận của nguồn điện. Dòng này tăng nhanh khi 
hiệu điện thế U tăng. Đây là trường hợp lớp chuyển 
tiếp p-n mắc theo chiều thuận, còn gọi là lớp 
chuyển tiếp p-n được phân cực thuận. 


Như vậy, khi lớp chuyển tiếp được phân cực 
thuận, các hạt tải điện đa số ở hai phía đều đi đến 
lớp chuyển tiếp và vượt qua lớp này, gây nên sự 
phun lô trống vào bán dân loại n, và phun êlectron 
vào bán dân loại p. 

ø Ta đổi cực của nguồn điện mắc vào mẫu bán 
dẫn, tức là mắc cực dương vào bán dẫn ø, cực âm 
vào bán dẫn p (Hình 23.11). 

Điện trường ngoài #„ cùng chiều với điện trường 
trong E,. Vì thế, chuyển dời của các hạt tải điện đa số 
hoàn toàn bị ngăn cản. Qua lớp chuyển tiếp, chỉ có 
đồng các hạt tải điện thiểu số, gây nên dòng điện 7 
chạy từ phía sang phía p, có cường độ nhỏ và hầu 
như không thay đổi khi ta tăng hiệu điện thế U. Đó 
là dòng điện ngược, do hiệu điện thế ngược của 
nguồn gây nên. Đây là trường hợp lớp chuyển tiếp 
p-n mắc theo chiều ngược (hay phân cực ngược). 

e Như vậy, dòng điện qua lớp chuyển tiếp p-n 
mắc theo chiều thuận (từ p sang ø) có cường độ lớn, 
đồng điện qua lớp chuyển tiếp p- mắc theo chiều 
ngược có cường độ rất nhỏ. Lớp chuyển tiếp p-n dân 
điện tốt theo một chiêu, từ p sang n. Lóp chuyển tiếp 
p-n có tính chất chỉnh lưu. 


c) Đặc tuyến vôn-ampe của lớp chuyển tiếp p-r 


Khảo sát sự biến thiên của cường độ dòng điện 
theo hiệu điện thế, có thể thu được đường đặc trưng 
vôn-ampe, còn gọi là đặc tuyến vôn-ampe, của lớp 
chuyển tiếp p-n như trên Hình 23. 12. 


Tính chất của lớp chuyển tiếp p- được ứng dụng 
trong nhiều dụng cụ bán dẫn như điôt, tranzito... 


~=——', 
—> E 
Hình 23.10 Lớp chuyển tiếp p-n mắc 
vào nguồn điện theo chiều thuận. 
Điện trường ngoài En ngược 
chiều với điện trường trong bị : 


Dòng điện thuận (I) có cường độ 
lớn chạy từ p sang 0. 


-——— kì 
~=— Èn 
Hình 23.11 Lớp chuyển tiếp p-n mắc 
vào nguồn điện theo chiều ngược. 
Điện trường ngoài # cùng chiều 
với điện trường trong lt . Dòng điện 
ngược lạ có cường độ rất nhỏ, chạy 
từ ø sang p. ‡ 


Hình 23.12 Đặc tuyến vôn-ampe 
của lớp chuyển tiếp p-n. 

Dòng điện thuận có cường độ 
lớn và tăng nhanh theo hiệu điện thế 
thuận. Dòng điện ngược rất nhỏ và ít 
phụ thuộc hiệu điện thế. 


119 


#) CÂU HỎI 


1. Hãy nêu sự khác nhau về tính chất điện giữa kim loại và bán dẫn tinh khiết. 


2. Có những loại bán dẫn nào ? Trong mỗi loại bán dẫn đó, các hạt tải điện là những loại nào, có số 
lượng ra sao và được tạo thành như thế nào ? 


3. Hãy giải thích sự hình thành lớp chuyển tiếp p-n. Vì sao ta nói lớp chuyển tiếp p-n có tính chất 
chỉnh lưu ? 


4.. Hãy giải thích hình dạng của đường đặc trưng vôn-ampe của lớp chuyển tiếp p-n. 


ŠZ BÀI TẬP 
1. Tìm câu đúng. 
A. Trong bán dẫn, mật độ êlectron luôn luôn bằng mật độ lỗ trống. 
B. Nhiệt độ càng cao, bán dẫn dẫn điện càng tốt. 
C. Bán dẫn loại p tích điện dương, vì mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ êlectron. 


D. Bán dẫn có điện trở suất cao hơn kim loại, vì trong bán dẫn có hai loại hạt tải điện trái dấu, còn 
trong kim loại chỉ có một loại. 


2. Chọn câu đúng. 


A. Điện trở của lớp chuyển tiếp p-n là nhỏ, khi lớp chuyển tiếp được mắc vào nguồn điện theo 
chiều ngược. 


B. Nhiệt độ càng cao, tính chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p-n càng kém. 


C. Khi lớp chuyển tiếp p-n được hình thành thì luôn có dòng điện chạy theo chiều từ bán dẫn loại 
p sang bán dẫn loại n, do sự khuếch tán của các hạt tải điện cơ bản mạnh hơn so với sự 
khuếch tán của các hạt tải điện không cơ bản. 
D. Khi lớp chuyển tiếp p-n được hình thành thì luôn có dòng điện từ bán dẫn loại n sang bán dẫn 
loại p, do điện trường trong ở lớp chuyển tiếp thúc đẩy chuyển động của các hạt tải điện thiểu số. 
3.. Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Sỉ tinh khiết, số cặp êlectron — lỗ trống bằng 10“13 số nguyên tử 
Si. Nếu ta pha P vào Sỉ với tỉ lệ một phần triệu, thì số hạt tải điện tăng lên bao nhiêu lần ? 


120 


7 LINH KIỆN BÁN DẪN 


Hình bên là ảnh một ngôi nhà được cấp điện bằng những 
tấm pin mặt trời chế tạo từ bán dẫn silic. Một phần điện 
năng được tích vào acquy để sử dụng ban đêm hoặc khi 
không có nắng. 

Những tấm pin mặt trời tương tự còn được sử dụng trên - 
các trạm vũ trụ. lPhh 'RWRNI : 


\Ì` 


- .T è ả @^ 
1. Điôt 
Điôt là các linh kiện bán dẫn hai cực, trong đó có 
một lớp chuyển tiếp p-. 


a) Điôt chỉnh lưu 
+ —. 
.À kệ ` rẻ bộ s` tẠ ï————— 
Điôt chỉnh lưu dùng đề chỉnh lưu dòng điện xoay lr=0 
chiều. Nó hoạt động trên cơ sở tính chất chỉnh lưu 
của lớp chuyển tiếp p-. Điôt bán dẫn được kí hiệu 
như trên Hình 24.1. Phía trái là bán dẫn loại p, phía 
phải là loại ø. Đỉnh của tam giác 
Hình 24.2 là sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kì hướng sang phải chỉ chiều của dòng 
dùng điôt. Mạch gồm một điôt chỉnh lưu D mắc nối _ điên thuận qua lớp chuyển tiếp, từ 
..- 3 V22 sang ñ. 
tiếp với điện trở tải Ö. 


Hình 24.1 Kí hiệu điôt bán dẫn. 


Khi một hiệu điện thế xoay chiều được đặt vào 
mạch, thì dòng điện chỉ chạy qua mạch ở nửa chu kì Hãy nêu một thí nghiệm đơn 
mà lớp chuyển tiếp p- được mắc theo chiều thuận, giản để minh hoạ tính chất chỉnh 
tức là điện thế phía bán dẫn loại p cao hơn điện thế lưu của một điôt bán dẫn. 
phía bán dẫn loại ø. Dòng điện chạy qua điện trở tải 
theo chiều mũi tên. 


Ở nửa chu kì sau, điôt được mắc theo chiều 
ngược. Dòng điện chạy trong mạch là rất nhỏ và có 
thể bỏ qua. Vì vậy, dòng điện qua điện trở tải trên 
thực tế chỉ chạy theo một chiều (từ trên xuống dưới, 
Hình 24.2), và ở mỗi chu kì của dòng điện XOAY „nh 24.2 Mạch chỉnh lưu môt nữa 
chiều, dòng điện chỉ chạy qua # trong một nửa chu kì dùng điôt bán dẫn. 
chu kì. 


121 


"¬ 


Hình 24.3 Phôtôđiôt mắc trong mạch. 


Phôtôđiôt được kí hiệu bằng điôt 
có hai mũi tên (tượng trưng cho tia 
sáng) hướng vào. Khi ánh sáng có 
cường độ biến thiên chiếu vào điôt, 
thì cường độ dòng điện ngược qua 
điôt cũng biến thiên. Trên điện trở tải 
R, có hiệu điện thế biến thiên theo 
cường độ ánh sáng. 


Điôt phát quang còn được gọi là 
LED, viết tắt của Light Emitting 
Diode. 


Hình 24.4 Dụng cụ hiển thị bằng điôt 
phát quang. 


122 


b) Phôtôđiôt 

Ánh sáng có bước sóng thích hợp chiếu vào lớp 
chuyển tiếp p-w tạo thêm các cặp êlectron — 
lỗ trống. Do đó, nếu điôt mắc vào hiệu điện thế 
ngược, thì dòng ngược qua lớp chuyển tiếp p-n tăng 
lên rõ rệt khi có ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh thì 
cường độ dòng ngược càng lớn. Người ta ứng dụng 
điều này để chế tạo ra phô/ôđiôt, dùng làm cảm 
biến ánh sáng (Hình 24.3). 

Phôtôđiôt biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín 
hiệu điện, do đó nó là một loại dụng cụ không thể 
thiếu trong thông tin quang học, trong kĩ thuật tự 
động hoá... 


c) Pin mặt trời 


Khi ánh sáng làm phát sinh các cặp êlectron — 
lỗ trống ở lớp chuyển tiếp p-n, thì điện trường trong 
E tại đây có tác dụng đẩy các lỗ trống sang phía 
bán dẫn p và các êlectron sang phía bán dẫn zø. Giữa 
hai đầu của điôt có một hiệu điện thế. Đó chính là 
suất điện động quang điện. Nếu ta đóng mạch điôt 
(nối hai đầu điôt, phía p và ø) bằng một điện trở, thì 
trong mạch có dòng điện. Điôt được chiếu sáng trở 
thành một nguồn điện, với phía p là cực dương, phía 
n là cực âm. Đó là pin quang điện. 

Hiện nay các tấm pin quang điện làm bằng Sĩ 
được dùng rộng rãi để chuyển năng lượng ánh sáng 
mặt trời thành điện. Đó là những pin mặt trời (xem 
ảnh đầu bài). 

d) Điôt phát quang 

Nếu điôt được chế tạo từ những vật liệu bán dẫn 
thích hợp, thì khi dòng điện thuận chạy qua điôt, ở 
lớp chuyển tiếp p-ø có ánh sáng phát ra. Đó là điôí 
phát quang. Màu sắc của ánh sáng phát ra tuỳ thuộc 
các bán dẫn dùng làm điôt và cách pha tạp chất vào 
các bán dẫn đó. Điôt phát quang được dùng làm các 
bộ hiển thị (Hình 24.4), đèn báo, làm các màn hình 
quảng cáo và làm nguồn sáng. 


Laze bán dân cũng hoạt động trên cơ sở sự phát 
quang ở lớp chuyển tiếp p-n. 

e) Pin nhiệt điện bán dẫn 

e Cặp nhiệt điện làm từ hai thanh bán dân khác 
loại (n và p) có thể có hệ số nhiệt điện động ơr lớn 


E C 
hơn hàng trăm lần so với ở cặp nhiệt điện kim loại 
(xem Bài 18). Do đó các pin nhiệt điện dùng trong 
thực tế đều được làm bằng bán dẫn (như BiTe, BiSe...). b) 
Mã b 
e Ở dãy các cặp nhiệt điện làm từ những thanh : 
b 


bán dẫn loại ø và loại p xen kẽ nhau, người ta còn 
quan sát thấy rất rõ hiện tượng nhiệt điện ngược, tức 
là khi cho dòng điện chạy qua một dãy như vậy, thì 
các mối hàn hoặc là nóng lên hoặc là lạnh đi ; các c) P 
mối hàn nóng và lạnh xen kẽ nhau. Hiện tượng này 

được ứng dụng để chế tạo các thiết bị làm lạnh gọn, - nh 24.5 Tranzio. 


_ 3 ` a) Cấu tạo tranzito p-n-p ; b) Kí hiệu 
nhẹ, hiệu quả cao dùng trong khoa học, y học... tranzito p-r-p. 


: c) Kí hiệu tranzito n-p-n. 
2. Tranzito 


a) Cấu tạo 

Tranzito là một dụng cụ bán dẫn có hai lớp 
chuyển tiếp p-n. Tranzito được tạo thành từ một mẫu 
bán dẫn, trên đó bằng cách khuếch tán các tạp chất, 
người ta tạo thành ba khu vực bán dẫn, theo thứ tự là 


p-n-p hoặc nñ-p-n. Khu vực ở giữa có chiều dày rất š E lôi 
nhỏ (vài micrômét) và có mật độ hạt tải điện thấp. Sở 
Hình 24.5a mô tả cấu tạo của một tranzitO 0-71-D. 


bB B 


Từ cấu tạo của tranzito như 
trên Hình 24.5, có thể coi nó như 
là hai điôt mắc chung nhau ở một 
đầu được không ? 


Ba cực của tranzito được nối với ba khu vực, và được 
gọi là cực phát E (hay êmito), cực gốc B (hay bazơ) 
và cực góp Œ (hay colectơ). Trong các sơ đồ mạch 
điện tử, tranzIto p-n-p và n-p-n được kí hiệu như trên 
Hình 24.5b và c. 

b) Hoạt động 

e Để tranziío làm việc được, người ta mắc nó vào 
mạch như trên Hình 24.6. Nguồn điện ế; (khoảng 
trên dưới một vôn) làm cho lớp chuyển tiếp E — B 
được phân cực thuận. Nguồn điện đ lớn hơn L2 từ 
năm đến mười lần, làm cho lớp chuyền tiếp B — CC” ng 246 Sơ đồ nguyên II mạch 
được phân cực ngược. khuếch đại dùng tranzito p-n-p. 


123 


© ' › +> 


1 2 3 4 5UZr(V) 
Hình 24.7 Họ đặc tuyến ra của 
tranzifo n-p-n. 

Chỉ cần 7p có giá trị nhỏ (20 ùA). 
thì dòng !c cũng đã có giá trị đáng 
kể (khoảng 2,5 mA). /c tăng nhanh 
khi ípg tăng. 


124 


e Vì lớp chuyển tiếp E — B được phân cực thuận, nên có sự 
phun hạt tải qua lớp chuyển tiếp, tạo nên dòng điện ï. Tuy 
nhiên, dòng ïp chủ yếu là dòng lỗ trống từ E sang 8, còn phần 
đo dòng êlectron từ 8 sang # là không đáng kể, vì lớp bán dẫn 
n của cực Ö có mật độ hạt tải điện rất thấp. Mặt khác, do lớp 
bán dẫn ø của cực B có độ dày rất nhỏ, nên phần lớn số lỗ 
trống từ cực vượt qua lớp B chạy sang lớp chuyển tiếp B — C. 
Tại đây, lỗ trống được cuốn qua lớp chuyển tiếp bởi điện 
trường phân cực ngược, gây nên dòng /c. Chỉ một phần rất nhỏ 
của Ƒp chạy ra cực B, gây nên dòng 7p. Do đó Ís < †g và 
1c “lạ. Tỉ số B = m gọi là hệ số khuếch đại dòng điện. 
8 thường có giá trị từ vài chục đến vài trăm. 


e Nếu có một tín hiệu làm cho hiệu điện thế giữa 
cực È và cực Ö biến thiên một lượng AỨpr, thì dòng 
Tp và lạ cũng biến thiên, làm cho dòng 7c cũng biến 
thiên theo. Điện trở ® mắc trong mạch của cực Œ có 
giá trị khá lớn, thường là vài kilôôm. Vì vậy, sự biến 
thiên Aïc gây nên giữa hai đầu của ® một biến thiên 
hiệu điện thế AỨc = Alc.R = Ø.Alg.R lớn hơn AUpy 
nhiều lần. Tà nói rằng biến thiên hiệu điện thế AUpr 
được khuếch đại trong mạch tranzito. 

se Mối quan hệ giữa các giá trị cường độ dòng 
điện và các hiệu điện thế trong mạch được thể hiện 
qua các đặc föyến, mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 
hai đại lượng khi các đại lượng còn lại có giá trị xác 
định. Trên Hình 24.7 là ví dụ họ đặc tuyến ra biểu 
diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng /c vào hiệu 
điện thế Ượp với các giá trị khác nhau của ïp. Từ họ 
đặc tuyến, có thể xác định được các thông số 
của mạch. 


Khi dòng 1 = 0, tranzito ở rạng thái ngắt. 


Khi dòng ?p có giá trị lớn và /c đạt giá trỊ cực đại, 
tranzIto ở frạng thái bão hoà. 


2) CÂU HỎI 


1.. Hãy nêu tên các linh kiện bán dẫn mà em biết. 


2. Quang điện trở và phôtôđiôt đều có thể dùng làm cảm biến ánh sáng. Hãy so sánh hoạt động của 
hai loại cảm biến này. 

3. Hãy nêu các linh kiện bán dẫn hoạt động trên cơ sở lớp chuyển tiếp p-n và giải thích hoạt động 
của chúng. 


4. Hãy vẽ sơ đồ mạch khuếch đại dùng tranzito n-p-n và giải thích tác dụng của nó. 


lễ BÀI TẬP 
1. Chọn câu sai. 
A. Với cùng một hiệu điện thế ngược đặt vào một điôt chỉnh lưu, cường độ dòng điện ngược tăng 
khi nhiệt độ tăng. 
B. Có thể dùng điôt phát quang để làm thí nghiệm minh hoạ tính chỉnh lưu của điôt. 
C. Phôtôđiôt có thể tạo ra dòng điện, nếu lớp chuyển tiếp p-n của nó được chiếu bằng ánh sáng 
thích hợp, khi hai cực của phôtôđiôt được nối với một điện trở. 


D. Có thể thay thế một tranzito n-p-n bằng hai điôt mắc chung ở phía bán dẫn loại p. 


Em có biết ? ` 
VI MẠCH KHUẾCH ĐẠI 

e Các loại tranzito có mặt với số lượng lớn trong hầu như mọi thiết bị điện tử. Chúng có 
ưu điểm là tiêu thụ ít năng lượng, hiệu suất cao, dùng nguồn điện có hiệu điện thế thấp, bền 
vững cơ học, thời gian sử dụng dài, có thể chế tạo chúng với kích thước rất bé. 


Hiện nay, công nghệ bán dẫn cho phép chế tạo trên cùng một phiến bán dẫn nhiều 
tranzito, cùng với nhiều linh kiện khác như điôt, điện trở, tụ điện... tạo nên các mạch điện tử 
tích hợp, có kích thước rất nhỏ, thường gọi là mạch vi điện tử hay vi mạch. 

e Một loại mạch vi điện tử thông dụng gọi là mạch khuếch đại thuật toán (KĐTT). Mạch 
này gồm nhiều tầng khuếch đại dùng tranzito mắc liên tiếp nhau, vì thế hệ số khuếch đại 


125 


Hình 24.8 Vi mạch KĐTT. 

U> và Uy là các điện thế của 
nguồn điện (thường cao hơn 10 V), 
U,. là điện thế ở lối vào đảo (—), U„„ 
là điện thế ở lối vào không đảo (+), 
U,„ là điện thế ở lối ra. 


Ra 


Rị 


U 
ha 


| l 


Hình 24.9 Sơ đồ khuếch đại dùng 
KĐTT. 


Các điện trở R4 và Ra lập thành 
mạch hồi tiếp. Hệ số khuếch đại của 


mạch này là K - Dra _ _ J2 _ Dấu 


v 1 
trừ cho thấy tín hiệu ở lối ra ngược 
pha với tín hiệu ở lối vào. Các điện 
thế được xác định so với đất (kí 
hiệu là L). 


12ó 


của mạch rất lớn, có thể có giá trị đến hàng trăm nghìn. 
Vi mạch được đặt trong vỏ nhựa và nối ra ngoài qua các 
chân dẫn điện bằng kim loại. 


Trên Hình 24.8 là kí hiệu của mạch KĐTT với các 
chân chủ yếu. 


Tín hiệu được đưa vào một trong hai lối vào, và lấy ra 
ở lối ra. Hoạt động của KĐTT phụ thuộc vào các thông 
số đặc trưng của bản thân KĐTT và cả của mạch điện 
bên ngoài mắc với nó. 

Nếu không có phần tử nào nối lối ra với lối vào đảo 
(_), thì chỉ cần tín hiệu ở lối vào có điện thế rất nhỏ, 
mạch đã bão hoà, nghĩa là điện thế ở lối ra có giá trị 
bằng điện thế của nguồn điện (U¿ hoặc U¿ ). Trong 
trường hợp này, KĐTT được sử dụng làm mạch so sánh. 


Muốn cho mạch có tác dụng khuếch đại tuyến tính, 
nghĩa là tín hiệu ở lối ra tỉ lệ với tín hiệu ở lối vào, người 
ta nối lối ra với lối vào đảo (—) bằng các điện trở, như trên 
Hình 24.9. Mạch gồm R¿ và E; mắc như vậy gọi là mạch 
hồi tiếp. Nếu một tín hiệu biến thiên được đưa vào lối vào 
đảo (-), thì tín hiệu ra ngược pha với tín hiệu vào. 


Bằng cách lựa chọn các phần tử mắc trong mạch hồi 
tiếp, người ta có thể sử dụng KĐTT với các chức năng 
khác như khuếch đại lọc lựa, phát tín hiệu tuần hoàn, 
sửa dạng tín hiệu, lọc tín hiệu, hoặc thực hiện các phép 
tính toán đại số trên các tín hiệu (từ đó mạch có tên là 
khuếch đại thuật toán). 


Thực hành : 

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU 
CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH 
KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO 


1. Mục đích 


e Bằng thực nghiệm thấy được đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và 
đặc tính khuếch đại của tranzito. 

e Vận dụng kiến thức lí thuyết về dòng điện trong bán dẫn, giải thích được kết quả 
thực nghiệm. 

e Tiếp cận với một vài giải pháp về kĩ thuật điện tử trong thực tế. 

e Củng cố kĩ năng sử dụng dụng cụ đo điện như vôn kế, ampe kế, bước đầu làm 
quen với dao động kí điện tử (thật hoặc ảo). 
2. Cơ sở lí thuyết 

e Dòng điện trong bán dẫn. 

e Đặc tính dẫn điện của điôt. 

s Đặc tính dẫn điện của tranzito, các dòng điện ïp, ïpg, ïc. 

e Khái niệm về dòng điện xoay chiều. 

— Ở lớp 9 ta đã biết sơ lược về dòng điện xoay chiều. 


"Khi cho cuộn dây dân kín quay trong từ trường : 
của nam châm, hoặc cho nam châm quay trước cuộn 
dây, thì trong cuộn dây có thể xuất hiện dòng điện 000000. 
cảm ứng xoay chiều". 

— Nếu cuộn dây quay đều, ta sẽ có một dòng điện 
xoay chiều mà hiệu điện thế của nó biến thiên theo 
dạng sin ; nếu mạch kín thì cũng sẽ có cường độ „„ 2z pẻ thị dòng điện xoay chiều. 
dòng điện dạng sin (Hình 25. I). 

— Dòng điện xoay chiều dân dụng ở nước ta có các thông số sau : 

+ Tần số 50 Hz. (Giá frị này cho biết dòng điện biến thiên tuân hoàn 50 lần trong 
một giây). 

+ Điện áp hiệu dụng 220 V. (Giá trị này cho biết tác dụng toả nhiệt của dòng 
điện xoay chiều này tương đương với tác dụng toả nhiệt của một dòng điện không 
đổi 220 V). 

+ Biên độ cỡ 310 V (giá trị tức thời lớn nhất + U 


tiữà) 


127 


Hình 25.2 


128 


3. Phương án thí nghiệm 
a) Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn 
Phương án I : Dùng vôn kế và ampe kế 
s Dụng cụ thí nghiệm 
~ Một điôt chỉnh lưu có thể thay bằng đèn LED. 
— Một bộ pin 3 V (hoặc nguồn điện đa năng). 
— Một biến trở cỡ 50 ©). 
— Một điện trở 10 /2W. 
— Một vôn kế. 
— Một miliampe kế. 
— Một ngắt điện. 
se Tiến trình thí nghiệm 
— Kiểm tra dụng cụ. 
— Lắp sơ đồ mạch điện theo sơ đồ Hình 25.2. 
— Dịch chuyển con chạy của biến trở để biến đổi điện áp. 
Quan sát số chỉ của vôn kế và miliampe kế. 
— Đảo ngược cực của pin và lặp lại thao tác như trên. 


— Ghi các cặp giá trị của U và ! ứng với mỗi bước chuyển của 
U là 0,4 V ở cả hai giai đoạn U > 0 và U < 0. 

— Lập bảng các số liệu Ù, 7. 

— Vẽ đồ thị trên giấy kẻ ô milimét. 

Phương án 2 : Dùng dao động kí điện tử 

s Dụng cụ thí nghiệm 

— Một điôt bán dẫn chỉnh lưu. 

— Hai điện trở 2 kO công suất nhỏ cỡ 0,5 `W, 
— Một dao động kí điện tử hai chùm tia (Hình 25.3). 


Hình 25.3 Dao động kí điện tử. 


— Một máy phát dao động (Hình 25.4) hoặc nguồn điện xoay 
chiều 6V — 1A. 


Hình 25.4 Máy phát dao động. 

— Một ngắt điện và các dây nối. 

— Giấy vẽ đồ thị. 

s Tiến trình thí nghiệm 

— Kiểm tra dụng cụ. 

— Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 25.5. 

- Lắp mạch điện theo sơ đồ, kiểm tra trước khi đóng mạch. 

— Điều chỉnh máy phát dao động để có dao động hình sin 
tần số 50 Hz, biên độ 5 V (xem thêm phụ lục 1), hoặc dùng 
nguồn điện xoay chiều 6 V. 

— Dùng dao động kí điện tử để quan sát cùng một lúc đồ thị 
dòng điện ở trước và sau điôt. 

. 


Hình 25.5 Sơ đồ khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt. 


129 


130 


Chú ý điều chỉnh máy để có đồ thị của 2 — 3 chu kì, ổn định và dễ 
đọc các giá trị trên màn (xem thêm Phụ lục 1). 

— Ghi kết quả. 

— Vẽ đồ thị U = ƒ() của dòng điện ở trước và sau điôt theo kết quả 
trên màn dao động kí (nên dùng giấy có ô milimét). 

— Xác định gần đúng giá trị của trước và sau chỉnh lưu. 

— Nhận xét về độ giảm thế trên điôt. 

b) Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito 

Chọn một trong hai phương án 

Phương án I : Dùng dao động kí điện tử 

s Dụng cụ thí nghiệm 

— Một tranzito ñ-p-n (có thể dùng tranzito p-n-p nhưng phải mắc 
nguồn điện ngược lại). 

— Dao động kí điện tử hai chùm tia. 

— Máy phát dao động. 

— Các điện trở 5 kO, 150 kO, 3 kO. 

— Một tụ điện l HE. 

— Bộ pin 6 V hoặc bộ nguồn 2C có điều chỉnh. 

— Hai ngắt điện K), K¿. 

— Các dây nối. 

s Tiến trình thí nghiệm 

— Kiểm tra các dụng cụ (xem thêm Phụ lục 1). 

— Mắc mạch điện theo sơ đồ cực phát chung (Hình 25.6). 


Hình 25.6 Sơ đồ khảo sát đặc tính khuếch đại dao động điện của tranzito. 


— Điều chỉnh máy phát dao động để có dao động hình sin, 2 kHz, 
biên độ 0,1 V. 


— Điều chỉnh dao động kí để có tần số quét cỡ 400 Hz. 


Chạm hai que đo của dao động kí vào điểm y¡ và y› rồi điều chỉnh 
dao động kí để có hai đường đồ thị ổn định của khoảng 5 — 6 chu kì. 
— Quan sát đồ thị của tín hiệu ở trước (y¡) và sau tranzito (y2). 

— Thay đổi biên độ của máy phát dao động, quan sát sự thay đổi 
của hai đồ thị. 

— Ngắt K¡, đóng K›, quan sát đồ thị trên màn, sau đó lại đóng K; 
và quan sát tIếp. 

— Ghi kết quả. 

— Vẽ trên giấy ô milimét đồ thị của tín hiệu trước và sau tranzito. 
Chú ý các trục và định lượng các giá trị theo các ô trên màn hình. 

— Xác định gần đúng độ khuếch đại của mạch bằng cách lập tỉ số giữa 
biên độ của tín hiệu ở lối vào y¡ với biên độ của tín hiệu ở lối ra y›. 

— Nhận xét sự thay đổi của độ khuếch đại khi tín hiệu vào thay đổi 
về biên độ và khi không có tín hiệu vào. 

Phương án 2 : Dùng bóng đèn chỉ thị 

s Dụng cụ thí nghiệm 

— Một tranzito ñ-p-n (có thể dùng tranzito p-¡-p, nhưng phải mắc 
nguồn điện ngược lại). 

— Hai bóng đèn công suất rất nhỏ cỡ 100 mW ; 60 mA (có thể thay 
thế bằng hai đèn LED phân cực thuận). 

— Một điện trở cỡ 100 — 200 k). 

— Hai ngắt điện. 

— Bộ pin 6 V hoặc bộ nguồn DC. 

— Các dây nối. 

se Tiến trình thí nghiệm 

— Kiểm tra dụng cụ. 

— Mắc mạch điện theo sơ đồ (Hình 25.7) theo mạch cực phát chung. 


Hình 25.7 Sơ đồ khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito. 


151 


— Quan sát các đèn khi : 
e Đóng K¡, ngắt K¿. 
se Đóng K¡, đóng K›. 
— Ghi kết quả. 
— Vẽ sơ đồ mạch điện trong khi K¡, K; đều đóng. 
— Phân tích chiều dòng điện chạy qua các linh kiện, chỉ rõ 
Tế Ấc, 
— Quan sát các bóng đèn, ước tính về độ lớn và về tương quan 
giữa lg và fc. 
4. Báo cáo thí nghiệm 
Trình bày cả hai nội dung điôt và tranzito, mỗi nội dung đều 
có 5 mục. 
a) Mục đích thí nghiệm. 
b) Cơ sở lí thuyết. 
c) Tiến trình thí nghiệm. 
đ) Kết quả thí nghiệm : lập bảng số liệu, vẽ đồ thị. 
e) Nhận xét về kết quả thí nghiệm. 
#) CÂU HỎI 
1.. Khi làm thí nghiệm về điôt ta thấy đồ thị U(f) ở trước và sau điôt có sự chênh lệch về giá trị cực đại, 
hãy dự đoán nguyên nhân và giải thích. Ta có thể dựa vào sự chênh lệch đó để tìm ra độ giảm điện 
thế trên điôt được không, tại sao ? 
2.. Một bạn khi làm thí nghiệm về tranzito theo phương án 2 đã lắp ngược cực của nguồn điện é. Hãy 
dự đoán xem đèn ÐØ› có sáng không, tại sao ? 


ẨZ BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 
Qua thí nghiệm về điôt, một số bạn có phán đoán về trị số điện trở của điôt như sau : 
A. Không đổi, như dây dẫn kim loại. 
B. Biến đổi theo hiệu điện thế. 
C. Luôn tăng theo hiệu điện thế. 
D. Luôn giảm theo hiệu điện thế. 
2. Chọn câu đúng. h Dị 
Người ta mắc hai đèn LED với nguồn điện như Hình 25.8. øy 
Khi đóng K thì : — 
A. Dị sáng, D› tắt. 
B. D¿ tắt, D› sáng. 
C. DỊ, D; đều tắt. K 
D. Dị, D; đều sáng. Hình 25.8 


100 @ 


ỳ 
⁄ À 


132 


ÓM TẮT CHƯƠNG III 


1. Dòng điện trong kim loại 


e Các tính chất điện của kim loại có thể giải thích được dựa trên sự có mặt của các 
êlectron tự do trong kim loại. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng 
của các êlectron tự do. 


e Trong chuyển động, các êlectron tự do luôn luôn "va chạm" với các chỗ mất trật tự 
của mạng tinh thể và truyền một phần động năng cho mạng tinh thể. Sự va chạm 
này là nguyên nhân gây ra điện trở của dây dẫn kim loại và gây ra tác dụng nhiệt. 
Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ. 


e Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch điện kín gồm hai 
vật dẫn khác nhau khi giữ hai mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau là hiện tượng 
nhiệt điện. 

e Hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới một nhiệt độ 7¿ nào đó, điện trở của kim 
loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị bằng không, là hiện tượng siêu dẫn. 


2. Dòng điện trong chất điện phân 


e Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương 
(về catôt) và ion âm (về anôt). Các ion trong chất điện phân xuất hiện là do sự phân 
li của các phân tử chất tan trong dung môi. 


Khi đến các điện cực thì các ion sẽ trao đổi êlectron với các điện cực, tạo thành 
nguyên tử hay phân tử trung hoà rồi được giải phóng ra ở đó, hoặc tham gia các 
phản ứng phụ. Một trong các phản ứng phụ là phản ứng dương cực tan, phản ứng 
này xảy ra trong các bình điện phân có anôt là kim loại mà muối của nó có mặt trong 
dung dịch điện phân. 

e Định luật I và II Fa-ra-đây về điện phân 

Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở các điện cực tỉ lệ với đương lượng gam 


Â_ của chất đó và với điện lượng q đi qua dung dịch điện phân. 


n 
Công thức của định luật Fa-ra-đây : 


1A 
m=cnF 


F ~ 96 500 C/mol 


133 


3. Dòng điện trong chân không 


Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron bứt ra 
từ catôt bị nung nóng do tác dụng của điện trường. Đặc điểm của dòng điện trong 
chân không là nó chỉ chạy theo một chiều nhất định từ anôt sang catôt. 

Tia catôt là dòng êlectron phát ra từ catôt. 

4. Dòng điện trong chất khí 

e Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương về catôt, 
các ion âm và êlectron về anôi. 

Khi cường độ điện trường trong chất khí còn yếu, muốn có các ion và êlectron dẫn 
điện trong chất khí cần phải có tác nhân ion hoá (ngọn lửa, tia lửa điện...) (phóng 
điện không tự lực). Còn khi cường độ điện trường trong chất khí đủ mạnh thì có xảy 
ra sự ion hoá do va chạm làm cho số điện tích tự do (ion và êlectron) trong chất khí 
tăng vọt lên (phóng điện tự lực). 

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế giữa anôt và 
catôt có dạng phức tạp, không tuân theo định luật Ôm (trừ hiệu điện thế rất thấp). 
e Tia lửa điện và hồ quang điện là hai dạng phóng điện trong không khí ở điều 
kiện thường. 

Cơ chế phát sinh của tia lửa điện là sự ion hoá do va chạm khi cường độ điện trường 
trong không khí lớn hơn 3.108 V/m. 

e Khi áp suất trong chất khí chỉ còn vào khoảng từ 1 đến 0,01 mmHg, trong ống 
phóng điện có sự phóng điện thành miền : ngay ở phần mặt catôt có miền tối catôt, 
phần còn lại của ống cho đến anôt là cột sáng anôt. 

Khi áp suất trong ống giảm dưới 10-3 mmHg thì miền tối catôt sẽ chiếm toàn bộ ống, 
lúc đó ta có tia catôt. 

5. Dòng điện trong chất bán dẫn 

e Dòng điện trong bán dẫn là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do và 
lỗ trống. 

e Tuỳ theo loại tạp chất pha vào bán dẫn tinh khiết, mà bán dẫn thuộc một trong hai 
loại là bán dẫn loại n và bán dẫn loại p. Dòng điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là 
dòng êlectron, còn trong bán dẫn loại p chủ yếu là dòng các lỗ trống. 

Lớp chuyển tiếp p-n có tính chất chỉnh lưu. Dòng điện đi qua lớp chuyển tiếp chủ yếu 
theo chiều từ p sang n. 


134 


CHƯƠNG IV 


Từ trường 


Máy gia tốc xiclôtrôn tại trường Đại học Eát-giơ (Mi). 


Chương này trình bày những vấn đề về lực từ tác dụng lên một 
đoạn dòng điện thẳng, lực từ tác dụng lên một hạt mang điện 
chuyển động (lực Lo-ren-xơ), quy tắc bàn tay trái xác định chiều 
của lực từ, từ trường của dòng điện thẳng, dòng điện tròn, 
dòng điện trong ống dây và các quy tắc xác định chiều của các 
đường sức từ trong các trường hợp nói trên. 


135 


(Hans Christian Oersted, 
1777 - 1851, nhà vật lí người 


Đan Mạch) 
Bắc - 
W 
xố 
( S ấ 5 
s *è > 
Nam 
Bắc 
y 
NU 
hà) 
gấ”. Ề 
_- 
b) , 
Nam 


Hình 26.1 Thí nghiệm về tương tác 
giữa nam châm với nam châm. 


1 


Bắc _—___—_DD ừp Nam 


Hình 26.2 Thí nghiệm Ơ-x(ét. 

Dây dẫn nằm theo hướng Bắc —~ Nam. 
Đường nét đứt biểu thị vị trí kim nam 
châm trước khi cho dòng điện qua 
dây dẫn. 


13ó 


TỪ TRUỜNG 


1. Tương tác từ 


a) Cực của nam châm 

Các nam châm mà ta thường gặp có hai cực, một 
cực gọi là cực Bắc, kí hiệu là N, cực kia gọi là cực 
Nam, kí hiệu là S. Trong thực tế, ta còn gặp những 
nam châm có số cực lớn hơn 2. Nhưng không có 
nam châm nào mà số cực là một số lẻ. 


b) Thí nghiệm về tương tác từ 


e Đưa hai cực cùng tên của hai nam châm lại gần 
nhau thì chúng đẩy nhau (Hình 26. 1a), hai cực khác 
tên gần nhau thì chúng hút nhau (Hình 26. Ib)(), 


s Thí nghiệm Ơ-xtét 

Năm 1820, Ơ-xtét đã làm một thí nghiệm được 
mô tả như trên Hình 26.2. 

Thí nghiệm đó cho thấy dòng điện cũng tác dụng 
lực lên nam châm. 

Thí nghiệm ỞƠ-xtếét có ý nghĩa quan trọng đặc 
biệt, nó chỉ ra rằng dòng điện và nam châm có mối 
liên hệ chặt chẽ. 

e Bố trí thí nghiệm như trên Hình 26.3. 

Thí nghiệm này cho thấy hai dòng điện cũng 
tương tác với nhau. 

Tương tác giữa nam châm với nam châm, 
giữa dòng điện với nam châm và giữa dòng điện 
với dòng điện đều gọi là tương tác từ. Lực tương 
tác trong các trường hợp đó gọi là lực từ. 


(1) Trong sách này ta quy ước ở các hình vẽ : cực Nam (S) của nam 
châm màu nhạt, cực Bắc (N) màu đậm. 


2. Từ trường 

a) Khái niệm từ trường 

Một kim nam châm nhỏ ở gần một thanh nam 
châm hay một dòng điện, thì có lực từ tác dụng lên 
kim nam châm. Tà nói, xung quanh thanh nam 
châm hay xung quanh dòng điện có từ trường. 


b) Điện tích chuyển động và từ trường 

Xung quanh dòng điện có từ trường. Nhưng 
dòng điện là do sự chuyển động có hướng của 
các điện tích tạo thành. Vì vậy có thể suy ra là từ 
trường của dòng điện thực chất là từ trường của các 
điện tích chuyển động tạo thành dòng điện đó. 

Hiện nay lí thuyết và thực nghiệm đã chứng tỏ rằng 
xung quanh điện tích chuyển động có từ trường. 


c) Tính chất cơ bản của từ trường 

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực 
từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng 
điện đặt trong nó. 

Kim nam châm nhỏ dùng để phát hiện từ trường 
được gọi là nưm châm thử. 


d) Cảm ứng từ 

Để đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ, 
ta đưa vào một đại lượng vectơ gọi là cm ứng từ và 
kí hiệu là .. Khi nam châm thử nằm cân bằng ở 
các điểm khác nhau trong từ trường thì nói chung 
nó định hướng theo các phương khác nhau. Điều đó 
gợi ý ta coi phương của nam châm thử nằm cân 
bằng tại một điểm trong từ trường là phương của 
vectơ cảm ứng từ của từ trường tại điểm đó. 
Ta quy ước lấy chiều từ cực Nam sang cực Bắc 
của nam châm thử là chiêu của Ö. 

Xét một đoạn dòng điện ngắn được đặt tại hai 
điểm khác nhau trong từ trường. Tà thừa nhận rằng 
lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện ở điểm nào lớn 
hơn thì cảm ứng từ tại điểm đó lớn hơn. 


a) b) €) 


Hình 26.3 Tương tác giữa hai 
dòng điện. 

a) Hai dây dẫn khi chưa có dòng 
điện. b) Hai dòng điện cùng chiều, 
hai dây hút nhau. c) Hai dòng điện 
ngược chiều, hai dây đẩy nhau. 


Ta đã biết xung quanh một điện 
tích có điện trường. Vậy xung quanh 
một điện tích chuyển động vừa có 
điện trường, vừa có từ trường. 


Hình 26.4 Hai nam châm tròn đẩy 
nhau. 


Hãy chỉ ra các cực của các 
nam châm trong Hình 26.4. 


Coi kim nam châm trong 
các thí nghiệm ở Hình 26.1, 26.2 
là nam châm thử. Hãy nói rõ 
phương và chiều của vectơ cảm 
ứng từ B tại điểm đặt kim nam 
châm ở các hình đó. 


137 


c) 


Hình 26.5 Đường sức từ của một số 
nam châm. 


3. Đường sức từ 
a) Định nghĩa 


Tà vẽ một đường trong từ trường sao cho khi một 
nam châm thử nằm cân bằng tại điểm bất kì của 
đường, thì nó nằm trên tiếp tuyến với đường vừa vẽ 
tại điểm đang xét. Ngoài ra, ta quy ước lấy chiều từ 
cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử là chiều 
của đường đó. Đường vừa vẽ sau khi đã xác định 
chiều theo quy ước trên gọi là đường sức từ. 

Vậy : 

Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao 
cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng 
trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. 

Tuy nhiên, tương tự như đường sức điện, đường 
sức từ cũng được coi là đường có chiều xác định. 

Hình 26.5a, b, c vẽ các đường sức từ của một 
nam châm và đường sức từ của từ trường giữa hai 
cực của hai thanh nam châm đặt gần nhau. 

b) Các tính chất của đường sức từ 

Các đường sức từ có những tính chất sau : 

e Tại mỗi điểm trong từ trường, có thể vẽ được 
một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi. 

e Các đường sức từ là những đường cong kín. 

Do đó, người ta nói £ừ trường là một trường xoáy. 

Trong trường hợp nam châm, ở ngoài nam châm 
các đường sức từ đi ra từ cực Đắc, đi vào ở cực Nam 
của nam châm. 

se Nơi nào cảm ứng từ lớn hơn thì các đường súc 
từ ở đó vẽ mau hơn (dày hơn), nơi nào cảm ứng từ 
nhỏ hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn. 

c) Từ phổ 

Dùng mạt sắt rắc đều lên một tấm kính đặt trên 
nam châm, gõ nhẹ tấm kính ta nhận được từ phổ 
của nam châm. Hình 26.6 là từ phổ của một số 
nam châm. 


Các hình 26.6a, b, c là từ phổ của một thanh nam 
châm và từ phổ của từ trường giữa hai cực của hai 
thanh nam châm đặt gần nhau. 


Đường sức từ vẽ trong các hình 26.5a, b, c tương 
ứng với các từ phổ đó. 


4. Từ trường đều 

Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm 
đều bằng nhau gọi là từ trường đều. 

Theo tính chất của đường sức từ, ta suy ra các 
đường sức của từ trường đều là các đường thẳng 
song song và cách đều nhau. 

Hình 26.7 cho biết từ phổ của một nam châm 


hình chữ U. Các “đường mạt sắt” ở giữa hai cực của 
nam châm hình chữ U là các đường gần như song 
song với nhau và cách nhau khá đều. Từ đó, ta có 
thể coi từ trường trong khoảng giữa hai cực của nam 
châm hình chữ Ù là từ trường đều. Đường sức của 
từ trường này được vẽ trên Hình 26.8. 


Hình 26.7 Từ phổ của nam châm hình chữ U. 


b) 


c) 


Hình 26.6 Từ phổ của một số 
nam châm. 


Có thể coi các “đường mạt 
sắt” trong từ phổ ở Hình 26.6 là 
các đường sức từ được không 2 


Hình 26.8 Đường sức từ của nam 
châm hình chữ U. Trong khoảng 
giữa hai cực, các đường sức từ song 
song với nhau và cách đều nhau. 


139 


⁄Ø) CÂU HỎI 
Hãy nêu một thí nghiệm chứng tỏ rằng xung quanh dòng điện có từ trường. 
Hãy nêu đặc tính cơ bản của từ trường. 
Hãy trình bày cách tạo ra từ phổ. 
Đường sức từ là gì ? Độ mau hay thưa của các đường sức từ tại một nơi có liên hệ như thế nào với 
cảm ứng từ tại nơi đó 2 
5. Hãy nêu tính chất của các đường sức từ. 
6. Từ trường đều là gì ? Khi vẽ các đường sức của từ trường đều có gì cần chú ý ? 


+. 69: R2 


ŠZ BÀI TẬP 
1. Chọn câu sai. 

A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ. 

B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ. 

C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường. 

D. Ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua mỗi điểm trong từ trường. 
2. Hãy chỉ ra đúng, sai trong các câu sau. Sai 
A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng các đường sức từ. L | 


€. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ là các 
đường cong kín. 

D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ 
đạo đó là một đường sức từ của từ trường. 


Em có biết? 


Theo truyền thuyết thì do tình cờ người ta phát hiện ra một loại đá có thể hút được sắt. 
Nơi phát hiện ra loại đá đó là vùng núi Ma-nhê-di-a ở Đông Bắc Hi Lạp. Do đó người ta gọi 
tên loại đá đó là magnit. Vào thời kì đó “đá” hút được sắt là điều hết sức kì lạ. Vì thế đã có 
biết bao nhiêu chuyện huyền bí và cả thần bí gắn với magnit. Ngày nay người ta biết loại đá 
đó là ôxit sắt. 


Đúng 
B. Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau. ] 


Theo tài liệu cổ chúng ta biết rằng, người châu Âu đã biết dùng la bàn từ rất sớm. Trong 
một tài liệu xuất bản vào cuối thế kỉ XII có viết rằng, ở thời kì đó những người đi biển đã dùng 
một chiếc kim luôn luôn chỉ về hướng Bắc để giúp họ xác định phương hướng. 

Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng người Trung Quốc biết dùng la bàn để tìm phương 
hướng còn sớm hơn nhiều, có thể là từ thế kỉ V, thậm chí còn có thể là từ trước công nguyên. 
Tên gọi "nam châm" trong tiếng Việt là một từ Hán - Việt có nghĩa là kim chỉ phương Nam. 


140 


Lực mà từ trường tác dụng lên nam châm hay lên dòng 
điện đều gọi là lực từ. Trong bài này ta sẽ khảo sát phương 
và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện. 

Lực từ tác dụng lên dòng điện còn được gọi là lực Am-pe. 


1. Thí nghiệm xác định lực từ tác dụng lên 
dòng điện 

Bố trí thí nghiệm như ở Hình 27. I. 

Trong thí nghiệm, dùng một nam châm điện hình 
chữ U. Mặt phẳng khung dây được đặt vuông góc 
với đường sức từ của nam châm. Cạnh AB của 
khung nằm ngang và chỉ vừa chạm vào khoảng 
không gian giữa hai cực của nam châm hình chữ Ù. 


2. Phương của lực từ tác dụng lên dòng điện 

Cho dòng điện chạy qua khung dây có chiều như 
trên Hình 27.1 thì khung bị kéo xuống. 

Vậy thí nghiệm cho biết khi đó có lực từ tác dụng 
lên đoạn dây dẫn 4Ø có dòng điện chạy qua (gọi tắt 
là đoạn dòng điện A). 

Quan sát khung dây ta thấy khung vẫn ở tư thế 
thẳng đứng. 

Điều đó cho thấy phương của lực từ tác dụng lên 
AB là phương thẳng đứng, đó là phương vuông góc 
với đoạn dòng điện A? và cả với đường sức từ. 

Nhiều thí nghiệm khác cũng rút ra kết luận 
như trên. 

Vậy, lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có 
phương vuông góc với mặt phăng chứa đoạn dòng 
điện và cảm ứng từ tại điểm khảo sát. 

3. Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện 

Từ chiều của lực từ, chiều của dòng điện và chiều 
của đường sức từ như trên Hình 27.1, có thể xác 
định chiều của lực từ theo guy fắc bàn tay trái. 


PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC TỪ 
TÁC DỤNG LÊN DÒNG ĐIỆN 


Tàu biển Ya-ma-tô, 
con tàu thí nghiệm dùng lực từ. 


Hình 27.1 Thí nghiệm về lực từ tác 
dụng lên đoạn dây dẫn AB có dòng 
điện chạy qua. 
1. Nam châm điện ; 
2. Khung dây ; 3. Đường sức từ ; 
4. Lực kế ; 5. Bộ phận hãm. 

Trong hình không vẽ các dây nối 
để đưa dòng điện vào khung dây 
ABCD. 


141 


Hãy nêu một cách phát biểu 
khác về phương của lực từ tác 
dụng lên đoạn dòng điện. 

Chú ý rằng, lực mà điện trường 
Ê tác dụng lên điện tích thì cùng 
phương với E, còn lực từ tác dụng 
lên dòng điện hay lên một điện tích 
chuyển động (sẽ nói đến ở Bài 32) thì 


vuông góc với vectơ cảm ứng từ ỞÖ. 


Hình 27.2 Quy tắc bàn tay trái. 


Ì CÂU HỎI 


Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm 
xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các 
ngón fay trùng với chiều dòng điện, thì ngón cái 
choái ra 90° chỉ chiều của lực từ tác dụng lên 
dòng điện (Hình 27.2). 


1. Dùng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực từ tác dụng lên các cạnh BC và AD ở thí nghiệm trên 
Hình 27.1 (chú ý rằng, nếu ta hạ khung dây xuống sâu hơn, mặt phẳng khung vẫn vuông góc với 


đường sức từ). 


2.. Trong thí nghiệm như Hình 27.1, chiều của lực từ tác dụng lên AB thay đổi thế nào nếu 
a) đổi chiều của dòng điện trong AB ? 


b) đổi chiều dòng điện trong cuộn dây của nam châm điện để đổi chiều đường sức từ ? 


c) đồng thời vừa đổi chiều của dòng điện trong AB vừa đổi chiều dòng điện trong cuộn dây của 


nam châm điện 2 


l BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 


Hình 27.3 mô tả đoạn dây dẫn AB và lực từ tác dụng lên đoạn dây đó 
đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Chiều của lực từ và chiều của dòng 
điện đã được chỉ rõ trong hình vẽ, từ đó ta suy ra : 


142 


A 
Hình 27.3 


A. Đường sức từ nằm trong mặt phẳng hình vẽ có chiều từ trái sang phải. 

B. Đường sức từ nằm trong mặt phẳng hình vẽ có chiều từ phải sang trái. 

C. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trước ra sau. 

D. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ sau ra trước. 
2. Chọn câu đúng. 


Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 909 chỉ chiều dòng 
điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện 


A. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay. 
B. ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay. 
C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra. 


D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra. 


Em có biết ? có biết ? 


Con tàu biển Ya-ma-tô trên hình ở đầu bài này là con tàu thí nghiệm, hoạt động của nó 
dựa vào phản lực gây ra bởi lực từ. Nó có hai tấm kim loại đặt dọc theo thân tàu và chìm 
trong nước biển. Hai tấm kim loại này được nối vào một nguồn điện. Do đó có dòng điện chạy 
từ tấm này sang tấm kia. Dòng điện này chạy trong từ trường của những nam châm điện rất 
mạnh đặt bên trong tàu. Từ trường có phương thẳng đứng để cho lực từ tác dụng lên dòng 
điện, cũng là tác dụng lên nước biển, tạo ra dòng nước biển chạy dọc theo thân tàu ra phía 
sau. Do đó, phản lực đẩy tàu chuyển động lên phía trước. 


143 


Thiết bị thí nghiệm xác định lực từ. 


Bảng 28.1 
œ =909;Ï= 4cm 
Lần thí F 
nghiệm ` l7 
1 | 0,60.102| 0,08 | 0,001 
2 | 1,20.102| 0,16 | 0,0013 
3 | 1,80.107| 0,24 | 0,0013 
4 | 240.10 | 0,32 | 0,0013 
Bảng 28.2 
œ=909 ;Ƒ= 120A 
Lần thí F 
nghiệm /(cm)  F(N) _ 
1 2 0,08 | 0,04 
7 4 0/16 | 0,04 
3 8 0,32 | 0,04 


144 


@Y CẢM ÚNG TỪ 
@J ĐINH LUẬT AM-PE 


Trên đây ta mới nói về phương, chiều của vectơ cảm ứng 
từ và của lực từ. Trong bài này ta sẽ nói về độ lớn của 
cảm ứng từ và của lực từ tác dụng lên dòng điện. 


1. Cảm ứng từ 


a) Thí nghiệm 

Ta vẫn dùng thiết bị thí nghiệm như đã nêu trên 
Hình 27.1. Gọi œ là góc hợp bởi dòng điện (đoạn 
dây AP) và đường sức từ, / là chiều dài đoạn dòng 
điện và 7 là cường độ dòng điện trong đoạn dây AB. 

Lần lượt thực hiện ba thí nghiệm sau. 


e Thí nghiệm 1. Giữ nguyên góc œ = 90° và chiều 
đài / = 4 cm của đoạn dây AB ; thay đổi cường độ 
dòng điện qua đoạn dây đó (cường độ dòng điện 
qua 4ð bằng cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây 
nhân với số vòng dây của khung). Mỗi lần thay đổi 
cường độ dòng điện, ta ghi lại độ lớn của lực từ tác 
dụng lên AÖ. 

Kết quả của thí nghiệm được ghi trên Bảng 28.1. 

se Thí nghiệm 2. Giữ nguyên góc œ = 90° và 
cường độ dòng điện 7 = 120 A ; thay đổi chiều dài 
của đoạn AØ. Ta cũng ghi lại độ lớn của lực từ 
tương ứng. 

Kết quả của thí nghiệm được ghi trên Bảng 28.2. 

se Thí nghiệm 3. GIữ nguyên cường độ dòng điện 
I= 300 A và chiều dài đoạn dây AB ¡/ = 2 cm ; 
thay đổi góc ơ. 


Mỗi lần thay đổi góc ơ, ta cũng ghi lại độ lớn 
của lực từ. Kết quả của thí nghiệm được ghi trên 
Bảng 28.3. 

b) Nhận xét 


Từ kết quả của thí nghiệm, ta rút ra nhận xét là 


| 


trong phạm vi sai số của phép đo, các thương số 


ở Bảng 28.1, ở Bảng 28.2 và —Í— ở Bảng 28.3 
Ị sin œ 


là các hằng số. Điều đó có nghĩa là độ lớn của lực 
từ # tác dụng lên đoạn dòng điện Að vừa tỉ lệ với 
cường độ dòng điện 7 qua A, vừa tỉ lệ với chiều dài 
l của đoạn dòng điện đó và cũng vừa tỉ lệ với sinơ. 

Nhận xét vừa nêu cho phép ta viết được hệ thức 
F =Blisinơ, ở đây B là hệ số tỉ lệ. Nói cách khác, 
với một nam châm nhất định thì thương số 


— = Bcó giá trị không đổi. 
lisinœ 
c) Độ lớn của cảm ứng từ 
Thay đổi cường độ dòng điện qua nam châm 
điện thì đại lượng 8 có những giá trị khác nhau. Vì 
vậy, người ta lấy đại lượng B làm đại lượng đặc 
trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. 
Người ta gọi đại lượng Ö là độ lớn của cảm ứng 
từ của từ trường tại điểm khảo sát. 
F 


b lisinơœ (28.1) 


Trong hệ SĨ, đơn vị của cảm ứng từ là tesla, kí 
hiệu là T. 
2. Định luật Am-pe 


Trong thực tế ta thường gặp trường hợp cần xác 
định lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đặt trong từ 


Bảng 28.3 
I=300A;/=2cm 
Lần thí | œø F 
nghiệm |_Z ph SỈnœ 
1 30 0,10 0,20 
2 45 0,14 0,20 
3 60 0,17 0,20 
4 90 0,20 0,20 
Một số giá trị cảm ứng từ 
trong thực tế 
« Từ trường của Trái Đất ở gần mặt đất : 
5.105 T 


« Bên trong vòng dây Hem-hônU!), bán 
kính 10 cm, cường độ dòng điện 1 A, đặt 
trong không khí : 9.10-8T 
« Gần cực một nam châm nhỏ : ~ 10-2 T 
« Trong máy gia tốc xiclôtrôn: ~ 1,5 T 
« Trong nam châm siêu dẫn: =~8T 


Dựa vào các số liệu trong 
Bảng 28.1 hay Bảng 28.2, hãy 
ước lượng xem cảm ứng từ của 
nam châm điện dùng trong thí 
nghiệm khoảng bao nhiêu tesla ? 

— Cảm ứng từ (Ö) là đại lượng 
vecfơ nhưng do thối quen người ta 
cũng gọi 8 là cảm ứng từ. 

— Cảm ứng từ nhiều khi vẫn được 
nói vắn tắt là từ trường. 


(1) Vòng dây Hem-hôn gồm hai khung 
dây tròn bằng nhau được đặt đồng trục 
đối diện nhau, hai mặt phẳng khung 
song song với nhau. Khoảng cách giữa 
tâm hai khung bằng bán kính của khung. 
Hai khung được nối với nhau sao cho 
dòng điện trong hai khung cùng chiều. 
Khi đó, từ trường ở khu vực gần trung 
điểm đường nối hai khung dây được coi 
là từ trường đều. 


145 


trường đều hay có thể coi là đều. Khi đó ta coi 8 là 
đại lượng đã biết. Từ công thức 28.1 rút ra : 


E = Blisnœ 28.2) 


Ta nhắc lại một lần nữa rằng ø là góc hợp bởi 
đoạn dòng điện và vectơ B (Hình 28. 1). 


Đó là công thức của định luật Am-pef1) về lực từ 


Hình 28.1 Đoạn dòng điện hợp với - tác dụng lên một dòng điện. 


đường sức từ một góc ơ. ¬ F `... : 
3. Nguyên lí chống chất từ trường 
Giả sử ta có hệ n nam châm (hay dòng điện). 
Tại điểm M, cảm ứng từ chỉ của nam chảm thứ 
nhất là Bị, chỉ của nam châm thứ hai là B, _ 
chỉ của nam châm thứ n là B„. Gọi PB là từ 
trường của hệ tại M thì : 
B=B+B,ạ+..+Bạ (28.3) 


Chú ý rằng, vế phải là tổng các vectơ Öị,B;,... 


ØÐ) CAU HỎI 
1. Hãy nêu công thức định nghĩa độ lớn cảm ứng từ. 
2.. Hãy nêu công thức định luật Am-pe. 


Š BÀI TẬP 
1. Chọn câu sai. 
Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với 


A. cường độ dòng điện trong đoạn dây. 


B. chiều dài của đoạn dây. 


(1) Có sách gọi là định luật La-pla-xơ. 


14ó 


C. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ. 
D. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây. 
2. Chọn phương án đúng. 


Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược với chiều của đường sức 
từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì : 


A.F+z0. 
B.F=0. 
C. F còn tuỳ thuộc chiều dài của đoạn dòng điện. 
D. Cả ba phương án trên đều sai. 
3. Gập đôi đoạn dây dẫn MN có chiều dài ¡ mang dòng điện 
thành đoạn dây kép có chiều dài : (Hình 28.2) và đặt 


t)I—ll I>— 


trong từ trường đều. Hỏi lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có 
phụ thuộc vào chiều dài của đoạn dây và cường độ dòng Hình 28.2 
điện 7 trong đoạn dây đó không ? Giải thích. 


4.. Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện 
qua dây có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.103 N. Xác định cảm ứng từ 
của từ trường. 


5. Đoạn dòng điện MN đặt trong từ trường đều như Hình 28.3. 
Đoạn dòng điện và các đường sức từ đều nằm trong mặt Fsxssz4 
phẳng hình vẽ. Cho biết cảm ứng từ bằng 0,5 T, MN dài B 
6 cm và cường độ dòng điện qua ÍMN bằng 5 A. Hình 28.3 


a) Hãy dùng các kí hiệu hay œ để chỉ chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN. 


b) Tính góc hợp bởi MN và vectơ cảm ứng từ. Cho biết lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện bằng 
0,075 N. 


147 


TỪ TRƯỜNG CỦA MỘTSỐ _ 
DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN 


Xung quanh dòng điện có từ trường. Sự phân bố các 
vectơ cảm ứng từ của từ trường phụ thuộc vào dạng các 
mạch điện. Sau đây ta chỉ xét từ trường của dòng điện trong 
một số mạch có dạng đơn giản. 

1. Từ trường của dòng điện thẳng 

Ta gọi dòng điện chạy trong dây dẫn thắng dài 

vô hạn là dòng điện thẳng. 


a) Thí nghiệm về từ phổ 


N2 2< 70/72/44 6 Xuyên một dây dẫn đặt thắng đứng qua một tờ 
Hình 29.1 Từ phổ của dòng điện thẳng. bìa đặt nằm ngang. Cho dòng điện qua dây dẫn. Rắc 
mạt sắt và gõ nhẹ lên tờ bìa, ta thu được từ phổ của 


dòng điện thăng trên tờ bìa (Hình 29.1). 


Ị 
b) Các đường sức từ 
Dạng của các đường sức từ 
Từ Hình 29.1 ta thấy các “đường mạt sắt” trên tờ 


bìa là các đường tròn đồng tâm. Tâm của các 


Hình 29.2 Hình dạng và chiểu của _ “đường mạt sắt” là giao điểm của tờ bìa và dây dẫn. 
đường sức từ của dòng điện thẳng. 


Từ nhận xét trên, có thể suy ra rằng các đường 
sức từ của dòng điện thẳng là các đường tròn đồng 
tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện. 
Tâm của các đường sức từ là giao điểm của mặt 
phẳng và dây dẫn. 

Chiêu của các đường sức từ 

Dùng nam châm thử đặt trên đường sức từ, ta biết 
được chiều của đường sức từ (Hình 29.2). 

Để ý đến chiều của đường sức từ và chiều của 
dòng điện trên Hình 29.2, ta thấy có thể xác định 


tỆ 
chiều của các đường sức từ theo đwy tắc nắm tay 
phải sau đây. 
Giơ ngón cái của bàn tay phải hướng theo 
chiều dòng điện, khum bốn ngón kia xung quanh 


Hình 29.3 dây dân thì chiêu từ cổ tay đến các ngón là chiêu 
của đường sức từ (Hình 29.3). 


148 


c) Công thức tính cảm ứng từ 

Người ta chứng minh rằng, cảm ứng từ của dòng 
điện thẳng đặt trong không khí được tính theo công 
thức sau : 


B= 2/89 (29.1) 


r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dòng điện. 
2. Từ trường của dòng điện tròn 

Ta gọi dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành 
vòng tròn là dòng điện tròn. 

a) Thí nghiệm về từ phổ 

Cho vòng dây nằm trong mặt phẳng thẳng đứng 
xuyên qua tờ bìa nằm trong mặt phẳng nằm ngang, 
và chứa tâm dòng điện. Dùng phương pháp rắc mạt 
sắt ta thu được từ phổ của dòng điện tròn 
(Hình 29.5). 


b) Các đường sức từ 

Dạng của các đường sức từ 

Từ từ phổ thu được trên Hình 29.5 ta thấy các 
đường sức từ có thể vẽ như trên Hình 29.6. 

Chiêu các đường sức từ 

Nam châm thử trên Hình 29.6 cho biết chiều của 
các đường sức từ. 

Để ý đến chiều dòng điện và chiều của các 
đường sức từ như trên Hình 29.6 ta thấy có thể xác 
định chiều của các đường sức từ theo quy tắc nắm 
tay phải như sau : 


Khum bàn tay phải theo vòng dây của khung 
sao cho chiêu từ cổ tay đến các ngón tay trùng với 
chiều dòng điện trong khung ; ngón cái choấi ra 
chỉ chiều các đường sức từ xuyên qua mặt phẳng 
dòng điện (Hình 29.7). (Ta gọi phần mặt phẳng giới 
hạn bởi dòng điện trong khung dây là mặt phẳng 
dòng điện hay mặt phẳng khung dây). 

c) Công thức tính cảm ứng từ 

Người ta đã chứng minh rằng cảm ứng từ ở ứâm 
của dòng điện tròn mà khung dây gồm vòng, đặt 
trong không khí, được tính theo công thức sau : 


Ta còn có thể xác định chiều của 
đường sức từ theo guy fắc cái định 
ốc như sau : 

Đặt cái định ốc dọc theo đây 
dân. Quay cái đỉnh ốc sao cho nó 
tiến theo chiều dòng điện, thì chiều 
quay của cái đỉnh ốc là chiều của 
các đường sức từ (Hình 29.4). 


— 


B 
+ 0) 


Hình 29.4 Quy tắc cái đỉnh ốc 
(đỉnh ốc thuận). 

Giả sử đã biết chiều của 
đường sức từ của dòng điện 
thẳng. Hãy nêu cách áp dụng 
quy tắc nắm tay phải để xác định 
chiều dòng điện. 


NGÀE Si (/4 6G) 276 
Hình 29.5 Từ phổ của dòng điện tròn. 
Cũng có thể xác định chiểu của 
đường sức từ theo quy tắc cái đinh ốc : 
Đặt cái định ốc theo trục của 
khung dây. Xoay cái đỉnh ốc theo 
chiều dòng điện trong khung đáy, 
thì cái đỉnh ốc tiến theo chiều của 
đường sức từ xuyên qua mặt phẳng 
dòng điện. 


Hình 29.6 Hình dạng và chiều của 
đường sức từ của dòng điện tròn. 


149 


Đường sức từ 


Hình 29.7 Quy tắc nắm tay phải đối với 
dòng điện tròn. 

Giả sử đã biết chiều của đường 

sức từ của dòng điện tròn. Hãy nêu 

cách áp dụng quy tắc nắm tay phải 

(hay quy tắc cái đinh ốc) để xác định 

chiều của dòng điện trong khung dây. 


Hình 29.8 Từ phổ của dòng điện trong 
ống dây. 


Bên trong ống, các “đường mạt sắt” 
song song và cách nhau khá đều. 
Từ phổ bên ngoài ống rất giống từ phổ 
của nam châm thẳng. 


TINH 


Hình 29.9 Hình dạng và chiều các đường 
sức từ bên trong và bên ngoài ống dây. 


Vì các vòng dây trong ống dây được 

quấn theo cùng một chiều nên dòng 
điện trong ống dây có thể coi như gồm 
nhiều dòng điện tròn hợp thành. Vì vậy 
vẫn có thể dùng quy tắc nắm tay phải để 
xác định chiều của đường sức đối với 
dòng điện bên trong ống dây. 
[%3 Dựa vào quy tắc nắm tay phải 
(hay quy tắc cái đỉnh ốc) đối với dòng 
điện tròn hãy phát biểu quy tắc xác 
định chiều dòng điện trong ống dây. 


150 


E2 NI 
5B ôn0 
7r10 R 


(29.2) 
Ẩ là bán kính của dòng điện, 7 là cường độ dòng 
điện trong một vòng dây. 


3. Từ trường của dòng điện trong ống dây 
a) Thí nghiệm về từ phổ 


Hình 29.8 cho biết từ phổ của dòng điện trong 
ống dây. 

b) Các đường sức từ 

Dạng các đường sức từ 

Bên trong ống dây, các đường sức song song 
với trục ống dây và cách đều nhau. Nếu ống dây 
là đủ dài (>> đ, / là chiều dài ống dây, đ là 
đường kính ống dây), thì từ trường bên trong ống 
đây là từ trường đều. 


Bên ngoài ống, dạng và sự phân bố các đường 
sức từ giống như ở một nam châm thẳng 
(Hình 29.9). 

Chiều các đường sức 

Nam châm thử trên Hình 29.9 cho biết chiều 
các đường sức từ. Các đường sức từ đi ra từ một 
đầu và đi vào ở đầu kia của ống giống như một 
thanh nam châm thẳng. Do đó ta có thể coi một 
ống dây mang dòng điện cũng có hai cực, đầu 
ống mà các đường sức đi ra là cực Bắc, đầu kia 
là cực Nam. 


c) Công thức tính cảm ứng từ 


Nếu ống dây dài đặt trong không khí, thì cảm 
ứng từ bên trong ống dây được tính theo công 
thức sau : 


B=4z.10 Tnĩ (29.3) 


n là số vòng dây trên l mét chiều dài của ống. 


2) CÂU HỎI 


1. Cho một điểm M nằm gần dòng điện thẳng. Hãy vẽ một đường sức từ đi qua M. Có thể vẽ được 
bao nhiêu đường sức đi qua M 2 

2. Hãy vẽ một số đường sức từ trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện tròn và đi qua tâm dòng 
điện đó. Có nhận xét gì về đường sức đi qua tâm dòng điện 2 

3.. Hãy vẽ một số đường sức từ trong mặt phẳng chứa trục của ống dây mang dòng điện. 

4. Hãy vẽ một ống dây có dòng điện chạy qua, cần chỉ rõ chiều của dòng điện trong các vòng dây. 
Từ đó ghi chú rõ các cực từ của ống dây. 


ŠZ BÀI TẬP 
1. Chọn câu đúng. 
Đường sức từ của từ trường gây ra bởi 
A. dòng điện thăng là những đường thăng song song với dòng điện. 
B. dòng điện tròn là những đường tròn. 
C. dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách đều nhau. 
D. dòng điện trong ống dây đi ra từ cực Bắc, đi vào từ cực Nam của ống dây đó. 
2. Chọn phương án đúng. 
Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp 2 lần khoảng 
cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là Bụ, tại N là Bạ thì : 
1 
A. Bụ =2BẠ. B. Bụ = Bụ: C. Bụ =4BẠ. D. Bụ = +BẠ, 
3... Cho dòng điện cường độ 1 A chạy trong dây dẫn thẳng. Tính cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn 10 cm. 
4.. Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 7 = 5 A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-8 T. 
Hỏi đường kính của dòng điện đó ? 
9. Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ 
dòng điện trong mỗi vòng dây là 7 = 2 A. Ống dây dài 50 cm. Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây 2 


Em có biết? ` có biết ? 


Nhìn Hình 29.10 ta thấy có thể phân biệt hai phía của mặt phẳng 
dòng điện tròn : một phía các đường sức từ đi vào mặt phẳng dòng điện 
và phía kia các đường sức từ ởi ra. Người ta gọi phía các đường sức từ 
đi vào là mặt Nam của dòng điện tròn, phía kia là mặt Bắc (Hình 29.10). 

Đứng ở một phía nhìn vào dòng điện nếu thấy chiều dòng điện 
cùng chiều quay của kim đồng hồ thì phía đó là mặt Nam ; ngược lại 
thấy chiều dòng điện ngược chiều quay của kim đồng hồ thì phía đó 
là mặt Bắc của dòng điện tròn. Hình 29.10 

Dựa vào những điều vừa nói, hãy nêu cách xác định tên cực của ống dây mang dòng điện. 


151 


( BÀI TẬP VỀ TỪ TRƯỜNG 


1. Đặt một ống dây dài sao cho trục của nó nằm ngang và vuông 
góc với thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất (B,). 

a) Cho dòng điện cường độ 7¡ qua ống dây thì cảm ứng từ Ö¡ 
trong ống dây lớn gấp A3 lần Bạ. 

Hỏi khi đó một kim nam châm thử trong ống dây nằm cân 
bằng theo phương hợp với trục ống dây một góc bằng bao 
nhiêu ? Coi rằng nam châm thử nằm cân bằng trên mặt phẳng 
song song với mặt đất. 

b) Điều chỉnh để dòng điện qua ống dây thay đổi từ !¡ đến 
l¿ = kl¡, sao cho kim nam châm thử nằm cân bằng theo hướng 
Đông Bắc. Hỏi k bằng bao nhiêu ? 

Bài giải 

a) Theo nguyên lí chồng chất từ trường ta viết : 

Dưới tác dụng của từ trường tổng hợp, nam châm 
thử nằm cân bằng theo phương của vectơ cảm ứng từ 
tổng hợp Ö. 


“ Gọi góc hợp bởi phương của và trục ống dây là 
! œ (Hình 30.1) thì : B_ V5 
Hình 30.1 tang = —# =—— 
B. 3 
Suy ra œ = 309. 
b) Khi kim nam châm thử chỉ hướng Đông Bắc, thì góc hợp 
bởi phương của nam châm thử nằm cân bằng và trục ống dây 
bằng 459. Do đó cảm ứng từ ÖB; trong ống dây bằng Bạ. Vậy : 


TL=xB 


By ~ 
Theo công thức (29.3) thì : 

đi iu 

B› _ 1 


152 


Từ đó ta rút ra : 


1 Tu, 
3 
3 


lon 


2. Cho hai vòng tròn dây dẫn bán kính bằng nhau và bằng 
®= 10cm. Vòng dây thứ nhất có dòng điện cường độ !¡ = 3 A, 


vòng dây thứ hai có dòng điện !¿ = 4 A. Vòng dây thứ nhất sỈ 
đặt trong mặt phẳng nằm ngang, vòng thứ hai đặt trong mặt 
phẳng thẳng đứng, sao cho tâm của hai vòng trùng nhau như 
Hình 30.2. Hãy tìm phương, chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng 
Hình 30.2 


từ tại tâm Ó của hai vòng tròn. 
Bài giải 
Cảm ứng từ tại tâm Ó do dòng điện 7¡ sinh ra là : Bị 


Ị 
= c1 
P, 27r.10 


Cảm ứng từ tại tâm Ó do dòng điện 7; sinh ra : 


B " 21 10-7 1, Hình 30.3 
2 ì R 


Vectơ cảm ứng từ Bị có phương thẳng đứng, có chiều hướng 
từ dưới lên trên, còn Ở; có phương nằm ngang và có chiều 
hướng ra phía trước mặt phẳng dòng điện 7› (tức phía trước mặt 
phẳng Hình 30.2). 

Vectơ cảm ứng từ Ö tại Ó là tổng của ¡và ; (Hình 30.3). 

Vậy : 


2z.107 2 2 —5 
B= \|B} + B} = Ð JHh +Í12 =3,14105T 


Vectơ Ö hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ và hợp 


với mặt phẳng nằm ngang góc ơ. Từ Hình 30.3 ta suy ra 
B bộ 

tanư= —L =—. Do đó ơ x 379. 
By 4 


153 


154 


3. Dùng một dây đồng có đường kính đ = 1,2 mm để quấn 
thành một ống dây dài. Dây có phủ một lớp sơn cách điện 
mỏng. Các vòng dây được quấn sát nhau. Khi cho dòng điện 
qua ống dây người ta đo được cảm ứng từ trong ống dây là 
B =0,004T. Tính hiệu điện thế U đặt vào hai đầu ống dây. Cho 
biết dây dài / = 60 m, điện trở suất của đồng bằng 1,76. 10-8 O.m. 

Bài giải 

Cảm ứng từ trong ống dây dài được tính theo công thức 
B=4z.10 TnI. 

Vì có thể bỏ qua chiều dày của lớp sơn cách điện nên 7 = : : 
Gọi # là điện trở của dây đồng thì 7 = 5 . Do đó ta có : 


71 
B=4z.10 —— 
—.- 

: l 4l An 

Đồng thời ta có: #= p— =——7. Thay biều thức 

S ra 

: : 8 1y ĐÃ - nu x„ 
của ® vào công thức vừa viết ta được 8 = Zz“.10 mình đó 
SUY Ta : 


1,76.10Ÿ.60.0,004 
ào ai =3,5 V 
107x24  10”(3,14)2.0,0012 


1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng 
song song 

a) Giải thích thí nghiệm 

Thí nghiệm trong Bài 26 cho biết hai dòng điện 
song song, cùng chiều thì hút nhau, ngược chiều thì 
đẩy nhau. 


Ta sẽ giải thích trường hợp hai dòng điện hút 
nhau. Ở đây ta coi hai dây dẫn đều được căng thẳng 
và giữ chặt ở hai đầu dây như Hình 31.1. 


Theo quy tắc nắm tay phải thì cảm ứng từ do 
dòng điện M⁄N gây ra tại điểm A có chiều hướng ra 
phía trước mặt phẳng hình vẽ. Áp dụng quy tắc bàn 
tay trái, ta thấy lực từ tác dụng lên CD có chiều 
hướng sang phía trái, nghĩa là nó bị hút về phía 
dòng điện MN. 

b) Công thức tính lực tương tác giữa hai dòng 
điện thẳng song song 

Gọi cường độ dòng điện trong dây MN là !¡, 
trong dây P@ là I; như Hình 31.1. Theo công thức 
(29.1) thì cảm ứng từ của dòng 7¡ tại điểm A là : 

B=2.1071 
= 

Gọi / là chiều dài đoạn CD của dòng điện 72 Áp 
dụng công thức (28.2) ta viết được công thức độ lớn 
của lực từ tác dụng lên đoạn CÕ) : 


F =Bl.Isinœ = 2.10”” Trị 
P 


TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG 
SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE 


Hình 31.1 Giải thích lực hút giữa hai 
dòng điện song song, cùng chiều. 

B là cảm ứng từ của từ trường 
do dòng điện MN sinh ra. F là lực từ 
do từ trường B tác dụng lên đoạn 
dòng điện CD. 


Áp dụng quy tắc nắm tay 
phải và quy tắc bàn tay trái, hãy 
chỉ ra rằng hai dòng điện song 
song, ngược chiều thì đẩy nhau. 


155 


/2) CÂU HỎI 


(Chú ý rằng trong trường hợp đang xét, ta có œ = 2): 
Chia cả hai vế cho 7 ta được công thức xác định độ lớn của 
lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều đài của dây dẫn mang 
dòng điện 1; : 
BC Di 1.1) 
r 

Công thức trên cũng áp dụng cả cho trường hợp lực từ tác dụng 
lên dòng điện 17. 

2. Định nghĩa đơn vị ampe 

Trong hệ SI, ampe là một trong những đơn vị cơ bản. Đơn vị 
này được định nghĩa bằng cách dựa vào công thức (31.1). 

Trong công thức (31.1) lấy 7¡ = !¿ = I. Nếu r = l m và 
F=2.107N thì  = 1. Từ đó suy ra ï = 1 A. 

Vậy, ampe là cường độ của dòng điện không đổi khi chạy 
trong hai dây dẫn thẳng, tiết diện nhỏ, rất dài, song song với 
nhau và cách nhau 1 m trong chân không thì gây ra trên mỗi mét 
dài của mỗi dây một lực từ bằng 2.107N. 


1. Hãy nêu những điều mà em biết về lực tương tác từ giữa hai dòng điện thẳng song song cùng 
chiều, ngược chiều (phương, chiều, độ lớn của lực). 


2.. Hãy giải thích về lực hút giữa hai dòng điện song song, cùng chiều, hay lực đấy giữa hai dòng điện 
song song, ngược chiều. 


3. Cho hai dòng điện thẳng song song, viết công thức lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của mỗi 


dòng điện. 


4. Phát biểu định nghĩa đơn vị ampe. 


Šế BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 


Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì lực từ tác dụng 
lên một đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên : 


A. 3 lần. 


15ó 


B. 6 lần. C. 9 lần. D. 12 lần. 


2. Hai dây dẫn thẳng, dài, song song với nhau và cách nhau d = 10 cm đặt trong không khí. Dòng 
điện trong hai dây đó có cường độ là 7¡ = 2 A, 1; = 5 A. Tính lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều 
dài 0,20 m của mỗi dây dẫn. 


3. Hai dây dẫn thẳng, dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trong hai dây dẫn 
đó bằng nhau và bằng 7 = 1 A. Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây bằng 2.10-5 N. 
Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu ? 


4.. Hai vòng tròn dây dẫn đặt cách nhau một khoảng rất nhỏ. 
Vòng dây dẫn dưới giữ cố định, vòng trên nối với một đầu 
đòn cân (Hình 31.2). Khi cho hai dòng điện cường độ bằng 
nhau vào hai vòng dây thì chúng hút nhau. Đặt thêm một 
quả cân khối lượng 0,1 g vào đĩa cân bên kia thì cân trở lại 
thăng bằng và lúc đó hai vòng cách nhau 2 mm. Xác định 
cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây. Cho biết bán kính 
mỗi vòng dây bằng 5 cm. Lấy g = 10 misZ. Hình 31.2 


Hướng dẫn : Có thể áp dụng công thức 31.1 để tính lực từ tác dụng lên mỗi vòng dây, vì hai vòng 
dây ở đây cách nhau một khoảng rất nhỏ. 


Em có biết ? 
Định nghĩa đơn vị ampe đã thay đổi nhiều lần. 
§ A : 
Đầu tiên, định nghĩa ampe được dựa một cách tự nhiên vào công thức 7 = ` .Khi Ag=1C, 


Af= 1s,I= 1A. Theo định nghĩa này thì ampe là cường độ của dòng điện không đổi mà cứ 
mỗi giây có một điện lượng 1 C chuyển qua tiết diện dây dẫn. 

Rất khó chế tạo được mẫu ampe theo định nghĩa này. Vì vậy năm 1893, một hội nghị quốc 
tế về đo lường tại Chi-ca-gô và sau đó là năm 1908, một hội nghị tại Luân Đôn đã đưa ra 
định nghĩa ampe như sau : ampe là cường độ của dòng điện không đổi khi đi qua dung dịch 
bạc nitrat, thì cứ mỗi giây có 0,0011800 g bạc được giải phóng ở điện cực. 

Tuy nhiên, với định nghĩa này người ta thấy cũng khó chế tạo được ampe mẫu với độ 
chính xác mong muốn. Năm 1935, tổ chức quốc tế về đo lường đưa ra một khuyến nghị trong 
đó có hai ý liên quan đến ampe. Ý thứ nhất coi hoặc ôm hoặc ampe là đơn vị cơ bản của hệ 
đơn vị. Ý thứ hai coi định nghĩa ampe như là định nghĩa được nêu trong bài học. Mãi đến 
năm 1948, người ta thống nhất coi ampe là đơn vị cơ bản và khuyến nghị nói trên mới được 
áp dụng. 


157 


b) 

Hình 32.1 Thí nghiệm về chuyển 
động của êlectron trong từ trường. 
a) Sơ đồ thiết bị thí nghiệm. 1. Vòng 
dây Hem-hôn ; 2. Bình thuỷ tỉnh 
trong có chứa khí trơ ; 3. Sợi dây 
đốt ; 4. Vòng tròn sáng (xuất hiện khi 
cho dòng điện chạy qua vòng dây 
Hem-hôn và sợi dây. 

b) Ảnh chụp thiết bị thí nghiệm. 


158 


LỤC LO-REN-XƠ 


Cực quang giống như một ““màn sáng” huyền ảo ở trên 
cao tới vài trăm kilômét. Cực quang chỉ xảy ra tại những 
miền có vĩ độ lớn. Nguyên nhân của hiện tượng cực quang là 
lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt mang điện. 

1. Thí nghiệm 

Thiết bị thí nghiệm có sơ đồ như trên 

Hình 32.1a. 


Khi cho dòng điện qua vòng dây Hem-hôn và qua 
sợi dây đốt ở bên trong bình thuỷ tinh (Hình 32. 1b), 
ta nhận thấy trong bình xuất hiện một vòng tròn sáng 
màu xanh nằm trong mặt phẳng vuông góc với đường 
sức từ của vòng dây Hem-hôn. 


Do bị đốt nóng, sợi dây đốt phóng ra các êlectron. 
Các êlectron này chuyển động và va chạm với các 
phân tử khí trong bình. Khi va chạm, các êlectron 
1on hoá các phân tử khí và làm phát quang. 


Vậy vòng tròn sáng trong bình cho biết quỹ đạo 
của êlectron trong từ trường. Êlectron không 
chuyển động thẳng mà chuyển động tròn chứng tỏ 
từ trường tác dụng lực lên êlectron. 


Nhiều thí nghiệm khác chứng tỏ rằng, chẳng 
những từ trường tác dụng lực lên êlectron mà nó 
cũng tác dụng lên bất kì hạt mang điện nào chuyển 
động trong nó. 


2. Lực Lo-ren-xơ 

Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang 
điện chuyển động trong nó gọi là lực Lo-ren-xơ 
(Hendrick Antoon Lorentz, 1853 — 1928, nhà vật lí 
người Hà Lan, giải Nô-ben năm 1902). 


a) Phương của lực Lo-ren-xơ 


Êlectron chuyển động trên quỹ đạo tròn nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ trong 
thí nghiệm trên, chứng tỏ lực Lo-ren-xơ vuông góc 
với vectơ cảm ứng từ và với vectơ vận tốc của êlectron. 
Làm thí nghiệm với những hạt mang điện khác, 
người ta cũng rút ra được kết luận tương tự. 


Vậy, lực Lo-ren-xơ có phương vuông góc với 
mặt phẳng chứa vectơ vận tốc của hạt mang điện và 
vectơ cảm ứng từ tại điểm khảo sát. 


b) Chiều của lực Lo-ren-xơ 


Quy tắc xác định chiều của lực Lo-ren-xơ có thể 
suy ra từ quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực 
từ tác dụng lên dòng điện. 


Tuy nhiên, chiều dòng điện được quy ước là 
chiều chuyển động của các điện tích dương. Còn ở 
đây các hạt mang điện chuyển động có thể là điện 
tích dương cũng có thể là điện tích âm. Vì vậy, có 
thể nói lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích dương 
thì cùng chiều với lực từ tác dụng lên dòng điện 
(Hình 32.2a) ; còn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện 
tích âm thì có chiều ngược lại (Hình 32.2b). 

c) Độ lớn của lực Lo-ren-xơ 

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt 
chuyển động trong từ trường theo phương vuông 
góc với đường sức từ là : 

ƒ= la|uB 

Nếu vectơ vận tốc của hạt không vuông góc mà 
hợp thành với vectơ cảm ứng từ một góc ơ thì người 
ta chứng minh rằng, độ lớn của lực Lo-ren-xơ được 
xác định theo công thức sau : 


(32.1) 


j.= la 0Bsinơ (32.2) 


Giải thích hiện tượng cực quang : 
Từ Mặt Trời, luôn luôn có dòng hạt 
mang điện, chủ yếu là êlectron và 
prôtôn, bay đến Trái Đất. Dưới tác 
dụng của lực Lo-ren-xơ, các hạt 
mang điện này chuyển động theo 
quỹ đạo xoáy ốc quanh các đường 
sức từ của Trái Đất tạo thành vành 
đai Van A-len (Van Allen). Khi có 
sự hoạt động mạnh ở Mặt Trời, thì 
mật độ hạt mang điện ở gần từ cực 
của Trái Đất tăng lên rất lớn. Vì vậy, 
ở đó các êlectron bị đẩy ra xa từ cực. 
Các hạt này va chạm với các phân tử 
khí làm cho chúng phát quang. 


Hình 32.2 Quy tắc bàn tay trái xác 
định chiều của lực Lo-ren-xơ. 

a) Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng 
lên hạt mang điện dương ; b) Chiều 
của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt 
mang điện âm. 


Lực Lo-ren-xơ là nguyên nhân 
gây ra lực từ tác dụng lên dòng điện. 
Vì vậy ta có thể tìm biểu thức độ lớn 
của lực Lo-ren-xơ bằng cách xuất 
phát từ biểu thức độ lớn của lực từ 
tác dụng lên một đoạn dòng điện. 

Tà hãy xét đoạn dòng điện M⁄M' 
có dạng hình trụ, đặt vuông góc với 
đường sức từ. Độ lớn của lực từ tác 
dụng lên đoạn dòng điện đó là : 

tì = BI 
¡ là chiều đài của đoạn dòng điện. 

Các hạt mang điện đi qua tiết 
điện #M trong thời gian A¿ đều được 
chứa trong hình trụ 4M" như trên 


159 


Hình 32.3. Nếu mật độ hạt mang điện tự do 
(tạo thành dòng điện) trong dây dẫn là N và 
tiết diện của dây là S thì số hạt trong hình 
trụ đó là W®$. Coi rằng vận tốc định hướng 
của các hạt tạo thành dòng điện là 0ø thì 
1= UAt. Vì vậy có thể nói cứ mỗi giây số 
hạt đi qua tiết diện M là NSu. 

Coi điện tích mỗi hạt tạo thành dòng 
điện có độ lớn là |z| thì / = /S = MSulal. 

Vậy Ƒ=(N S0 lq) BTI=l|q|u B(N S0. 
Trong đó (N Š 7) là tổng số các hạt tạo thành 
dòng điện chứa trong hình trụ MMˆ. Độ lớn 
của lực từ tác dụng lên mỗi hạt mang điện 


= —y = lạ|uB. Đó chính là biểu thức 


Hình 32.4 Sự lái chùm tia điện tử trong ống 
phóng điện tử bằng từ trường. 

1, 1. Hai cuộn dây tạo ra từ trường nằm 
ngang ; 2, 2'. Hai cuộn dây tạo ra từ trường 
thẳng đứng . 3. Sợi đốt. 


2) CÂU HỎI 


Lực Lo-ren-xơ là gì ? 


&? R — 


Hãy kể vài ứng dụng của lực Lo-ren-xơ. 


3. Úng dụng của lực Lo-ren-xơ 

Những ứng dụng của lực Lo-ren-xơ hết sức 
phong phú. Ở đây ta chỉ nói đến một ứng 
dụng trong vô tuyến truyền hình. 


Giả sử một êlectron được phóng ra từ sợi 
đốt (súng điện tử) trong ống phóng điện tử. 
Bình thường nó bay theo đường nằm ngang và 
đến đập vào màn hình tại điểm ⁄ như trên 
Hình 32.4. 


Nhưng nếu có tác dụng của từ trường thì 
lực Lo-ren-xơ sẽ làm cho quỹ đạo êlectron bị 
uốn cong, không đến điểm Ä⁄ mà đi lệch đến 
một điểm khác, chăng hạn điểm N. Hiện 
tượng đó gọi là sự lái chùm tia êlectron 
(tia catôt) và được ứng dụng trong máy thu 
hình. Từ trường nằm ngang lái chùm tia catôt 
theo phương thẳng đứng. Từ trường thẳng 
đứng lái chùm tia theo phương nằm ngang. 
Dưới tác dụng của cả hai từ trường, chùm tia 
điện tử sẽ quét toàn bộ màn hình. 


Hãy nêu quy tắc xác định chiều của lực Lo-ren-xơ. 
Hãy viết biểu thức tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ. 


z BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 
Phương của lực Lo-ren-xơ 


A. trùng với phương của vectơ cảm ứng từ. 


B. trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt. 
€. vuông góc với đường sức từ nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt. 
D. vuông góc với cả đường sức từ và vectơ vận tốc của hạt. 


1ó0 


2. Chọn câu đúng. 


Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường 

A. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q > 0. 

B. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q < 0. 

€. luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo. 

D. chưa kết luận được vì chưa biết dấu của điện tích và chiều của vectơ 8. 

.. Một êlectron bay vào trong từ trường đều B với vận tốc ban đầu Ủp vuông góc với 8. 

a) Coi ty nằm trong mặt phẳng hình vẽ, Ö vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Hãy vẽ chiều của 
vectơ lực Lo-ren-xơ Ỷ tác dụng lên êlectron. 

b) Tính độ lớn của Ỷ nếu v = 2.105 m/s và B = 0,2 T. 

c) So sánh giá trị tính được với trọng lượng của êlectron. Nêu nhận xét. 

Cho biết : khối lượng của êlectron bằng 9,1.10-3†kg. 

.. Một prôtôn bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc 309. Vận tốc 
ban đầu của prôtôn bằng v = 3.10” m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5 T. Tính độ lớn của lực 


Lo-ren-xơ. 


Em có biết ? có biết ? 


HIỆU ỨNG HÔN (HALL) 

Có thể nói hiệu ứng Hôn là một ví dụ rất hay về sự hiện hữu 
của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt tải điện trong vật dẫn. 

Cho dòng điện chạy dọc theo khối kim loại hình hộp chữ nhật 
như trên Hình 32.5a. Phép đo cho biết hiệu điện thế giữa hai 
điểm M, N bằng không. Đặt khối kim loại có dòng điện nói trên 
trong từ trường. Đường sức từ vuông góc với hai mặt trước - sau 
và hướng từ mặt sau ra mặt trước của khối kim loại như trên 
Hình 32.5b. Phép đo chứng tỏ khi đó hiệu điện thế giữa hai điểm 
M, N khác không. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Hôn. 


Hiệu ứng Hôn có thể giải thích như sau : Dòng điện chạy 
trong tấm kim loại có chiều từ trái sang phải, thì êlectron dẫn di 
chuyển theo chiều từ phải sang trái. Vì vậy lực Lo-ren-xơ Ỷ tác 
dụng lên êlectron dẫn hướng xuống dưới. Kết quả là mặt dưới 
của tấm kim loại tích điện âm, mặt trên tích điện dương. Vì hai 
mặt này tích điện trái dấu nhau nên hiệu điện thế giữa hai điểm 
M, N khác không. 

Hiệu ứng Hôn trong bán dẫn mạnh hơn trong kim loại. 

Nhờ hiệu ứng Hôn, người ta xác định được dấu, mật độ và 
tốc độ của các hạt tải điện tạo thành dòng điện trong một vật 
liệu. Hiệu ứng Hôn cũng được áp dụng trong việc chế tạo các 
cảm biến đo cảm ứng từ của từ trường. 


Hình 32.5 Hiệu ứng Hôn. 


lóI 


A 


Hình 33.1 Khung dây đặt trong 
từ trường. 

Đường chấm chấm là vị trí của khung 
khi chưa cho dòng điện vào khung. 
Đường liền nét là vị trí của khung sau 
khi cho dòng điện vào khung. 


Hình 33.2 Lực từ tác dụng lên 
khung dây có dòng điện chạy qua. 

Khung và các đường sức từ đều 
nằm trong mặt phẳng hình vẽ. 


Hình 33.3 Lực từ tác dụng lên 
khung dây đặt vuông góc với B. 

Khung nằm trong mặt phẳng 
hình vẽ, các đường sức từ vuông góc 
với mặt phẳng hình vẽ. 


1ó2 


KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT 
TRONG TỪ TRƯỜNG 


1. Khung dây đặt trong từ trường 

a) Thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí như Hình 33.1. ABC là 
khung dây cứng có thể quay xung quanh trục ÓÓ". 

Cho dòng điện chạy qua khung, ta thấy khung bị 
quay đi. 

b) Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện 

Ta khảo sát lực từ tác dụng lên khung trong 
hai trường hợp đơn giản : 

e Đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung. 

Giả sử dòng điện trong khung có chiều ABCDA 
(Hình 33.2). Lực từ tác dụng lên các cạnh AB và CD 
của khung bằng không vì các cạnh đó song song 
với đường sức từ. 

Vì từ trường đều, nên các lực từ # AD VÀ hy tác 
dụng lên các cạnh AD, BC có độ lớn bằng nhau. 
Dùng quy tắc bàn tay trái, ta thấy li hướng ra 
phía sau còn Ƒ¿¡ hướng ra phía trước mặt phẳng 
hình vẽ. Như vậy, khung chịu tác dụng một ngẫu lực. 
Ngẫu lực này có tác dụng làm quay khung. 

Trong trường hợp đường sức không nằm trong 
mặt phẳng khung, nói chung ngẫu lực từ cũng làm 
quay khung. 

e Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. 

Giả sử chiều dòng điện và chiều các đường sức từ 
như trên Hình 33.3. Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta 
thấy các lực từ tác dụng lên các cạnh của khung có 
chiều như vẽ trên hình đó. Các lực này không làm 
quay khung. Đó là vị trí duy nhất của khung mà 
lực từ không làm quay khung. 


c) Momen ngâu lực từ tác dụng lên khung dây 
có dòng điện 

Ta khảo sát momen ngẫu lực từ trong trường hợp 
đơn giản trên Hình 33.2. 


Gọi ở là khoảng cách giữa hai đường tác dụng 
của hai lực F ÂN Fe (cũng là chiều dài các cạnh 
AB, DC) thì đại lượng 

M = Fhpc.d 
là momen ngẫu lực từ ứng với trường hợp Hình 33.2. 

Gọi cảm ứng từ của từ trường là Ø, cường độ 
đòng điện chạy trong khung là 7, chiều dài các cạnh 
BC và AD là ï, thì theo định luật Am-pe ta có thể 
viết các công thức sau : 

Fbc = FAp = [ƒ21i 

Do đó : 

M = Fạcd = IBld 

Gọi ŠS là diện tích của mặt phẳng khung dây thì 
lị = S. Do đó ta có : 

M=]BsS (1) 

Công thức (33.1) áp dụng cho trường hợp các 
đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung dây. 
Trong trường hợp các đường sức từ không nằm 
trong mặt phẳng khung dây thì người ta chứng minh 
rằng, momen ngẫu lực từ được tính theo công thức : 


M = IBSsmn0 (33.2) 

Ở đây 6 là góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ Ö và 
vectơ pháp tuyến ? với mặt phẳng khung dây. Chú 
ý là chiều của vectơ 7 phải tuân theo quy ước sau : 
quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện trong khung, 
thì chiều tiến của cái đinh ốc là chiều của vectơ ï. 


2. Động cơ điện một chiều 
Một trong những ứng dụng quan trọng của lực từ 
tác dụng lên khung dây có dòng điện là động cơ điện. 


Giả sử dòng điện trong 
khung dây ở Hình 33.2 có chiều 
ngược với chiều đã vẽ. Hãy xác 
định chiều của lực từ tác dụng 
lên các cạnh của khung trong 
trường hợp đó. 


Trong Hình 33.3, giả sử các 
đường sức từ có chiều ngược lại, 
nghĩa là các đường sức từ hướng 
ra phía sau mặt phẳng hình vẽ 
thì lực từ tác dụng lên khung dây 
có chiều như thế nào ? 


1ó3 


nguồn điện 


Hình 33.4 Cấu tạo của động cơ điện 
một chiều. 
1. Khung dây ; 2. Nam châm ; 3. Bộ 
góp điện gồm hai bán khuyên và hai 
chổi quét. 


Hình 33.5 Cấu tạo của điện kế 
khung quay. 

1. Nam châm hình chữ U ; 2. Lõi 
sắt ; 3. Khung dây lồng ra bên ngoài 
lõi sắt ; 4. Lò xo (lò xo thứ hai nằm 
lấp phía sau lõi sắt). 


ló4 


a) Cấu tạo 


Cấu tạo của động cơ điện một chiều được trình 
bày trên Hình 33.4. 


b) Hoạt động 


Khi cho dòng điện chạy qua khung, momen ngẫu 
lực từ tác dụng lên khung làm cho khung quay xung 
quanh trục ØØ). Bộ góp điện (3) gồm hai bán khuyên 
và hai chổi quét làm cho mỗi khi mặt phẳng khung 
vuông góc với đường sức từ, thì dòng điện trong 
khung đổi chiều. Vì vậy khung dây quay liên tục. Tuy 
đồng điện trong khung đổi chiều nhưng dòng điện từ 
nguồn đưa vào khung vẫn là dòng điện một chiều, nên 
động cơ nói trên gọi là động cơ điện một chiều. 


3. Điện kế khung quay 

Tác dụng của lực từ làm quay khung dây mang 
dòng điện còn được ứng dụng trong điện kế 
khung quay. 


a) Cấu tạo 


Hình 33.5 trình bày cấu tạo của một điện kế 
khung quay thường gặp. Khung dây có khoảng vài 
trăm vòng quấn sát nhau. Khung dây lồng ra bên 
ngoài lõi sắt và được đặt giữa hai cực một nam 
châm. Ngoài ra còn có lò xo để giữ khung dây ở vị 
trí xác định. 


b) Hoạt động 


Khi cho dòng điện vào khung thì ngẫu lực từ làm 
khung quay lệch ra khỏi vị trí lúc đầu. Khi đó các 
lò xo sẽ sinh ra momen cản. Khung càng lệch xa vị 
trí cân bằng thì momen cản càng lớn. Đến khi 
momen cản cân bằng với momen ngẫu lực từ thì 
khung dừng lại. Người ta đã chứng minh rằng khi 
khung cân bằng thì góc lệch ra khỏi vị trí ban đầu tỉ 
lệ với cường độ dòng điện trong khung. 


Để biến điện kế thành ampe kế hay vôn kế, 
người ta mắc thêm sơn hay thêm điện trở phụ. 


2) CÂU HỎI 


1. 


Hãy chứng tỏ rằng lực từ tác dụng lên khung dây dẫn tạo thành ngẫu lực (chỉ xét trường hợp 
đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung). 

Hãy viết công thức momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây khi các đường sức từ nằm trong 
mặt phẳng khung dây. 

Khi mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên khung có 
tạo thành ngẫu lực không 2? Nếu có thì momen ngẫu lực bằng bao nhiêu ? 

Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều. 

Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của điện kế khung quay. 


ấZ BÀI TẬP 


1 


Chọn câu sai. 

Momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều 

A. fỈ lệ với diện tích của khung. 

B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. 

C. phụ thuộc cường độ dòng điện trong khung. 

D. tỈ lệ với cảm ứng từ. 

Chọn phương án đúng. 

Một khung dây phẳng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. 
Giảm cảm ứng từ đi 2 lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên 4 lần thì momen ngẫu lực 
từ tác dụng lên khung sẽ tăng lên 

A. 2 lần. B. 4 lần. C. 6 lần. D. 8 lần. 

Một khung dây hình chữ nhật ABCŒD đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 
B = 5.10-2 T. Cạnh AB của khung dài 3 cm, cạnh BC dài 5 cm. Dòng điện trong khung có 
cường độ 2 A. Tính giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung trong hai trường hợp : 
a) cạnh AB của khung vuông góc còn cạnh BC song song với đường sức từ. 


b) cạnh BC của khung vuông góc còn cạnh AB song song với đường sức từ. 


4. Một khung dây có kích thước 2 cm x 3 cm đặt trong từ trường đều. Khung dây gồm 200 vòng. Cho 


dòng điện cường độ 0,2 A đi vào khung dây. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị 
lớn nhất bằng 24.10-4 N.m. Hãy tính cảm ứng từ của từ trường. 


1ó5 


Tuỳ theo sự sắp xếp của các 
dòng điện trong phân tử mà có thể 
xảy ra hai khả năng. Một là từ 
trường của các dòng điện trong phân 
tử khử lẫn nhau hoàn toàn. Hai là từ 
trường của các dòng điện trong phân 
tử khử lẫn nhau không hoàn toàn. 

Loại chất thứ nhất là các chất 
nghịch từ, còn loại chất thứ hai là 
các chất thuận từ. 


zT<~—~-‹...ˆ. 
` = mã 
Na SG đc 
\ == _-^ 
TY 
" P4 
a) 
¬._—_- ^^ >7 ` 
_Y`- ¬ 7 —_— —P 
¬  == >> c=== >> 
_ ~- ”¬> c >> cc >> 
¬ =—= >> c== >> =7 
—Y >> >> >> c7 “>> 
¬"  -- >> xố >> 
b) ñụ 


Hình 34.1 Các miền từ hoá tự nhiên 
trong sắt từ. 

a) Mẩu sắt từ không đặt trong từ 
trường ; b) Mẩu sắt từ đặt trong từ 
trường ngoài. 


lóó 


J1 SỰ TỪ HOÁ CÁC CHẤT. SÁT TỪ 


1. Các chất thuận từ và nghịch từ 

Các chất trong tự nhiên khi đặt trong từ trường đều bị / 
hoá (nhiễm r?). Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít chất có tính từ 
hoá mạnh, còn lại tuyệt đại đa số chất có tính từ hoá yếu. 

Các chất có tính từ hoá yếu gồm các chất /huận từ và 
nghịch từ. 

Nguyên nhân của hiện tượng từ hoá ở các vật thuận từ và 
nghịch từ là do trong các phân tử của vật có các dòng điện kín. 
Các dòng điện này là do sự chuyển động của các êlectron 
trong nguyên tử tạo thành. 

Khi các vật thuận từ và nghịch từ được đặt trong từ trường 
ngoài thì chúng bị từ hoá. Nhưng nếu ta khử từ trường ngoài 
(từ trường gây ra sự từ hoá) thì các vật này nhanh chóng trở lại 
trạng thái bình thường, người ta nói khi đó từ tính của chúng 
bị mất. 


2. Các chất sắt từ 

Các chất có tính từ hoá mạnh hợp thành một 
nhóm gọi là các chất sắr ứừ. Sắt, niken, côban là ba 
chất (cũng là ba nguyên tố) sắt từ điển hình. 


Tính từ hoá mạnh ở sắt được giải thích là do sắt 
có cấu trúc đặc biệt về phương diện từ. Một mẩu sắt 
được cấu tạo từ rất nhiều miền từ hoá tự nhiên. Mỗi 
miền đó có kích thước vào cỡ 0,01 — 0,1 mm và 
chứa khoảng 1016 — 1012 nguyên tử. Mỗi miền từ 
hoá tự nhiên có thể coi như một “kim nam châm 
nhỏ”. Bình thường thì các “kim nam châm nhỏ” sắp 
xếp hỗn độn. Khi đó thanh sắt không có từ tính 
(Hình 34. la). 


Nếu thanh sắt được đặt vào từ trường ngoài, thì 
dưới tác dụng của từ trường ngoài, các “kim nam 


châm nhỏ” có xu hướng sắp xếp theo từ trường 
ngoài. Khi đó thanh sắt có từ tính (Hình 34. 1b). 


3. Nam châm điện. Nam châm vĩnh cửu 

e Cho dòng điện chạy qua một ống dây có lõi sắt 
thì lõi sắt được ứ? hoá. Từ trường của dòng điện 
trong ống dây gọi là từ trường ngoài. Thí nghiệm 
chứng tỏ rằng từ trường tổng hợp (từ trường ngoài 
và từ trường do sự từ hoá của lõi sắt) lớn gấp hàng 
trăm thậm chí hàng nghìn lần (tuỳ theo chất lượng 
của lõi sắt) so với từ trường ngoài (từ trường khi 
không có lõi sắt). Ống dây mang dòng điện có thêm 
lõi sắt gọi là một nưm châm điện. 

Ngắt dòng điện trong ống dây thì từ tính của lõi 
sắt cũng bị mất rất nhanh. 

Một chất sắt từ mà từ tính của nó bị mất rất 
nhanh khi từ trường ngoài triệt tiêu được gọi là 
chất sắt từ mêm. 


se Thay lõi sắt bằng một lõi thép (sắt pha thêm 
cacbon với hàm lượng thích hợp) thì từ trường tổng 
hợp cũng lớn gấp nhiều lần so với từ trường ngoài. 
Nhưng ở đây có điều khác là sau khi ngắt dòng điện 
trong ống dây, từ tính của thép còn giữ được một 
thời gian dài. Thanh thép trở thành một nưm châm 
vĩnh cửu hay gọi tắt là nam châm. 


Một chất sắt từ mà từ tính của nó tồn tại khá lâu 
sau khi từ trường ngoài triệt tiêu được gọi là chất 
sắt từ cứng. 


4. Hiện tượng từ trễ 

Xét một ống dây trong đó có lõi thép. Giả sử 
trước khi thí nghiệm thanh thép chưa bị từ hoá lần 
nào. Cho dòng điện trong ống dây tăng từ 0 đến giá 
trị nào đó thì từ trường ngoài tăng từ 0 đến giá trị 
Bạẹ. Từ trường của lõi thép cũng tăng từ 0 đến giá trị 
B; theo đường cong AM (Hình 34.2). 


Bây giờ ta giảm từ trường ngoài từ Bọ đến 0 nhưng 
vẫn giữ nguyên chiều của nó, thì từ trường của lõi 
thép cũng giảm nhưng không giảm theo 4AO mà 
theo đường cong MP. Ta nhận thấy từ trường ngoài 


Một thanh sắt chỉ có tính sắt từ 
khi nhiệt độ của thanh sắt không lớn 
lắm. Nếu nhiệt độ của nó lớn hơn 
một nhiệt độ xác định nào đó được 
gọi là nhiệt độ Quy-ri, thì đặc tính 
sắt từ của nó không còn nữa. Có thể 
chứng minh hiện tượng đó như sau. 
Nung nóng đỏ một cái đỉnh sắt rồi 
đưa lại gần một nam châm ta sẽ thấy 
định không bị hút bởi nam châm. 
Nhưng khi nguội đi xuống dưới 
nhiệt độ Quy-ri thì định lại bị nam 
châm hút. 


Các chất sắt từ khác nhau có 
nhiệt độ Quy-ri khác nhau. Khi 
nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ Quy-ri thì 
các chất sắt từ trở thành các chất 
thuận từ thông thường. 


Bảng 34.1 
Nhiệt độ Quy-ri của một vài chất 
Chất Nhiệt độ (0C) 
Sắt T73 
Niken 358 
Côban 1331 
Gađôlini 16 


ló7 


Hình 34.2 Chu trình từ trễ. 


Hình 34.3 Đầu từ và băng từ trong 
thiết bị ghi âm. 

1. Nam châm điện ; 2. Khe từ ; 
3. Lớp nền của băng từ ; 4. Lớp bột 
sắt từ cứng của băng từ. 


Người ta luôn khuyên không 
nên để băng ghi âm ở gần 
nguồn từ trường mạnh. Hãy giải 
thích tại sao. 


ló8 


bằng không nhưng từ trường của lõi thép vẫn còn 
khác không. Từ trường của lõi thép ứng với điểm P 
gọi là từ trường còn dư, hay nói gọn là từ dư, của lõi 
thép. Đoạn đồ thị 1⁄P cho thấy từ trường của lõi thép 
giảm chậm hơn (trễ hơn) từ trường ngoài. 

Sau đó ta đổi chiều dòng điện trong ống dây rồi 
cho từ trường ngoài tăng từ 0 đến giá trị Bọ. Khi đó 
từ trường của lõi thép giảm theo đoạn đường PỌN. 
Tà nhận thấy tại điểm Ó, từ trường của lõi thép bằng 
không, khi đó từ trường ngoài có giá trị bằng —c. 
Ta gọi Bẹ là ứữ trường kháng từ của lõi thép. Từ 
trường kháng từ phụ thuộc tính chất của lõi thép. 


Đến đây nếu ta cho từ trường ngoài tăng từ —g 
đến Öọ thì từ trường của lõi thép tăng theo đường 
NKLM. Quá trình từ hoá sau đó xảy ra theo đường 
cong kín MONLM. Đường cong kín này gọi là chu 
trình từ trễ. 


5. Ứng dụng của các vật sắt từ 

Sự từ hoá của các vật sắt từ có rất nhiều ứng dụng. 
Trong đời sống hàng ngày ta gặp nam châm ở cửa 
xếp nhựa, ở cửa tủ lạnh, trong quạt điện, trong chuông 
điện, trong ống nghe và nói của máy điện thoại, trong 
loa phát thanh,... Trong thực tế, kí thuật và trong 
nghiên cứu khoa học ta gặp nam châm điện trong 
rơle điện từ, cần cẩu điện, trong máy gia tốc,... 


Ở đây ta sẽ nói về một ứng dụng trong việc ghi 
và đọc âm thanh. Thiết bị để ghi âm gồm hai bộ 
phận chủ yếu, đó là một đầu từ và một băng từ. 


Đầu từ là một nam châm điện. Nó gồm một cuộn 
dây có lõi làm bằng sắt từ mềm. Đầu từ dùng trong 
thiết bị ghi được gọi là đầu ghi. Băng từ gồm có hai 
lớp mỏng. Lớp ở dưới làm bằng chất dẻo gọi là lớp 
nền ; trên lớp nền người ta phủ một lớp bột sắt từ 
cứng (thường là ôxit sắt) (Hình 34.3). 


Quá trình ghi âm được tiến hành như sau : Khi người nói 
trước micrô thì dao động âm chuyển thành dao động điện. 
Dao động điện này được khuếch đại, rồi được đưa vào cuộn dây 
của đầu ghi. Do đó lõi sắt từ của đầu ghi được từ hoá, với hai 
cực từ ở hai bên của khe hẹp gọi là khe £?. Trong khe từ của đầu 
ghi có từ trường biến thiên theo âm thanh. Khi băng chuyển 
động trước khe từ của đầu ghi, thì lớp bột sắt từ bị từ hoá theo 
đúng như dao động điện do âm thanh gây ra. Người ta nói âm 
đã được ghi vào băng. 

Để phát lại âm đã ghi, người ta cho băng từ chạy qua một đầu 
từ gọi là đầu đọc. Đầu đọc cũng có cấu tạo tương tự như đầu phi. 
Khi băng từ đi qua đầu đọc, do hiện tượng cảm ứng điện từ (sẽ 
nói ở chương V), trong cuộn dây của đầu đọc xuất hiện dao 
động điện phù hợp với âm thanh mà ta đã ghi vào băng. Vì vậy, 
khi khuếch đại dao động điện đó rồi đưa nó ra loa, ta lại nhận 
được âm đã gh1. 


Ø2) CÂU HỎI 


1. Chu trình từ trễ là gì ? 
2.. Hãy kể một vài ứng dụng của nam châm điện và nam châm vĩnh cửu. 


3. Hãy trình bày về ứng dụng của hiện tượng từ hoá trong việc ghi âm. 


l BÀI TẬP 


1. Chọn phát biểu sai. 


A. Khi ngắt dòng điện trong cuộn dây của nam châm điện thì từ tính của lõi sắt mất rất nhanh. 


B. Sắt có từ tính mạnh là vì trong sắt có những miền từ hoá tự nhiên. 


C. Trong thiên nhiên có rất nhiều nguyên tố hoá học thuộc loại chất sắt từ. 


D. Chu trình từ trễ chứng tỏ rằng sự từ hoá của sắt phụ thuộc một cách phức tạp vào từ trường 


gây ra sự từ hoá. 


1óé9 


Kinh tuyến địa lí 


Địa cực Bắc), 


Đĩa cưc Nam 


Hình 35.1 Kim nam châm lệch khỏi 
kinh tuyến địa lí. 

Ở Việt Nam, độ từ thiên rất nhỏ 
Và có giá trị âm. Các giá trị đo được ở 
một vài nơi như sau : Vĩnh (Nghệ An) 
D =-0912', Cao Bằng D = -0937'. 
Có thể nói ở Việt Nam kim la bàn chỉ 
khá đúng phương Bắc — Nam địa lí. 

Tuy nhiên trên mặt đất có những 
nơi độ từ thiên rất lớn, chẳng hạn tại 
đảo Grin-len (Greenland) D 609. 


170 


TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 


Ở trên mặt đất, kim nam châm của la bàn định hướng 
theo phương Bắc - Nam. Từ nhận xét đó, Gin-bớt đã đưa ra 
giả thuyết coi Trái Đất như một nam châm khổng lồ. 

Con chim di trú (ảnh bên), khi đi trú đông, có thể bay 
hàng chục nghìn kilômét mà không bị lạc đường. Người ta 
nghĩ rằng cơ thể của loài chim này có những bộ phận giúp 
chúng định hướng trong từ trường của Trái Đất. 


1. Độ từ thiên. Độ từ khuynh 

a) Độ từ thiên 

Các đường sức từ của từ trường Trái Đất nằm trên 
mặt đất gọi là các kinh tuyến từ. 


Ngay từ cuối thế kỉ XV người ta đã biết rằng kim 
nam châm của la bàn không chỉ đúng, mà lệch khỏi 
phương Bắc —- Nam địa lí. Điều đó chứng tỏ kinh 
tuyến từ và kinh tuyến địa lí không hoàn toàn 
trùng nhau (Hình 35.1). 


Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa 
lí gọi là độ từ thiên (hay góc từ thiên), kí hiệu 
là D. 

Tuỳ theo các vị trí khác nhau trên mặt đất mà có 
nơi thì cực Bắc của kim la bàn lệch sang phía Đông, 
có nơi lại lệch sang phía Tây. Người ta quy ước độ 
từ thiên ứng với trường hợp cực Bắc của kim la bàn 
lệch sang phía Đông là độ từ thiên dương, ngược lại 
là độ từ thiên âm. Trên Hình 35.1 ta có D < 0. 

b) Độ từ khuynh 

e Quan sát sự định hướng của một kim nam châm 
nhỏ quay tự do quanh trục nằm ngang đi qua trọng 


tâm của nó, ta thấy kim lệch khỏi mặt phẳng nằm 
ngang như trên Hình 35.2. 


Người ta gọi loại la bàn có kim nam châm như 
vừa được mô tả là la bàn từ khuynh. (Loại la bàn mà 
ta thường gặp là la bàn từ thiên). 


Góc hợp bởi kim nam châm của la bàn từ 
khuynh và mặt phẳng nằm ngang gọi là độ £ừ 
khuynh (hay góc từ khuynh), kí hiệu là Ï. 


e Ở bắc bán cầu, cực Bắc của kim nam châm nằm 
ở phía dưới mặt phẳng nằm ngang. Người ta quy ước 
đó là độ từ khuynh dương. Ngược lại ở nam bán cầu, 
cực Bắc của kim nam châm nằm ở phía trên mặt 
phẳng nằm ngang, được quy ước là độ từ khuynh 
âm. Trên Hình 35.2 ta có 7ƒ > 0. 


2. Các từ cực của Trái Đất 

Trái Đất có hai địa cực được gọi là Bắc cực và Nam cực. 
Ngoài ra nó còn có hai từ cực. 

Cực Bắc của kim la bàn hướng về phía Bắc cực, cực Nam 
hướng về phía Nam cực. Điều đó có nghĩa là chiều đường sức 
từ của Trái Đất là chiều Nam — Bắc. Vì vậy, từ cực nằm ở nam 
bán cầu phải gọi là từ cực Bắc, còn từ cực nằm ở bác bán cầu 
phải gọi là từ cực Nam. Nhưng ngay từ đầu người ta lại gọi 
nhầm từ cực ở bắc bán cầu là từ cực Bắc, từ cực ở nam bán cầu 
là từ cực Nam. Ngày nay ta vẫn dùng cách gọi tên theo thói 
quen đó. 


3. Bão từ 

So sánh các số liệu đo đạc tại một nơi cố định 
người ta nhận ra rằng các yếu tố của từ trường Trái 
Đất (chẳng hạn cảm ứng từ, độ từ thiên, độ từ 
khuynh...) có những biến đổi theo thời gian. 


Nếu những biến đổi này xảy ra hầu như cùng một 
lúc trên quy mô toàn cầu thì ta gọi là bão rử. 

Người ta chia bão từ thành hai loại là loại yếu 
và loại mạnh. 

Đa số những cơn bão từ yếu thường diễn ra trong 
khoảng thời gian ngắn, có những cơn bão từ yếu 


Hình 35.2 Kim nam châm lệch khỏi 
mặt phẳng nằm ngang. 

Trên Trái Đất có hai nơi, tại đó 
trị số của độ từ khuynh lớn nhất và 
bằng 907. Ở những nơi này kim nam 
châm vuông góc với mặt đất. Hai 
nơi đó là hai từ cực. Đó chính là căn 
cứ để xác định vị trí các từ cực của 
Trái Đất. 

Ở Việt Nam độ từ khuynh tại 
một vài nơi có các giá trị như sau : 
Tại Cà Mau 7 = 0, ở đó kim nam 
châm nằm song song với mặt đất ; 
tại Vĩnh Linh (Quảng Trị) /=+18°22' ; 
tại Đông Văn (Hà Giang) ƒ =+ 31952”. 

Vị trí các từ cực của Trái Đất 

Ta đã nói các kinh tuyến từ 
không trùng với các kinh tuyến địa 
lí. Hiện tượng đó chứng tỏ các từ cực 
không trùng với các địa cực. 

Hiện nay từ cực Bắc ở vĩ độ 
78°05' bắc, kinh độ 6901) tây ; từ 
cực Nam ở vĩ độ 7805) nam, kinh 
độ 110909” tây. 

Bằng cách nghiên cứu các mẫu 
đá cổ thu thập được trên các lục địa, 
đặc biệt là ở đáy biển, ngành Cổ Từ 
học nhận ra rằng thời xa xưa vị trí 
các từ cực của Trái Đất khác vị trí 
các từ cực hiện nay. Từ đó người ta 
đi đến kết luận rằng các từ cực của 
Trái Đất không nằm yên một chỗ 
mà di chuyển, mặc dù sự đi chuyển 
đó diễn ra rất chậm. 


171 


Hàng loạt các nghiên cứu còn 
chỉ ra rằng trong quá khứ đã từng 
xảy ra hiện tượng đảo từ cực, thậm 
chí không phải chỉ đảo một lần mà 
đã đảo nhiều lần. 

Những dị thường từ 

Người ta nhận thấy có những 
vùng mà tại đó từ trường Trái Đất 
hay những thành phần của từ trường 
Trái Đất lớn hơn hay nhỏ hơn rất 
nhiều so với giá trị bình thường. 
Hiện tượng đó được gọi là những đ; 
thường từ. Trên Trái Đất có tám 
vùng dị thường từ, vùng dị thường 
lớn nhất là ở bắc Xi-bia (Nga). 

Những vùng dị thường trên có 
quy mô lục địa. Ngoài ra còn có 
những vùng dị thường nhỏ có diện 
tích chừng vài trăm kilômét vuông, 
thậm chí chỉ vài kilômét vuông. Ở 
một số vùng dị thường loại này, 
người ta đã tìm thấy quặng có thể 
khai thác được. 

Ở Việt Nam đã phát hiện dị 
thường loại này tại một số nơi 
như Thạch Khê (Hà Tĩnh), Nà Dụa 
(Cao Bằng), Tòng Bá (Hà Giang),... 
Khoan thăm dò đã xác nhận rằng ở 
độ sâu chừng 100 m tại Thạch Khê, 
Nà Dụa có quặng sắt. 


2) CÂU HỎI 


1. Độ từ thiên là gì ? 


2. Độ từ khuynh là gì ? 


chỉ kéo dài chừng vài ba giây. Ngược lại, những cơn 
bão từ mạnh kéo dài đến hàng chục giờ, thậm chí 
Vài ngày. 

Khoảng cách giữa các cơn bão từ rất khác nhau, 
không theo quy luật nào. Có năm chỉ có vài cơn bão 
từ, nhưng có năm có đến ba bốn chục cơn. 


Bão từ mạnh thường chỉ xuất hiện trong thời gian 
hoạt động mạnh của Mặt Trời. Những cơn bão từ 
mạnh đôi khi có ảnh hưởng rất đáng kể đến việc 
liên lạc vô tuyến trên hành tinh. 


Hiện nay nguyên nhân gây ra từ trường của Trái 
Đất vẫn chưa được rõ ràng. Có rất nhiều giả thiết 
được đưa ra nhưng chưa có giả thiết nào tỏ ra có cơ 
sở khoa học đáng tin cậy. Mặc dù vậy, hầu như tất 
cả các giả thiết đều cho rằng nguyên nhân gây ra 
từ trường Trái Đất là ở trong lòng Trái Đất. 


3. Bão từ là gì ? Bão từ có ảnh hưởng đến các hoạt động của con người không ? 


ŠZ BÀI TẬP 


1. Chọn những thuật ngữ thích hợp trong bài học điền vào chỗ trống trong các câu sau để được 


phát biểu đúng. 


A. Góc hợp bởi kim la bàn từ thiên và kinh tuyến địa lí gọi là .... 


B. Góc hợp bởi kim la bàn từ khuynh và mặt phẳng nằm ngang gọi là... 


172 


C. Người ta quy ước ... ứng với trường hợp cực Bắc của kim la bàn từ thiên lệch về phía Đông 
(so với kinh tuyến địa lí). 


D. Người ta quy ước ... ứng với trường hợp cực Bắc của kim la bàn từ khuynh nằm ở phía trên 
mặt phẳng nằm ngang. 


Em có biết ? có biết ? 


Từ trường của Trái Đất có ảnh hưởng đến đời sống của con người và các sinh vật khác 
hay không ? 

Người ta cho rằng từ trường của Trái Đất tác động trực tiếp lên vỏ đại não của người. 
Tuy nhiên, cho đến nay giả thiết đó vẫn chưa được khoa học chứng minh. 

Đối với động vật, có thể kể ra vài hiện tượng lạ sau đây mà người ta cho rằng, chúng có 
liên quan đến từ trường của Trái Đất. 

Cá hồi được sinh ra ở vùng nước ngọt. Ít lâu sau, đoàn cá hồi con đổ ra biển và bơi đi rất 
xa để kiếm ăn. Sau thời gian dài sinh sống và trưởng thành giữa biển khơi, chúng lại quay 
trở về như để thăm lại ngôi nhà của chúng. Chúng đến đúng cửa sông mà chúng đã ra đi, 
và bơi ngược dòng sông về đúng nơi mà chúng đã sinh ra và lớn lên hồi thơ ấu. Hành trình 
dài hàng nghìn kilômét, nhưng chúng vẫn không hề bị lạc đường. 

Về loài chim có thể kể đến con nhạn biển (chim di trú). Suốt mùa hè bắc bán cầu chúng 
sống trên các đảo ở Bắc Băng Dương gần Bắc cực. Mùa đông đến, chúng đi tránh rét. Nhưng 
chúng không đến vùng xích đạo mà bay đến tận các đảo ở Nam Băng Dương gần Nam cực. 
Mùa đông nam bán cầu đến, chúng lại quay trở về Bắc cực. Bay từ địa cực này đến địa cực 
kia, chúng cũng không bao giờ bị lạc đường. 

Người ta nghĩ rằng hình như cơ thể của cá hồi và chim di trú có những bộ phận giúp 
chúng định hướng trong từ trường của Trái Đất. 


Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đủ cơ sở khoa học chứng minh cho giả thiết đó. 


173 


BÀI TẬP VỀ LỤC TỪ 


1. Một đoạn dây đồng CD dài 20 cm, khối lượng 10 g được treo 
ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm cách điện sao cho đoạn dây CD 
nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm 
ứng từ 8 = 0,2 T và các đường sức từ là những đường thẳng 
đứng. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất Ƒ = 0,06 N. 
Hỏi có thể cho dòng điện qua dây đồng CD có cường độ lớn 
nhất bằng bao nhiêu để dây treo không bị đứt ? Coi khối lượng 
của hai sợi dây treo rất nhỏ. Lấy øg = 10 m/Sở. 

Bài giải 

Vì vectơ cảm ứng từ có phương thắng đứng nên khi 
cho dòng điện qua dây C7) thì lực từ tác dụng lên CD có 
phương nằm ngang. Vì lực từ có phương nằm ngang nên 
đoạn dây CD sẽ lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Giả sử khi 
cân bằng CD nằm ở vị trí như Hình 36.1. 

Độ lớn của lực từ tác dụng lên CD bằng : 

F= HBI 


Hình 46,1 Gọi trọng lượng của dây CD là P và lực căng của mỗi dây 
là T. Khi CD nằm cân bằng ta có thể viết : 
Fˆ+Pˆ”=@T? 
T phải thoả mãn điều kiện 7 < F4 nên có thể viết : 
PB? + Pˆ< 4FỆ 


Từ công thức vừa viết ta rút ra : 


2 5 
Ê< 4H -P 
` s22 
Thay số vào công thức trên ta tìm được : 
M... 
“sẽ nến... 
0,2.0,2 
Vậy : 
I< 42.75 ~1,66A 


174 


2. Cho một khung dây có dạng hình tam giác đều ABC Ạ 
(Hình 36.2). Khung dây được đặt trong từ trường đều 
sao cho các đường sức từ song song với mặt phẳng 
khung dây và vuông góc với cạnh 8C của khung. Cho 
biết cạnh của khung dây bằng ø và dòng điện trong 
khung có cường độ 7. Hãy chỉ ra các lực từ tác dụng lên 
các cạnh của khung và thành lập công thức momen „ C 
ngẫu lực từ tác dụng lên khung. 


~ 
tơ 
—> 


Hình 36.2 


Bài giải 

Trước hết ta có nhận xét rằng góc hợp bởi đoạn dòng 
điện AB và vectơ ö bằng 1509, hợp bởi đoạn dòng 
điện CA và B bằng 309, hợp bởi đoạn dòng điện 8C 
và B bằng 0909, 


Từ công thức (28.2) ta suy ra : 


1 
FAp = IBasin150° = 21Ba 


1 
FcA = 1Basin30° = 21Ba 


Hình 36.3 


Fpc = IBasin90° = IBa 
Chiêu của các lực áp, FeA và Fạc được chỉ rõ trên 
Hình 36.3. 
Gọi F¿ là tổng hợp lực của 2g và #ca thì 


1 1 
Fq = ~IBa + ~IBa = IB 
N=2ÏBa+ sIBa a 
Eụ đặt tại trung điểm N của AH và có chiêu như trên Hình 36.3. 
ẾN và ho tạo thành ngẫu lực tác dụng lên khung. Momen của 
ngẫu lực đó là : 


175 


In. j LŨNG.. đo đi vv2 2y = 
TU nữ n s là diện tích hình tam giác 
ABC, tức diện tích mặt phẳng khung dây. Từ đó ta nhận thấy 


Chú ý rằng 


công thức (33.1) không chỉ đúng đối với khung dây hình chữ 
nhật mà đúng đối với khung dây phẳng có dạng bất kì. 


3. Một chùm êlectron hẹp được tăng tốc bởi hiệu 
điện thế U = 220V, sau đó đi vào trong từ trường đều 

@ theo phương vuông góc với các đường sức từ. Dưới tác 
dụng của lực Lo-ren-xơ các êlectron trong chùm 
chuyển động theo quỹ đạo tròn. Coi rằng vòng tròn 
quỹ đạo đó nằm trong mặt phẳng hình vẽ và các 
đường sức từ có chiều như trên Hình 36.4. 


tơi 


a) Hãy chỉ ra chiều chuyển động của êlectron trên 


Hình 36.4 quỹ đạo. 
b) Trong trường hợp đang xét, lực Lo-ren-xơ tác 
Sử dụng lên êlectron đóng vai trò lực hướng tâm. Hãy tính 
bán kính # của vòng tròn quỹ đạo. 
C) Cho biết B = 0,005 T ; trước khi tăng tốc, tốc độ của 
êlectron rất nhỏ. 
Bài giải 
a) Vì quỹ đạo của êlectron là đường tròn nên lực 
Lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron đóng vai trò l 
Hình 36.5 SỤHE CHỢN, NHDHE ĐỀ SP 


hướng tâm (ƒ trên Hình 36.5). 


Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được chiều chuyển 
động của êlectron như đã chỉ rõ trên Hình 36.5. (Đặt úp bàn 
tay trái để đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay. Ngón cái 
choãi ra 90° hướng ngược chiều với chiều của lực /ˆ (vì êlectron 
mang điện tích âm). Khi đó chiều từ cổ tay đến bốn ngón kia 
chỉ chiều chuyển động của êlectron tại M). 

b) Vì ở vuông góc với B nên lực Lo-ren-xơ tác dụng lên 
@lectron có độ lớn là eBu. Mặt khác biểu thức của lực hướng 

2 
tâm có dạng ——— Vì lực Lo-ren-xơ đóng vai trò của lực 


hướng tâm nên ta có thể viết : 


l7ó 


MU 
eBU = sa 
MU 
Suy ra R= "mì (1) 
Trước khi tăng tốc, tốc độ của êlectron rất nhỏ, có thể bỏ qua, 
do đó : 


"ẽ |2eU (2) 
m 


Thay (2) vào (1) ta được : 


1 |2mU 
R=— 
B C 


Thay số : 
m = 9,11.10-3! kg ; e= 1,6.10 2C; U=220 V;B=0,005 T 


Cuối cùng ta có : 


| Ís.9,11.10 31220 
R =. 0,005 ` W6” ˆ -= 0,01 m. 


® BÀI ĐỌC THÊM 


TỪ TRƯỜNG VÀ MÁY GIA TỐC 


Để tìm hiểu cấu trúc của vật chất cần phải có những hạt có vận tốc lớn. Muốn vậy người ta 
nghĩ đến phương pháp dùng điện trường để truyền năng lượng cho hạt mang điện. Máy phát tĩnh 
điện Van-đơ-Grap có thể tạo ra hiệu điện thế đến hàng triệu vôn để tăng tốc hạt mang điện. 
Lau-rân-xơ (Ernest Orlando Lawrence, 1901 - 1958, nhà vật lí người Mĩ, giải Noben năm 1939) 
đưa ra ý tưởng chế tạo một máy gia tốc trong đó hạt mang điện được tăng tốc nhờ sự phối hợp 
của điện trường và từ trường. Máy gia tốc chế tạo theo ý tưởng của Lau-rân-xơ gọi là xiclôtrôn 
(xem ảnh ỏ đầu chương). Chiếc xiclôtrôn được đưa ra thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1931. 


Thực tế chứng tỏ rằng xiclôtrôn là máy gia tốc rất hữu ích. 


177 


Xiclôtrôn gồm có hai hộp rỗng hình chữ D làm bằng 
đồng ghép với nhau thành một hình tròn đặt trong chân 
không (Hình 36.6). Hai cạnh thẳng của hộp chữ D không 
đặt sát nhau mà cách nhau một khoảng hẹp. Hai hộp 
Dị, Dạ được nối với hai cực của một nguồn điện - có 
chiều thay đổi một cách tuần hoàn theo thời gian. Vì 
vậy, trong khoảng hẹp giữa hai cạnh thẳng của hộp chữ 
D có một điện trường có chiều thay đổi tuần hoàn. Hộp 
đặt trong từ trường đều của một nam châm điện, vectơ 
cảm ứng từ vuông góc với mặt hộp. 


B 


Giả sử lúc đầu có một hạt tích điện dương xuất phát 

` : từ điểm P rất gân tâm xiclôtrôn và đi vào hộp Da ở bên 
na. ÉP k Bê? lEbEc phải. Người ta điều chỉnh nguồn điện để cho lúc ấy hộp 
quỹ đạo một hạt mang điện trong D2 bên phải tích điện âm, hộp Dị bên trái tích 
xiclôtrôn đó. điện dương. 

Vectơ cảm ứng từ có chiều như trên hình vẽ nên lực Lo-ren-xơ làm cho hạt chuyển động 
theo nữa đường tròn trong Da. Khi hạt vừa đến cạnh thẳng của D› thì nguồn điện đổi chiều 
làm cho hộp bên phải tích điện dương, hộp bên trái tích điện âm. Vì vậy, khi hạt đi vào 
khoảng hẹp giữa hai cạnh thẳng thì điện trường tăng tốc cho hạt. Bây giờ hạt lại chuyển động 
trong hộp D bên trái. Ở đó lực Lo-ren-xơ cũng làm cho hạt chuyển động trên nửa đường 
tròn. Nhưng bán kính của nửa đường tròn quỹ đạo này lớn hơn bán kính nữa đường tròn quỹ 
đạo ở trong Da. Ta đã biết, vận tốc của hạt lớn thì bán kính của đường tròn quỹ đạo cũng lớn 
(bài tập 3, bài 36). Tuy nhiên thời gian chuyển động trên các nữa đường tròn quỹ đạo thì lại 
không phụ thuộc vào bán kính. Vì vậy người ta điều chỉnh sao cho chu kì thay đổi cực của 
nguồn điện bằng hai lần thời gian hạt chuyển động trên mỗi nửa đường tròn. Kết quả là quỹ 
đạo của hạt trong hai hộp D có bán kính tăng dần, nhưng cứ mỗi khi hạt bắt đầu đi vào trong 
khoảng hẹp có điện trường thì điện trường đổi chiều, làm cho hạt luôn luôn được tăng tốc. Vì 
hạt được tăng tốc nhiều lần nên cuối cùng nó thu được vận tốc lớn. 

Tuy nhiên, khi vận tốc của hạt rất lớn, do hiệu ứng tương đối tính (sẽ học ỏ lớp 12) nên 
khối lượng của hạt thay đối. Khi đó chu kì quay của hạt không cùng pha với hiệu điện thế 
của nguồn nữa. Do đó, xiclôtrôn chỉ có tác dụng tăng tốc cho hạt đến một giới hạn nhất định. 

Muốn thu được những hạt có vận tốc lớn hơn, người ta chế tạo các máy gia tốc mà chu 
kì của hiệu điện thế cùng pha với chu kì quay của hạt. Bằng cách đó, người ta thu được 
những hạt có vận tốc lớn gấp nhiều lần so với vận tốc của hạt được tăng tốc bằng máy 
xiclôtrôn. 


178 


Thực hành :_ ¬ 
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NĂM NGANG 
CUỦA TU TRƯƠNG TRAI ĐẤT 


1. Mục đích 


e Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của la bàn tang (điện kế tang). 


e Dùng la bàn tang và máy đo điện đa năng hiện số để xác 
định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất. 


2. Cơ sở lí thuyết 
se Nếu đặt một kim nam châm trong lòng một cuộn dây có 
dòng điện thì kim nam châm sẽ chịu tác dụng đồng thời của từ 
trường Trái Đất và từ trường cuộn dây. 
e Kim nam châm sẽ bị định hướng theo phương và chiều từ 
trường tổng hợp của từ trường Trái Đất và từ trường cuộn dây. 
e Để xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất, 
ta có thể dùng la bàn tang có nguyên tắc cấu tạo và hoạt động 
như Hình 37.1, trong đó : I 
—1: 1® và [@ : Cuộn dây có dòng điện 7 @—„ 
với chiều như kí hiệu trên hình vẽ. 
— 2 : Kim nam châm. 
— 3 : Thước đo góc. 
—4: Kim chỉ thị (gắn vuông góc với 
kim nam châm). 
- Bị : Từ trường Trái Đất (thành phần 
nằm ngang). 
— lò : Từ trường cuộn dây. 
Khi đặt mặt phẳng cuộn dây trùng với mặt 
phẳng kinh tuyến từ, ta có thể xác định được 


Bị theo công thức : , 
Bc =4z.107 , trong đồ : “HẾU 


PB NI 
T tang dtan ÿ 1 
: : : ¬ ‹ : Hình 37.1 Nguyên tắc 
N là số vòng dây của cuộn dây dẫn, 7 là cường độ dòng điện qua cấu tạo và hoạt động 


cuộn dây, đ là đường kính cuộn dây, Ø là góc quay của kim nam ©2124 bàn fang. 
châm so với vị trí ban đầu chưa có dòng điện qua cuộn dây. 


179 


3. Phương án thí nghiệm 

s Dụng cụ thí nghiệm 

— La bàn tang (Hình 37.2) có các số vòng dây 100 vòng, 
200 vòng, 300 vòng ; đường kính đ của vòng dây cỡ 160 mm. 

— Máy đo điện đa năng hiện số. 

— Nguồn điện một chiều 6V—150 mA. 

— Các dây dẫn. 

se Tiến trình thí nghiệm 

— Điều chỉnh la bàn tang sao cho mặt thước đo góc thật 
sự nằm ngang, kim nam châm nằm trong mặt phẳng cuộn 
dây (chưa có dòng điện), khi đó kim chỉ thị chỉ số 0°. Giữ 
nguyên vị trí la bàn trong suốt quá trình thí nghiệm. 


— Mắc nối tiếp cuộn dây M¡s = 200 vòng 
của la bàn tang với ampe kế, rồi nối vào 
nguồn điện như Hình 37.3. 

~ Tăng dân Ú cho tới khi kim chỉ thị 
của la bàn chỉ 8= 45” thì ghi giá trị của Ƒ, 
sau đó giảm Ù về giá trị 0. 

- Đổi chiều dòng điện qua cuộn dây 
của la bàn tang, lặp lại như trên và ghi giá 
trị của Ï", 


— Tính giá trị trung bình của cường độ 
Hình 37.3 


Bố trí thí nghiệm để 


xác định giá trị cường - ` : " : : là 34 c1 
độ dòng điện khi góc — Lặp lại các bước thí nghiệm trên hai lần để đọc, ghi vào bảng 


lệch Ø= 480. số liệu các giá trị Ƒ, /" và tính, ghi vào bảng số liệu 7, Öy. 
-— Tính Ör và ABr. 
— Lặp lại các bước thí nghiệm lần lượt với các cuộn dây 
Na =100 vòng và N¡z = 300 vòng của la bàn tang. 


dòng điện J -= sư +) và Br. Ghi kết quả vào bảng số liệu. 


4. Báo cáo thí nghiệm 
a) Mục đích thí nghiệm. 
b) Cơ sở lí thuyết. 
c) Tiến trình thí nghiệm. 
đ) Kết quả thí nghiệm : Lập bảng số liệu, tính toán. 
— Thí nghiệm với cuộn dây N› =200 vòng, đen dạy = 160. 10m. 


cuộn dây 


180 


Bảng 37.1 


Lần thí nghiệm | 7' (mA) |7" (mA)| 7 (mA) Br(T) 


B = Bị + Bị, T Bị, s, AB = Đi R ĐT = 
"„= 3 `. T= .s®.=- =.ớ 
Bị = Bị + ABr —= 


— Lập các bảng số liệu tương tự cho các thí nghiệm với cuộn dây 
N23 = 100 vòng và N¡a = 300 vòng. 
e) Nhận xét về kết quả thí nghiệm. 


So sánh các kết quả tính ñr trong ba thí nghiệm và rút ra 
kết luận. 


É) CÂU HỎI 
1.. Tại sao dùng la bàn tang, ta không thể xác định được thành phần thẳng đứng của từ trường Trái Đất ? 


2.. Có thể dùng nguồn điện xoay chiều để tạo từ trường của cuộn dây trong la bàn tang được không 2? 
Vì sao ? 


:z BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 
Trong thí nghiệm ở bài học, trước khi cho dòng điện vào cuộn dây nhất thiết phải điều chỉnh vị trí 
của kim nam châm 
A. vuông góc với mặt phẳng cuộn dây. 
B. nằm trong mặt phẳng cuộn dây. 
C. lệch 455 so với mặt phẳng cuộn dây. 
D. tuỳ ý so với mặt phẳng cuộn dây. 


181 


ÓM TẮT CHƯƠNG IV 


1. Từ trường. Cảm ứng từ 

e Xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện (nói chung là xung quanh điện tích 
chuyển động) tồn tại từ trường. Từ trường có tính chất cơ bản là tác dụng lực từ lên 
nam châm hay lên dòng điện (điện tích chuyển động) đặt trong nó. 


e Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ. Đơn vị cảm 
ứng từ là tesla kí hiệu là 7. 
e Cảm ứng từ của từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong 
không khí : 
si? J 
r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dây dẫn. 
e Cảm ứng từ của từ trường tại tâm của dòng điện trong khung dây tròn : 


B=2x.107 ÄL 
R 


R là bán kính của khung dây, N là số vòng dây trong khung, 7 là cường độ dòng điện 
trong môi vòng. 
e Cảm ứng từ của từ trường của dòng điện trong ống dây : 8 = 4z. 10 7mJ 
n là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống. 
2. Lực từ 
e Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện đặt trong từ trường đều : Ƒ = /B/sinơ, 
œ là góc hợp bởi đoạn dòng điện và cảm ứng từ. 
e Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của hai dòng điện song song : 
E=2107 L2 
r là khoảng cách giữa hai đăng điện. 
3. Momen ngẫu lực từ 
Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện : 
M = IBSsin0 
trong đó Š là diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi khung, Ø là góc hợp bởi vectơ 
pháp tuyến của khung và cảm ứng từ. 
4. Lực Lo-ren-xơ 
Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động : 
ƒ= lạluBsinơœ 
trong đó ¿ là điện tích của hạt, œ là góc hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và cảm ứng từ. 


182 


CHƯỚNG V 


Cảm ứng điện từ 


Đàn ghi ta điện 


Chương này trình bày các vấn đề về hiện tượng cảm ứng 
điện từ, định luật Fa-ra-đây, định luật Len-xơ, suất điện 
động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động, quy tắc 
bàn tay phải, hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, 
hệ số tự cảm. 


183 


Hình 38.1 Thí nghiệm 1 về cảm ứng 
điện từ khi nam châm và ống dây 
chuyển động đối với nhau. 

a) Khi nam châm ra xa ống dây, số 
đường sức qua ống dây giảm đi. 

b) Khi nam châm lại gần ống dây, số 
đường sức qua ống dây tăng lên. 

Khi số đường sức qua ống dây biến 
đổi, thì kim điện kế lệch khỏi vạch 0. 


E1 Hi 
Hình 38.2 Thí nghiệm 2 về cảm ứng 
điện từ khi dòng điện trong ống dây 
biến đổi. 

Khi con chạy di chuyển trên biến trở, 
kim điện kế lệch khỏi vạch số 0. Khi 
con chạy dừng lại, kim điện kế lại trở 
về vạch số 0. 

Khi đóng hay mở ngắt điện 
trong thí nghiệm ở Hình 38.2, thì 
kim điện kế có lệch khỏi vạch 0 
không 2? Giải thích. 


184 


QJ* HIỆN TƯỢNG CẢM ÚNG ĐIỆN TỪ 
Ôj_ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 


Thí nghiệm Ơ-xtét cho biết dòng điện sinh ra từ trường. 
Ngược lại từ trường có thể sinh ra dòng điện được không ? 


1. Thí nghiệm 
a) Thí nghiệm Í 
Sơ đồ của thí nghiệm như trên Hình 38. I. 
Thí nghiệm cho biết từ trường không sinh ra 


dòng điện. Nhưng khi số đường sức từ qua ống dây 
thay đổi, thì có dòng điện qua ống dây. 

b) Thí nghiệm 2 

Thí nghiệm bố trí theo sơ đồ ở Hình 38.2 cho 
biết, khi di chuyển con chạy thì có dòng điện trong 
vòng dây. 

Khi con chạy di chuyển, thì từ trường trong ống 
dây biến đổi. Điều đó cũng có nghĩa là khi đó số 
đường sức từ xuyên qua vòng dây biến đổi. Vậy thí 
nghiệm này cũng cho biết, khi số đường sức từ 
xuyên qua vòng dây biến đổi thì trong vòng dây 
xuất hiện dòng điện. 


2. Khái niệm từ thông 

a) Định nghĩa từ thông 

Giả sử có một mặt phẳng diện tích S được đặt 
trong từ trường đều Ö. Vẽ vectơ pháp tuyến ? 
của Š. Chiểu của 7 có thể chọn tuỳ ý. Góc hợp 
thành bởi Ö và 7i kí hiệu là ơ. Tà đặt : 


œ = BScosơ (38.1) 


Đại lượng ® xác định bằng công thức (38.1) 
được gọi là cẩm ứng từ thông qua diện tích Š, gọi tắt 
là zz thông qua diện tích ŠS. 


Theo định nghĩa, từ thông là đại lượng đại số, 
dấu của từ thông phụ thuộc vào việc chọn chiều của 
vec(ơ 7. Trên Hình 38.3a ta có ® > 0, còn trên 
Hình 38.3b thì œ < 0. Tuy nhiên, để đơn giản, sau 
này ta quy ước là nếu không có những điều kiện bắt 
buộc đối với chiều của 7 thì ta chọn chiều của 
vectơ 7 sao cho œ là góc nhọn. Với quy ước đó, 
® là đại lượng dương. 

b) Ý nghĩa của từ thông 

Trong công thức (38.1) nếu œ = 0, thì ® = BS. 
Lấy S =1 thì © = B. Đẳng thức này gợi ý ta đưa ra 
quy định là vẽ các đường sức từ sao cho số đường 
sức xuyên qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc 
với đường sức thì bằng trị số của cảm ứng từ 8. Nếu 
vậy, từ thông bằng số đường sức từ xuyên qua diện 
tích S đặt vuông góc với đường sức. 

Vì vậy người ta dùng khái niệm từ thông để diễn 
tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. 
Đó là ý nghĩa của từ thông. 

c) Đơn vị từ thông 

Trong hệ SL, đơn vị từ thông là vêbe, kí hiệu là 
Wb. Theo công thức (38.1) nếu cosơ = l, § =l m2, 
B=1Tthì =1 Wb. Vậy 1Wb = 1 T1 m2. 


3. Hiện tượng cảm ứng điện từ 

a) Dòng điện cảm ứng 

Từ các thí nghiệm 1, 2 và dùng khái niệm từ 
thông, ta có thể nói khi từ thông qua mặt giới hạn 
bởi mạch điện kín biến đổi theo thời gian thì trong 
mạch xuất hiện dòng điện. 

Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông 
qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng. 

b) Suất điện động cảm ứng 

Trong mạch điện kín có dòng điện thì trong 
mạch phải tồn tại suất điện động. Ta gọi suất điện 
động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện 
kín là suất điện động cẩm ứng. 


ty 


a) 


xỶ 
toy 


b) 


Hình 38.3 Các đường sức từ xuyên 
qua diện tích S. 


- 


a) n hợp với B HẾB xử vo cô 


2 
` ". z 
b) ï hợp với B góc g > —: 
2 
Từ thông qua diện tích S tăng 


lên hai lần thì số đường sức từ qua 
diện tích đó thay đổi thế nào ? 


Nối với máy 
tăng âm 


Hình 38.4 Dây đàn và cuộn dây 
cảm ứng trong đàn ghi ta điện. 


1. Nam châm vĩnh cửu. 
2. Cuộn dây ; 3. Dây đàn bằng thép. 


185 


Đàn ghi ta điện (ảnh đầu chương) 
có cấu tạo đặc, không có hộp cộng 
hưởng. Sở dĩ ta nghe được âm phát 
ra bởi dây dẫn là nhờ ở sáu cuộn dây 
cảm ứng gắn vào đàn ở bên dưới sáu 
dây đàn. Mỗi cuộn dây cảm ứng 
gồm một nam châm vĩnh cửu nhỏ l 
đặt bên trong một cuộn dây 2 
(Hình 38.4). Cuộn dây 2 được nối 
với máy tăng âm. 

Vì dây đàn bằng thép nên đoạn 
dây nằm sát ngay bên trên nam 
châm của cuộn dây cảm ứng được từ 
hoá. Khi gảy đàn thì dây đàn dao 
động. Do đó từ thông qua cuộn dây 
2 thay đổi, sinh ra dòng điện cảm 
ứng. Dòng điện cảm ứng biến đổi cả 
về chiều và cường độ phù hợp với 
dao động của dây đàn, nghĩa là phù 
hợp với dao động của âm. Dòng điện 
cảm ứng được đưa đến máy tăng âm 
và phát ra qua loa làm ta nghe được 
âm do dây đàn phát ra. 


Hình 38.5 Thí nghiệm về định luật 
Len-xơ. 

Trong thí nghiệm này ta dùng 
điện kế có vạch số 0 ở giữa để xác 
định chiều của dòng điện cảm ứng. 

a) Đưa cực Bắc của nam châm 
lại gần đầu (1) của ống dây. Chiều 
của dòng điện cảm ứng được chỉ 
bằng các mũi tên ở ống dây. Đầu 1 
là cực Bắc của ống dây. 

b) Đưa cực Bắc của nam châm 
ra xa đầu (1) của ống dây. Đầu 1 là 
cực Nam của ống dây. 


18ó 


Từ hai thí nghiệm nói trên và nhiều thí nghiệm 
khác, ta có thể rút ra kết luận chung là : 

Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi 
một mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động 
cảm ứng. 

Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng 
được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Hiện tượng cảm ứng điện từ được Fa-ra-đây phát 
minh và công bố vào năm 1831. Đó là một trong số 
những phát minh quan trọng nhất trong lĩnh vực 
điện từ. 

4. Chiều của dòng điện cảm ứng. Định luật 
Len-xơ 

a) Thí nghiệm 

Ta xác định chiều dòng điện cảm ứng theo sơ đồ 
thí nghiệm như trên Hình 38.5. 

b) Nhận xét 

Từ thí nghiệm, ta có nhận xét là khi nam châm 
lại gần ống dây thì từ trường của dòng điện cảm ứng 
trong ống dây như muốn ngăn cản nam châm lại 
gần nó ; còn khi nam châm ra xa ống dây thì từ 
trường của dòng điện cảm ứng lại cũng như muốn 
ngăn cản nam châm ra xa nó. 

c) Định luật Len-xơ 


Nhận xét trên cũng là nội dung của định luật xác 
định chiều của dòng điện cảm ứng, gọi là định luật 
Len-Xơ : 


Dòng điện cẩm ứng có chiều sao cho từ trường 
do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân 
đã sinh ra nó. 


5. Định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ 

Trên đây ta đã nói khi có sự biến thiên của từ 
thông qua mặt giới hạn bởi một mạch kín thì trong 
mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Thực 
nghiệm chứng tỏ rằng, độ lớn của suất điện động 
cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến 
thiên của từ thông qua mạch. Phát biểu trên được 
gọi là định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ. 


Nếu trong khoảng thời gian A7 đủ nhỏ, từ thông 


` . 


là tốc 


Af 
độ biến thiên của từ thông. Vì vậy, ta có thể viết : 


qua mạch biến thiên một lượng A® thì 


NI 


Trong hệ SI, hệ số tỉ lệ k = 1. Nếu kể đến định 
luật Len-xơ thì trong hệ SI công thức xác định suất 
điện động cảm ứng được viết dưới dạng sau : 


==—=—=- (38.2) 
Dấu trừ (—) biểu thị định luật Len-xơ. 


Trong trường hợp mạch điện là một khung dây 
có vòng dây thì 


trong đó ® là từ thông qua diện tích giới hạn bởi 
một vòng dây. 


2) CÂU HỎI 


Ở thí nghiệm Hình 38.5a, 
nếu giữ thanh nam châm đứng 
yên và cho ống dây lại gần thanh 
nam châm thì chiều dòng điện 
cảm ứng trong ống dây có thay 
đổi không 2 Giải thích. 


Vẫn là thí nghiệm ở Hình 
38.5a, nhưng bây giờ quay thanh 
nam châm để cho cực Nam của 
nam châm ở bên phải. Đưa nam 
châm lại gần ống dây thì chiều 
dòng điện cảm ứng trong ống 
dây có thay đổi không ? 
Giải thích. 


1. Hãy phát biểu định nghĩa từ thông và nêu ý nghĩa của khái niệm 


từ thông. 


2. Khung dây dẫn quay trong từ trường đều xung quanh trục OO' đi 
qua tâm khung dây (Hình 38.6). Hỏi có dòng điện cảm ứng trong 


khung không 2 Giải thích. 
3. Hãy phát biểu định luật Len-xơ. 


Hình 38.6 


4. Trong thí nghiệm ở Hình 38.2, đầu bên trái ống dây là đầu Bắc, di chuyển con chạy về bên trái. 
Dùng định luật Len-xơ hãy chỉ ra chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 


5. Giả sử cho thanh nam châm và ống dây trong thí nghiệm ở Hình 38.5 cùng chuyển động sang 
bên trái với vận tốc như nhau thì kim của điện kế có bị lệch khỏi vạch 0 không ? Giải thích. 


6. Hãy viết công thức xác định suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín. 


187 


Ñ BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 


Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như ' 

Hình 38.7. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ  *--------- .. 
trường. Khung chuyển động thẳng đều dọc theo hai _., so 
đường song song x%, yy. Trong khung sẽ xuất hiện  ˆ---”” Na dào 
dòng điện cảm ứng khi o 

A. khung đang chuyển động ở ngoài vùng MNPQ. Hình 38.7 

B. khung đang chuyển động ở trong vùng MNPQ. $©(Wb) 


C. khung đang chuyển động từ ngoài vào trong vùng MNPA. 1/2 
D. khung đang chuyển động đến gần vùng MNPQ. 


2. Chọn phương án đúng. 


0,6 
Từ thông ® qua một khung dây biến đổi theo thời gian được 
cho trên Hình 38.8. Suất điện động cảm ứng e, trong khung 
A. trong khoảng thời gian 0 —> 0,1 s là Đ 3V. 
B. trong khoảng thời gian 0,1 —> 0,2 s là ø„ = 6V. 0 01 
C. trong khoảng thời gian 0,2 —> 0,3 slà ¿, = 9V. ĐHD QIEn 
M 


D. trong khoảng thời gian 0 —> 0,3 s là độ SN, 


3. Chọn phương án đúng. 
Giả sử khung dây mà qua đó từ thông biến thiên như trên Hình 38.8 
có dạng hình chữ nhật MNPQ (Hình 38.9). Theo định luật Len-xơ 
thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều 
A. MNPQM. 
B. MQPNM. 
C. 0 —› 0,2s : MNPQM; 0,2 —> 0,3 s : MQPNM. 
D. Chưa kết luận được vì chưa biết phương, chiều của B. 


Hình 38.9 


02 043 /G) 


N 


4.. Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
B = 5.10-* T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30”. Tính từ thông qua khung 


dây dẫn đó. 


5.. Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.104 T. Từ thông qua hình 
vuông đó bằng 10-8 Wb. Tính góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó. 


6. Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm 


ứng từ hợp thành với mặt phẳng khung dây một góc ' và có độ lớn bằng 2.104 T. Người ta làm 


188 


cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng 
xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi. 


7.. Khung dây MNPQ cứng, phẳng, diện tích 25 cm2, gồm 10 ; 
vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều. Vectơ 
cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có ?@ 
chiều như trên Hình 38.10a. Cảm ứng từ biến thiên theo 


thời gian như đường biểu diễn trên Hình 38.10. Ó 
a) Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ 3) 
lúc t = 0 đến t = 0,4 s. Hình 38.10 


b) Xác định suất điện động cảm ứng trong khung. 
c) Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung. 


Em có biết ? 


Người ta vẫn nói rằng Fa-ra-đây là người phát minh ra hiện 
tượng cảm ứng điện từ. Nhưng cũng nên nói thêm rằng độc lập và 
hầu như đồng thời với Fa-ra-đây, còn có Hen-ri (Joseph Henry, 
1797 - 1878, nhà vật lí người Mi là người cũng nghiên cứu hiện 
tượng này. Lúc ấy Hen-ri đang là một giáo viên. Ông đã dành suốt 
kì nghỉ hè của mình để nghiên cứu hiện tượng này. Nhưng mãi một 
năm sau Hen-ri mới công bố những kết quả nghiên cứu của mình. Hình 38.71 Khung dao 
Vì Fa-ra-đây là người công bố trước nên ông được ưu tiên hưởng dung: 
bản quyền phát minh. 


Tuy Hen-ri không được công nhận là người phát minh ra hiện tượng cảm ứng điện từ, 
nhưng người ta vẫn lấy tên ông đặt tên cho đơn vị độ tự cảm của ống dây (sẽ nói đến ở 
bài 41) là henri. Còn đơn vị điện dung của tụ điện thì được gọi là fara. Đây là điều rất có 
ý nghĩa. Bởi vì, trong một mạch để tạo ra dao động điện từ (sẽ học ở lớp 12) bao giờ cũng 
có tụ điện và ống dây như trên Hình 38.11. 

Ngoài ra, về mặt con người thì giữa hai nhà khoa học này lại có một sự giống nhau thú 
vị. Fa-ra-đây là người trưởng thành bằng tự học. Năm 13 tuổi ông đã phải đi học việc trong 
một hiệu đóng sách ở Luân Đôn. Ông đã học được rất nhiều qua những quyển sách ở đó. 
Còn Hen-ri thì từ năm 14 tuổi cũng đã phải đi học việc trong một hiệu đồng hồ ở Niu- Oóc. 


189 


Hình 39.1 Thí nghiệm về suất điện 
động cảm ứng trong một đoạn dây 
chuyển động. 

MN là đoạn dây dẫn cứng, PN và 
QM là hai thanh ray dẫn điện đặt 
nằm ngang. Từ trường đều và 
hướng từ trên xuống dưới. 


Hình 39.2 Quy tắc bàn tay phải. 


190 


SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ÚNG TRONG 
MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỀN ĐỘNG 


1. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn 
dây dẫn chuyển động trong từ trường 

Xét một mạch điện như trên Hình 39.1. Cho 
đoạn dây dẫn MN chuyển động và vẫn tiếp xúc điện 
với hai thanh ray, ta thấy kim điện kế lệch khỏi vạch 
số 0. Điều đó chứng tỏ khi đó trong mạch xuất hiện 
suất điện động cảm ứng. Khi đoạn dây 4N dừng lại 
thì kim điện kế lại trở về vạch số 0. 


Có thể đoán nhận rằng suất điện động cảm ứng 
trong mạch đang xét thực chất chỉ xuất hiện khi 
đoạn dây MN chuyển động. Nói cách khác đoạn 
dây MN chuyển động đóng vai trò như một nguồn 
điện, còn hai thanh ray chỉ đóng vai trò các dây nối 
tạo thành mạch điện. 


Vậy, khi đoạn dây 1N chuyển động cắt các đường 
sức từ nhưng không nối với hai thanh ray, thì trong 
đoạn dây đó vẫn xuất hiện suất điện động cảm ứng. 


2. Ouy tắc bàn tay phải 

Ở thí nghiệm trên, khi đoạn dây M⁄N chuyển 
động về bên trái thì dòng điện cảm ứng có chiều 
MNPOM. Do đó nếu coi đoạn dây đó như một 
nguồn điện thì M⁄ là cực âm, còn là cực dương. 
Vậy ta có thể phát biểu quy tắc xác định các 
cực của nguồn điện đó như sau, gọi là øy đắc bàn 
tay phải : 


Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, ngón 
cái choãi ra 90° hướng theo chiêu chuyển động 
của đoạn dây, khi đó đoạn dây dân đóng vai trò 
như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến bốn ngón 
tay chủ chiêu từ cực âm sang cực dương của 
nguồn điện đó (Hình 39.2). 


3. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong 
đoạn dây 

Trước hết, ta tạm thời coi đoạn dây chuyển động 
và luôn tiếp xúc điện với hai thanh ray như Hình 39. I. 
Trong trường hợp đó, suất điện động cảm ứng xuất 
hiện trong mạch được xác định theo công thức 38.2. 


Nhưng như ta đã nói, suất điện động cảm ứng 
trong mạch đó chính là suất điện động trong đoạn 
dây chuyển động. Vì vậy, ta suy ra suất điện động 
cảm ứng trong đoạn dây chuyển động có độ lớn là : 
Aœ 

n (39.1) 


le«| ME 


Ở công thức này A® có thể hiểu là từ thông được 
quét bởi đoạn dây đó trong thời gian Aứ. 


Trong trường hợp đơn giản, chẳng hạn chuyển 
động của đoạn dây M⁄N trong thí nghiệm Hình 39.1 
( và cùng vuông góc với MN, đồng thời ở 
vuông góc với 8), thì 
A® = BAS = BduAi) 
trong đó / là độ dài và 0 là tốc độ của thanh MN. 


Từ đó ta rút ra công thức : 


le.| = Blu (39.2) 

Ta cũng có thể rút ra công thức (39.2) bằng cách xét lực tác 
dụng lên các êlectron trong thanh MN chuyển động. 

Trong đoạn dây MN có vô số êlectron tự do. Khi đoạn dây 
chuyển động thì các êlectron đó cũng chuyển động với cùng 
vận tốc như đoạn dây. 

Vì êlectron mang điện tích âm nên theo quy tắc bàn 
tay trái, ta thấy lực Lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron có chiều 
N->M. Do đó, đầu M của đoạn dây thừa êlectron, đầu W 
thiếu êlectron. Trong đoạn dây MN xuất hiện điện trường È 
(Hình 39.3). Ta gọi điện trường này là điện trường cảm ứng. 

Lúc này ngoài lực Lo-ren-xơ Ỷ , còn có lực điện trường 


cảm ứng #ˆ tác dụng lên êlectron. Hai lực này ngược chiều nhau. 
Sau khoảng thời gian rất ngắn, hai lực này cân bằng nhau. 
Từ lúc đó điện trường cảm ứng giữ giá trị ổn định. 


Trong nhiều trường hợp ta cần 
phát biểu về chiều dòng điện cảm ứng 
được sinh ra trong đoạn dây chuyển 
động, nếu đoạn dây đó được nối 
thành mạch kín. Trong trường hợp đó 
ta cũng có thể dùng quy tắc bàn tay 
phải nói trên, bởi vì bên trong nguồn, 
chiều dòng điện là chiều từ cực âm 
sang cực dương. Vậy quy tắc có thể 
được phát biểu là : 


Đặt bàn tay phải hứng các đường 
sức từ, ngón cái choãi ra 90” hướng 
theo chiều chuyển động của đoạn 
dây dẫn, khi đó chiều từ cổ tay đến 
bốn ngón kia chỉ chiều của dòng 
điện cảm ứng trong đoạn dây đó. 


Hình 39.3 Để giải thích sự xuất hiện 
suất điện động cảm ứng trong đoạn 
dây MN. 

Khi đoạn dây chuyển động, các 
êlectron tự do chuyển động về một 
đầu đoạn dây làm cho một đầu tích 
điện âm, đầu kia tích điện dương, 
trong đoạn dây xuất hiện điện trường 
cảm ứng. 


191 


Một thanh dẫn điện MN 
chuyển động dọc theo đường 
sức của từ trường đều như trên 
Hình 39.4 thì suất điện động 
trong thanh bằng bao nhiêu 2? 


ái B 


sị 


Hình 39.4 


Hình 39.5 Nguyên tắc cấu tạo của 
máy phát điện xoay chiều. 


192 


Gọi E là cường độ điện trường cảm ứng khi đã ổn định thì 
có thể viết : 
eE = eBU 
e là độ lớn điện tích của êlectron. 
Từ đó ta rút ra : 
E=Bu 

Gọi / là chiều dài của đoạn dây MN thì từ biểu thức (4.4) 
ta có thể viết : 

U= EFElI=lbBu 

Trong trường hợp mạch hở, độ lớn hiệu điện thế giữa hai 
cực của nguồn điện bằng độ lớn suất điện động của nguồn. 
Từ đó rút ra công thức (39.2). 

Trong một trường hợp riêng khác, ở và B cùng 
vuông góc với đoạn dây, đồng thời ở hợp với B 
một góc 0 thì có thể chứng minh rằng độ lớn của 
suất điện động trong đoạn dây là : 


le. = Blusin8 (39.3) 


Ta đã nói đoạn dây dẫn chuyển động trong từ 
trường được coi như một nguồn điện. Khi đó lực 
Lo-ren-xơ tác dụng lên các êlectron đóng vai trò 
lực lạ tạo thành dòng điện. 


4. Máy phát điện 

se Máy phát điện là một ứng dụng quan trọng 
và quen thuộc của hiện tượng cảm ứng điện từ 
trong các đoạn dây chuyển động. Khi khung 
dây quay, các cạnh AD, BC cắt các đường sức 
(Hình 39.5). Vì vậy trong các đoạn dây đó xuất hiện 
suất điện động cảm ứng. 

Hai đầu khung dây nối với hai vòng đồng, hai 
vòng đồng tiếp xúc với hai chổi quét @. Mỗi chổi 
quét là một cực của máy phát điện. 

Dòng điện đưa ra mạch ngoài là dòng điện có 
chiều thay đổi theo thời gian. 

Vì vậy máy phát điện nói trên gọi là máy phát 
điện xoay chiều. 


e Máy phát điện một chiều có cấu tạo như trên 
Hình 39.6. Khi khung quay, trong khung xuất hiện 
suất điện động cảm ứng. Hai bán khuyên bằng đồng 
tiếp xúc với hai chổi quét @. Mỗi chổi quét là một 
cực của máy. Dòng điện được đưa ra mạch ngoài có 
chiều không đổi. 


Hình 39.6 Nguyên tắc cấu tạo của 
máy phát điện một chiều. 


` CÂU HỎI 
1. Hãy thiết lập biểu thức xác định suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường. 
2. Hãy phát biểu quy tắc bàn tay phải. 
3. Hãy nêu nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của máy phát điện. 


ẨZ2 BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 
Thanh dẫn điện MN trên Hình 39.7 chuyển động 


A. theo chiều c (nghĩa là theo chiều ngón cái của 
bàn tay phải choãi ra 90). 


B. ngược chiều với c. 
C. theo chiều Ö. 
D. ngược chiều Ở. 


2. Một thanh dẫn điện dài 20 cm tịnh tiến trong từ trường đều, 
cảm ứng từ B = 5.10“ T. Vectơ vận tốc của thanh vuông 
góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng 5 m/s. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh. 


Hình 39.7 


3. Một thanh dẫn điện dài 20 cm được nối hai đầu của nó với hai đầu của một đoạn mạch điện có 
điện trở 0,5 €1. Cho thanh tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,08 T với tốc độ 7 mís. 
Hỏi số chỉ của ampe kế đặt trong mạch điện đó là bao nhiêu ? Cho biết vectơ vận tốc của thanh 
vuông góc với các đường sức từ và điện trở của thanh rất nhỏ. 


4.. Một thanh dẫn điện tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 T. Vectơ vận tốc của thanh 
hợp với đường sức từ một góc 30”. Thanh dài 40 cm. Một vôn kế nối với hai đầu thanh chỉ 0,2 V. 
Tính tốc độ của thanh. 


193 


Hình 40.1 Thí nghiệm về dòng điện 
Fu-cô. 

K là tấm kim loại liền khối được treo 
vào thanh T. Cho K dao động trong 
từ trường giữa hai cực của nam 
châm thì nó sẽ dừng lại khá nhanh. 


Hình 40.2 Cho tấm kim loại có rãnh 


xẻ dao động giữa hai cực của nam 
châm, nó sẽ dao động được lâu hơn. 


194 


DÒNG ĐIỆN FU-CÔ 


Trước đây, ta mới chỉ nói đến dòng điện cảm ứng được 
sinh ra trong các dây dẫn. Trong bài này ta sẽ nói về dòng 
điện cảm ứng được sinh ra trong vật dẫn dạng khối. 


1. Dòng điện Fu-cô 
a) Thí nghiệm 
Bố trí thí nghiệm như ở Hình 40. I. 


Cho tấm kim loại (đồng hay nhôm) dao động trong 
từ trường của nam châm. Tà thấy tấm kim loại chỉ dao 
động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại. 

b) Giải thích 

Khi tấm kim loại dao động, nó cắt các đường sức 
từ của nam châm. Do đó trong tấm kim loại sinh ra 
dòng điện cảm ứng. 

Theo định luật Len-xơ, dòng điện cảm ứng trong 
tấm kim loại có tác dụng ngăn cản sự chuyển động 
của chính tấm kim loại đó. Vì vậy tấm kim loại 
dừng lại nhanh chóng. 


Một khối vật dẫn đặt trong từ trường biến đổi 
theo thời gian, thì trong khối vật dẫn đó cũng sinh 
ra dòng điện cảm ứng. Đó là trường hợp dòng điện 
cảm ứng trong lõi của máy biến thế. 


Tà gọi dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong 
khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ 
trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo 
thời gian là dòng điện Fu-cô. 


Đặc tính chung của các dòng điện Fu-cô là tính 
chất xoáy. Nói cách khác, các đường dòng của dòng 
Fu-cô là các đường cong kín trong khối vật dẫn. Thay 
tấm kim loại liền khối trong thí nghiệm Hình 40.1 
bằng tấm kim loại có rãnh xẻ như Hình 40.2, thì thấy 


tấm kim loại này dao động lâu hơn, vì khi đó điện trở 
của tấm kim loại đối với dòng Fu-cô tăng, làm cho 
cường độ dòng Fu-cô giảm. 


2. Tác dụng của dòng điện Fu-cô 

Trong một số trường hợp, dòng điện Fu-cô là cần 
thiết và có ích, trong một số trường hợp khác dòng 
điện Fu-cô lại có hại. 


a) Một vài ví dụ ứng dụng dòng Fu-cô 


Tác dụng gây ra lực hãm của dòng Fu-cô trong 
một số trường hợp là cần thiết. Người ta lợi dụng tác 
dụng này để hãm chuyển động, nhất là chuyển động 
quay của một bộ phận nào đó trong một số thiết bị 
máy móc hay dụng cụ. Chẳng hạn khi ta cân một 
vật bằng cân nhạy, thường là kim của cân dao động 
khá lâu. Để tránh tình trạng đó, người ta cho kim 
dao động giữa hai cực của một nam châm, dao động 
của kim sẽ tắt khá nhanh. 


Người ta cũng sử dụng tác dụng hãm của dòng 
Fu-cô trong phanh điện từ ở các xe có tải trọng lớn. 


Công tơ điện dùng trong gia đình là một dụng cụ 
điện quen thuộc, trong đó dòng Fu-cô có vai trò cần 
thiết. Khi dòng điện qua cuộn dây trong công tơ, nó 
sẽ sinh ra momen làm cho đĩa kim loại của công tơ 
quay. Đĩa kim loại đặt giữa hai cực của một nam ủ 
châm hình chữ U (Hình 40.3). Khi đĩa kim loại quay, „+0 + pựa gim lai #øngdinigijl 
sẽ sinh ra dòng điện Fu-cô trong đĩa. Dòng điện điện quay giữa hai cực một nam 
Eu-cô gây ra momen cản tác dụng lên đĩa. Khi cân châm hình chữU. 
bằng giữa momen quay và momen cản, thì đĩa quay 
đều. Khi ngắt dòng điện, mặc dù không còn momen 
quay tác dụng lên đĩa, nhưng đĩa vẫn tiếp tục quay vì 
quán tính. Khi đó dòng điện Fu-cô có tác dụng làm 
cho đĩa ngừng quay một cách nhanh chóng. 


b) Một vài ví dụ về trường hợp dòng Fu-cô có hại 


Nhiều thiết bị điện có cấu tạo dưới dạng một lõi 
sắt đặt trong một ống dây có dòng điện xoay chiều 


195 


Hình 40.4 Lõi của máy biến thế gồm 
những lá thép silic ghép với nhau. 


2) CÂU HỎI 


chạy qua. Lõi sắt này có tác dụng tăng cường từ 
trường. Dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời 
gian nên trong lõi sắt xuất hiện dòng điện Fu-cô. Sự 
xuất hiện dòng điện Fu-cô trong trường hợp này là 
có hại. Thứ nhất là nhiệt toả ra do dòng Fu-cô sẽ 
làm cho lõi sắt bị nóng có thể làm hỏng máy. Thứ 
hai là dòng Fu-cô luôn luôn có xu hướng chống lại 
nguyên nhân đã gây ra nó. Trong trường hợp động 
cơ điện, nó chống lại sự quay của động cơ. Do đó, 
nó làm giảm công suất của động cơ. 

Để giảm tác dụng có hại của dòng Fu-cô, người 
ta không dùng lõi sắt dưới dạng khối liền, mà dùng 
những lá thép silic mỏng có phủ lớp sơn cách điện 
ghép sát với nhau (Hình 40.4). Ngoài ra, những lá 
mỏng này lại được đặt song song với đường sức từ. 
Làm như vậy điện trở của lõi sắt đối với dòng 
Fu-cô tăng lên. Bằng cách đó, tuy ta không khử 
được triệt để dòng Fu-cô, nhưng cũng làm giảm 
cường độ của nó một cách đáng kể. 


1. Hãy nêu một vài ví dụ trong đó có dòng điện Fu-cô xuất hiện. 


2. Kể thêm một vài ứng dụng của dòng điện Fu-cô. 


3. Kế thêm một vài trường hợp dòng điện Fu-cô có hại. Trong những trường hợp đó người ta 


khắc phục bằng cách nào ? 


l BÀI TẬP 


1. Chọn phát biểu sai. 


A. Một tấm kim loại dao động giữa hai cực một nam châm thì trong tấm kim loại xuất hiện 


dòng điện Fu-cô. 


B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ. 


C. Một tấm kim loại nối với hai cực một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô. 


D. Dòng điện Fu-cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại. 


19ó 


1. Hiện tượng tự cảm 

a) Thí nghiệm 1 

Bố trí thí nghiệm như sơ đồ ở Hình 4T. I. 

Khi đóng công tắc K ta nhận thấy bóng đèn ?; 
sáng lên ngay, còn bóng đèn › sáng lên từ từ mặc 
dù điện trở thuần của hai nhánh giống nhau. 

Hiện tượng trên có thể giải thích như sau. Khi 
đóng công tắc, dòng điện trong cả hai nhánh đều 
tăng (lúc đầu ¡ = 0, sau đó ¡ z 0). Riêng trong 
nhánh (2) dòng điện tăng làm cho từ thông qua ống 
dây biến đổi, vì vậy xuất hiện dòng điện cảm ứng 
trong ống dây. Dòng điện cảm ứng có tác dụng 
chống lại nguyên nhân đã gây ra nó, nên dòng điện 
trong nhánh (2) không tăng lên nhanh chóng. Vì 
vậy bóng đèn Ð› sáng lên từ từ. 

b) Thí nghiệm 2 

Bố trí thí nghiệm như sơ đồ ở Hình 41.2. 

Ngắt công tắc K. Ta nhận thấy bóng đèn không 
tắt ngay mà loé sáng lên rồi sau đó mới tắt. 

Hiện tượng trên có thể giải thích như sau : Khi 
công tắc ngắt, dòng điện trong mạch giảm, làm cho 
từ thông qua ống dây biến đổi. Vì vậy trong ống dây 
cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng. Theo định luật 
Len-xơ thì dòng điện cảm ứng cùng chiều với dòng 
điện trong mạch do nguồn gây ra, dòng điện này đi 
qua bóng đèn. Kết quả là bóng đèn loé sáng lên rồi 
sau đó mới tắt. 


Các hiện tượng trên đây đều là các hiện tượng 
cảm ứng điện từ. Nhưng nguyên nhân dẫn đến các 
hiện tượng đó lại chính là sự biến đổi của dòng 
điện trong mạch ta đang khảo sát. 


HIỆN TƯƠNG TỰ CẢM 


Hình 41.1 Thí nghiệm về hiện tượng 
tự cảm khi đóng mạch. 

Hai bóng đèn Ð1 và Ð2_ trong hai 
nhánh là giống nhau. Chọn điện trở 
R ở nhánh (1) bằng điện trở thuần 
của cuộn dây có lõi sắt ở nhánh (2). 


Sau khi đóng khoá K ít lâu, 
độ sáng hai bóng đèn Ð¡ và Ð› 
trên Hình 41.1 có giống nhau 
không 2 Giải thích tại sao 2? 


Hình 41.2 Thí nghiệm về hiện tượng 
tự cảm khi ngắt mạch. 


197 


Hãy thành lập công thức (41.2). 
Hướng dẫn. Sử dụng các công thức 
(41.1) và (29.3). 


Có thể áp dụng công thức 
(41.2) cho ống dây ở Hình 41.3a, 
hay ống dây ở Hình 41.3b, hoặc cả 
hai ống dây được không ? 


b) 


Hình 41.3 Cuộn dây. 
a) Không có lõi sắt. 
b) Có lõi sắt. 


198 


Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch 
điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong 
mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm. 

Hiện tượng tự cảm trong thí nghiệm I1 là hiện 
tượng tự cảm khi đóng mạch, còn trong thí 
nghiệm 2 là hiện tượng tự cảm khi ngắt mạch. 


2. Suất điện động tự cảm 

a) Hệ số tự cảm 

Suất điện động xuất hiện do hiện tượng tự 
cảm gọi là suất điện động tự cảm. Để thành lập 
công thức tính suất điện động tự cảm, ta cần 
thành lập công thức tính từ thông ® của từ 
trường do dòng điện gây ra trong mạch. 

Xét một mạch điện có dòng điện ¡7 chạy qua. 
Từ thông qua diện tích của mạch tỉ lệ với từ 
trường do dòng điện sinh ra. Từ trường này lại 
tỉ lệ với cường độ dòng điện. Vậy từ thông qua 
diện tích giới hạn bởi mạch điện tỉ lệ với cường 
độ dòng điện trong mạch đó : 

®=ii (41.1) 

: œ 

Từ (41.1) suy ra: ÙU = T (41.1a) 

Hệ số tỉ lệ L trong công thức (41.1a) gọi là 
hệ số tự cẩm (hay độ tự cảm) của mạch điện. 

Trong hệ SĨ, đơn vị của hệ số tự cảm là henri, 
kí hiệu là H. 

Biểu thức tính hệ số tự cảm của một ống dây 
đài đặt trong không khí là : 

L=4n.10-7n2V (41.2) 
trong đó ø là số vòng dây trên một đơn vị chiều 
đài của ống, V là thể tích của ống. 

b) Suất điện động tự cảm 

Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự 
cảm gọi là suất điện động tự cảm. 

Hệ số tự cảm của một mạch điện (không có lõi 
sắt từ) là đại lượng không đổi. Do đó, có thể viết 


AO® = LA¡ 


Thay biểu thức vừa viết vào (38.2), ta suy ra 


công thức xác định suất điện động tự cảm sau : 


Ai 
đ; =—LT, (41.3) 


` CÂU HỎI 


Hãy nêu một vài ví dụ về hiện tượng tự cảm. 


2. Hãy nêu công thức định nghĩa hệ số tự cảm (độ tự cảm). 
3. Hãy viết biểu thức xác định suất điện động tự cảm. 
4.. Hãy viết biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài. 
2 BÀI TẬP 
Chọn phương án đúng. xài, 
1.. Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian 
được cho trên Hình 41.4. Gọi suất điện động tự cảm trong 
khoảng thời gian từ 0 s đến 1 s là e¿, từ 1 s đến 3 s là e. : 
Ta có : 
A.ø;=6›. B. ø = 262. 
sân 1⁄2 0 LỘ 2 3. /@ 
&: Ø= 36a. D. 6= 26: Hình 41.4 


Tính hệ số tự cảm của một ống dây dài 50 cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 cm2. 
Cho biết ống dây có 1000 vòng dây. 


Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500 cm3. Ống dây được mắc 
vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị 
trên Hình 41.5. Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm í = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống : 


a) Từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm  = 0,05 s. ¡(A) 


b) Từ thời điểm £ = 0,05 s về sau. 


0 


0 0,05 f(s) 
Hình 41.5 


199 


Hãy rút ra công 
thức (42.2). 


So sánh các 
công thức tính mật 
độ năng lượng điện 


trường (8.4) và 
công thức mật độ 
năng lượng từ 


trường (42.3), ta 
nhận thấy có sự 
tương tự gì đáng 
chú ý 2 


200 


NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG 


1. Năng lượng của ống dây có dòng điện 
a) Nhận xét 


Thí nghiệm 2 trong bài 41 nói trên cho thấy sau khi ta ngắt 
công tắc, bóng đèn vẫn còn sáng trong một khoảng thời gian. 
Năng lượng làm cho bóng đèn sáng không phải do nguồn mà là 
do ống dây cung cấp. Năng lượng này được tích trữ trong ống 
dây từ trước khi ngắt công tắc. 


b) Công thức tính năng lượng của ống dây có dòng điện 
Người ta chứng minh rằng, khi có dòng điện cường độ ¡ chạy 
qua ống dây có hệ số tự cảm L thì năng lượng trong ống dây là : 


1,2 
J2 my, (42.1) 


2. Năng lượng từ trường 

Khi cho dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây có từ 
trường. Vì vậy, người ta quan niệm rằng năng lượng của ống dây 
chính là năng lượng của từ trường trong ống dây đó. 


Ta xét trường hợp của một ống dây dài. Cảm ứng từ bên trong 
ống dây được xác định theo công thức (29.3). Sử dụng công 
thức (41.2) và công thức (42.1), ta thu được : 

W =„_10”8?V 
Sz (42.2) 

Từ trường trong ống dây là từ trường đều, nên nếu gọi w là 
mật độ năng lượng từ trường thì có thể viết W = wV. Do đó, 
ta tìm được : 

số 
¬ (42.3) 

Công thức (42.3) đúng cả cho trường hợp từ trường không 

đều và từ trường phụ thuộc thời gian. 


2) CÂU HỎI 


1.. Hãy viết biểu thức xác định năng lượng của từ trường trong một ống dây dài. 


2.. Hãy viết biểu thức xác định mật độ năng lượng từ trường. 


2 BÀI TẬP 


1. Chọn đáp số đúng. 


Một ống dây có hệ số tự cảm bằng 0,01 H. Khi có dòng điện chạy qua, ống dây có năng lượng 
0,08 J. Cường độ dòng điện trong ống dây bằng : 


A.1A. B.2A. 
C.3A. D.4A. 


2.. Một ống dây dài 40 cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10 cm2. 
Cường độ dòng điện qua ống tăng từ 0 đến 4 A. Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống dây 
một năng lượng bằng bao nhiêu ? Điện trở của ống dây rất nhỏ, có thể bỏ qua. 


201 


BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 


1. Cho khung dây dẫn ABCD, AB = 6 cm, BC = 4 cm. 

Khung có thể quay xung quanh một trong hai trục thẳng 
| đứng T¡, 7; ; T¡ qua hai trung điểm của hai cạnh AB, 
DC; T; qua hai đỉnh A, D của khung (Hình 43.1). 
Khung quay trong từ trường đều, các đường sức là các 
đường nằm ngang có chiều như trên vẽ. 


> a) Gọi vị trí của khung như Hình 43.1 (mặt phẳng 

khung dây chứa các đường sức từ) là vị trí ban đầu. 

= G Dòng điện cảm ứng trong khung khi khung quay xung 

————= quanh trục 7¡ được một nửa vòng kể từ vị trí ban đầu có 

| | chiều như thế nào ? Cùng câu hỏi như thế đối với trường 

Hình 43.1 hợp trục quay là 7›;. Nhìn từ trên xuống, trong cả hai 

trường hợp đều thấy khung quay theo chiều ngược chiều 
quay của kim đồng hồ. 


b) Tốc độ góc œ của khung khi khung quay quanh 
T¡ và T¿ đều như nhau. Hỏi cường độ lớn nhất của 
dòng điện cảm ứng qua khung trong hai trường hợp 
nói trên bằng bao nhiêu ? Cho biết : 8 = 0,05 T; tốc độ 
góc là 10 vòng/giây, điện trở của khung là R= 0,1 ©. 


Bài giải 


a) e Trường hợp khung quay xung quanh trục 7}. 
Hình 43.2 Si. . - 
Giả sử khung mới lệch ra khỏi vị trí ban đầu một góc 


t5 Bị Sc. như trên Hình 43.2. Lúc này từ thông qua 
khung tăng dần. Vì vậy, theo định luật Len-xơ dòng 
điện cảm ứng trong khung phải có chiều ABCDA 
(Hình 43.2). 

Khi khung quay đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu góc 


3 ñ thì từ thông qua khung giảm dần. Vì vậy theo 
định luật Len-xơ dòng điện cảm ứng trong khung phải 
có chiều A2CZðA (Hình 43.3). 

Hình 43.3 s Trường hợp khung quay quanh trục 7. 


202 


Theo định luật Len-xơ ta tìm được chiều dòng điện cảm ứng 
như trên Hình 43.4 và 43.5. 


Ta 


Hình 43.4 Hình 43.5 

Chú ý : Ta cũng có thể tìm được chiều của dòng điện cảm 
ứng trong khung bằng cách áp dụng quy tắc bàn tay phải đối với 
các đoạn dây dẫn ĐC, AD. 

Chẳng hạn áp dụng quy tắc bàn tay phải đối với đoạn dây 
dẫn BC trên Hình 43.2 thì đầu 8 đóng vai trò cực âm, đầu Œ 
đóng vai trò cực dương. Do đó, dòng điện đi ra khỏi đoạn dây 
từ Œ và đi vào ở Ö. 

Tương tự như vậy đối với các Hình 43.3, 43.4, 43.5. 

b) Từ thông qua khung dây trong cả hai trường hợp (khung 
quay quanh 7; và 7›) đều có thể viết dưới dạng : 

œ = BS cosơ 
ơ là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến rỉ với mặt phẳng khung dây 
và vectơ . 

Khi khung quay từ thời điểm ¿ đến thời điểm / + A¿ thì độ 

biến thiên của từ thông là 
A® = BS [cos(œ + Aø) — cosơ] 
Aœ 


= -2BSsIn la + ) sin —— 


Coi Ar rất nhỏ thì Aơœ cũng rất nhỏ, vì vậy có thể viết 


A®= -2BSinz)( ÂZ') = -BSAœsinơ 


203 


Từ đó có thể rút ra biểu thức xác định suất điện động cảm 
ứng trong khung : 
Aœ 


Aơœ 
Ế- TT, S  Hg BSøœsinœ 


Theo điều kiện đã cho ta hiểu khung quay đều quanh trục 
M.. 
quay, vì Vậy —— = @. 

Từ biểu thức vừa tìm được, ta rút ra suất điện động cảm ứng 
lớn nhất trong khung bằng B8Sœ. Do đó, cường độ dòng điện 
cảm ứng lớn nhất qua khung là : 

BSœ _ 0,05.24.10'.2.3,14.10 
R. 0.1 
%Šš 2. Một khung dây dẫn tròn tâm Ó đặt trong từ trường 
M „ đều B = 0,005 T, đường sức từ vuông góc với mặt 
&@» phẳng khung dây. Thanh kim loại OM dài / = 50 cm, 


=0,075A 


[1= 


I quay quanh điểm Ó và đầu M của thanh luôn luôn tiếp 
Ễ 4) p_ xúc với khung dây. 
2 


Điểm C€ của khung dây được nối với đầu Ó của 
thanh kim loại qua một ampe kế. Chiều quay của 
thanh kim loại OM và chiều của đường sức từ được chỉ 
rõ trên Hình 43.6. 

Hình 43.6 a) Hãy chỉ ra chiều dòng điện cảm ứng qua các đoạn dây dẫn 
CJM và M2C. 

b) Sợi dây dẫn làm khung có tiết diện như nhau và có điện 
trở R = 0,05 ©. Hỏi khi thanh kim loại OM quay từ điểm 1 đến 
điểm 2 thì số chỉ của ampe kế thay đổi như thế nào ? Hỏi số chỉ 
của ampe kế khi đầu ẤM của thanh đi qua điểm D ? 

Cho biết thanh OM quay đều với tốc độ góc là 2 vòng/giây. 


TỊ B 
&@ Bài giải 


a) Khi thanh kim loại quay thì thanh kim loại đóng 


: vai trò như một nguồn điện. 


s. 


Theo quy tắc bàn tay phải ta xác định được đầu Ó của 
thanh là cực âm, đầu M là cực dương của nguồn điện đó. 
Do đó các dòng điện ¡¡, ¡; có chiều như đã chỉ ra trên 


Ỉ M Hình 43.7. 
Hình 437 2 ZZ 


204 


b) Giả sử thanh @ØM⁄ quay được một góc nhỏ Aơ. Khi đó 
thanh OM đã quét được một diện tích bằng diện tích được tô 
màu xanh trên Hình 43.7. Vì Az nhỏ nên cung tròn M4M' cũng 
nhỏ. Do đó ta có thể coi hình ØM'M là hình tam giác. Diện tích 
hình tam giác đó là 210Aø) = sÉAd. 


Từ thông mà thanh OM đã quét được tương ứng với diện tích 
đó là : 1 
A® =B.-Aa 


Theo (39.1) ta rút ra suất điện động cảm ứng trong thanh 2⁄4 
có độ lớn bằng : 
Adœ 
Af 


_|A®|_ 1 n2 

ñ | : | BI 
À ... z 1 2 
Vì thanh Ø1 quay đều nên =1. Do đó |e„| = 2BI @. 
Gọi cung C1M là Ø thì cung M⁄2C bằng 2m — ÿ. 
Gọi R¿ là điện trở đoạn dây C1M và R› là điện trở đoạn dây C2M. 
R R 
=—B, R=~_(2n-— 
1 2” ý TA L n, 

lái, „k4 
Ñ—.?°”®, 
Cường độ dòng điện qua ampe kế là : 


= le.| z 4m |e| 
R_ R  RBP@On- PP) 


Khi đầu M của thanh kim loại gần điểm 1 thì Ø rất nhỏ, gần 
điểm 2 thì (2x — Ø) cũng rất nhỏ, khi đó ¡ rất lớn. Do tính chất 
đối xứng của khung dây nên ta có thể suy luận ra rằng khi đầu 
M tiến đến gần 7D) thì ¡ giảm dần, ra xa Ð thì 7 tăng dân. Vậy khi 
M đến đúng điểm 7D thì ¡ cực tiểu. Khi đó ổ = zr. Do đó ta có : 


-_ 4m |«| _ 4|&| 


Ì 


ct Rr¿ R 
: 2 
_ 2Bllø _ 20.005.059 743.14 _o 63 A. 
R 0.05 


205 


20ó 


3. Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây 
quấn sát nhau. Ông dây mang dòng điện cường độ ï = 1 A. 

a) Hãy tính cảm ứng từ và năng lượng từ trường trong ống dây. 

b) Tính từ thông qua ống dây. 

c) Bây giờ ngắt ống dây khỏi nguồn điện. Hãy tính suất điện 
động cảm ứng trong ống dây. Coi rằng từ thông qua ống dây 
giảm đều từ giá trị ban đầu đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 s. 

Bài giải 

Á 3 » „ 400 
a) Áp dụng công thức (29.3), trong đó  = ———.100 = 1000, 


40 
ta tính được : 
B= 4r.10 ”nI = 4x.1077.1000.1 


= 4.3,14.10? = 0,00126 T. 
Năng lượng từ trường trong ống dây được tính theo 
công thức (42.2) : 
W= -È 107(4m.10-42 V 
S7 
= 2r.10”!z4.10.0,4 
= 3,2(3,14)2.10 7 = 31,6.10 7 J. 
b) Từ thông qua ống dây : 
® = 400.B.rxK2 
= 400.4r.10.x.4.104 
= 64.(3,14)2.10-6 = 632.105 Wb. 

c) Từ thông giảm đều từ giá trị 632.105 Wb đến 0 trong 
khoảng thời gian 0,01 s nên suất điện động cảm ứng từ trong 
ống dây có độ lớn là : 

A® 


bí- 632.105 
lˆ FAr 


= 001 = 0,063 V. 


® BÀI ĐỌC THÊM 


MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN ĐÁNG LƯU Ý TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỪ 


Con người đã biết đến những hiện tượng điện và từ từ rất sớm. Tuy 
nhiên những hiểu biết lúc đó còn rất thô sơ và rời rạc. Cột mốc có ý 
nghĩa quan trọng đầu tiên là năm 1600. 


Năm 1600, Gin-bơt (William Gilbert, nhà vật lí 
người Anh) công bố một công trình với tiêu đề 
"Luận về nam châm, các vật từ và về nam châm 
khổng lồ là Trái Đất". Trong công trình đó ông đã 
tổng kết những hiểu biết của con người về điện và 
từ từ trước cho đến lúc bấy giờ. 


Năm 1785, Cu-lông (Charles Coulomb, 1736— 1806, 
nhà vật lí người Pháp), bằng chiếc cân xoắn, phát 
hiện ra định luật tương tác của các điện tích điểm. 


Năm 1786, Gan-va-ni (Luigi Galvani, 1737- 17986, 
nhà giải phẫu học người I-ta-li-a) nhận thấy những 
chiếc đùi ếch được treo ỏ một đầu bằng sợi dây 
đồng bị co bóp đặc biệt mỗi khi đầu kia chạm vào 
thanh sắt của ban công. Có thể coi đó là sự phát 
hiện ra tác dụng sinh lí của dòng điện. 


Năm 1800, Vôn-ta (Alessandro Volta, 1745-— 1827, 
nhà vật lí người I-ta-li-a) chế tạo được chiếc pin 
đầu tiên của loài người. Chiếc pin đó là một 
chồng các vòng bạc và kẽm xen kẽ nhau và phân 
cách nhau bằng các lớp vải tẩm dung dịch axit. 
Chiếc pin đó có khả năng "phóng điện" liên tục, 
làm cho Hội Hoàng gia Luân Đôn và Viện 
Hàn lâm Pa-ri rất thán phục. Vì phát minh này mà 
Na-pô-lê-ông (Bônapac) đã phong cho Vôn-ta 
tước hiệu Bá tước. 


207 


Năm 1820, Ơ-xtét (Hans Christian Oersted, 
1777-1851, nhà vật lí người Đan mạch) phát hiện 
ra tác dụng từ của dòng điện. Phát hiện này đã 
tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử nghiên cứu 
điện từ. 


Năm 1820 - 1822, ngay sau phát minh của 
Ơ-xtét, Am-pe (André —- Marie Ampère, 1775-— 1836, 
nhà vật lí người Pháp) nêu lên định luật về tác 
& dụng của từ trường lên dòng điện và về tương tác 
giữa hai dòng điện. 


Năm 1820, cũng ngay sau phát minh của 
Ơ-xtét, Bi-ô (Jean Baptiste Biot, 1774 - 1862 nhà 
vật lí người Pháp) (ảnh bên) và Xa-va (Félix Savart, 
1791-1841, nhà vật lí người Pháp) xác định được 
từ trường của dòng điện thẳng. 


Năm 1827, Ôm (Georg Simon Ohm, 1789- 1854, 
nhà vật lí người Đức) phát biểu định luật cơ bẳn 
về liên hệ giữa dòng điện và hiệu điện thế, đó là 
định luật Ôm. 


Năm 1831, Fa-ra-đây (Michael Faraday, 
1791 - 1867, nhà vật lí người Anh) phát minh ra 
hiện tượng cảm ứng điện từ. 


208 


Năm 1832, Hen-ri (Joseph Henry, 1797 — 18786, 
nhà vật lí người MI) phát hiện ra hiện tượng 
tự cảm. 


Năm 1833, Len-xơ (Heinrich Friedrich Emil 
Lenz, 1804 - 1865, nhà vật lí người Nga) phát 
hiện ra quy tắc xác định chiều của dòng điện 
cảm ứng. 

Cũng trong năm 1833, Fa-ra-đây thiết lập 
định luật cơ bản của điện phân. 


Năm 1641, dun (James Prescoff Joule, 
1818 - 1889, nhà vật lí người Anh) phát hiện ra 
tác dụng nhiệt của dòng điện. 


Năm 1860 - 1865, Mắc-xoen (James Clerk 
Maxwell, 1831 - 1879, nhà vật lí người Anh) 
công bố những công trình về lí thuyết trường 
điện từ. Đó là lí thuyết tổng quát trong lĩnh 
vực này. 


209 


ÓM TẮT CHƯƠNG V 


1. Từ thông qua diện tích S : ® = BScosơ. 


2. Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín : 
¬.. 
6` 'Aƒ 
e Độ lớn suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây chuyển động : 
Sc = Blusin0 


e Suất điện động tự cảm : : 
Ỉ 
3. Năng lượng từ trường trong ống dây : 


1 


wW= 2L 
4. Mật độ năng lượng từ trường : 
J- suy B2 
==—10'B 
W PP 0 


210 


QUANG HÌNH HỌC 


Ảnh Tháp Rùa trên mặt nước Hồ Gươm được tạo thành do hiện tượng phản xạ ánh sáng. 


Quang học là ngành học về các hiện tượng liên quan tới ánh sáng, các định luật quang học và các 
dụng cụ quang được sử dụng nhiều trong khoa học và đời sống. Chương trình quang học lớp 11 chỉ 
đề cập tới phân quang hình học, trong đó dùng phương pháp hình học để lí giải các hiện tượng 
quang học. 

Lí thuyết Quang hình học đã giải thích thành công các hiện tượng như phản xạ và khúc xạ ánh sáng. 
Tuy nhiên, để nghiên cứu một số hiện tượng khác như giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng... không thể dùng 
lí thuyết này, mà ta phải dùng lí thuyết quang học sóng, trong đó xét ánh sáng như một sóng. 

Vào cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX, việc phát hiện ra các hiệu ứng quang điện và Com-tơn dẫn đến 
sự ra đời lí thuyết phôtôn về ánh sáng, coi ánh sáng gồm những hạt gọi là phôtôn. Lí thuyết phôtôn 
và quang sóng sẽ được trình bày trong chương trình vật lí lớp 12. 


211 


OUANG HÌNH HỌC 


KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 


MẮT. CÁC DỤNG CỤ OUANG 


212 


CHƯƠNG VỊ 


Khúc xạ ảnh sảng 


Chương này trình bày về hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi một 
chùm tia sáng đi qua một mặt phân cách hai môi trường truyền ánh 
sáng, trong đó, trọng tâm là định luật Snen - Đề-các, đồng thời đề 
cập tới các khái niệm về chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối của 
môi trường, và trình bày về nguyên lí thuận nghịch trong sự truyền 
ánh sáng. 


213 


ĐỀ-CÁC 
(Eené Descarfes 1596 - 1650, 
nhà triết học, toán học, 
vật lí học người Pháp) 


Hình 44.1 Chùm sáng bị gãy khúc 
khi đi vào trong nước. 


` 


Hình 44.2 Sơ đồ thí nghiệm khảo sát 
hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 


214 


T7) KHÚC XA ÁNH SÁNG 


1. Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

Khúc xạ là hiện tượng chùm tỉa sáng bị đổi 
phương đột ngột khi đi qua mặt phân cách hai môi 
trường truyền ánh sáng. 

Trong Hình 44.1 chùm tia sáng (1) được gọi là 
chùm tia tới. Chùm tia sáng (2) gọi là chùm /a 
khúc xạ. 

Hệ hai môi trường truyền sáng phân cách bằng 
mặt phẳng được gọi là lưỡng chất phẳng. Mặt phân 
cách hai môi trường là mặt lưỡng chát. 


2. Định luật khúc xạ ánh sáng 
a) Thí nghiệm 


Trên một tấm kính mờ, đặt một bản bán trụ D 
bằng chất rắn trong suốt, ví dụ bằng thuỷ tỉnh. Trên 
tấm kính có một vòng tròn chia độ Œ (Hình 44.2). 


Chiếu một tia sáng S[ (điểm tới 7 là tâm của bán 
trụ) là là trên mặt phẳng tấm kính, đường đi của ánh 
sáng có thể quan sát trên mặt phẳng này. Thí 
nghiệm cho thấy có tia khúc xạ đi trong khối bán 
trụ thuỷ tính. Gọi tia khúc xạ đó là 7R. 

Gọi NN' là pháp tuyến tại 7 của mặt lưỡng chất. 

Góc SIN được gọi là góc tới ¡. 

Góc KRIN'` được gọi là góc khúc xạ r. 


Mặt phẳng làm bởi tia tới với pháp tuyến được 
gọi là mặt phẳng tới. 

Thực hiện thí nghiệm nhiều lần với các góc tới ¡ 
khác nhau và đo các góc khúc xạ r tương ứng. Lập tỉ 
SỐ giữa sin/ và sinz của các lần đo khác nhau, ta được 
cùng một kết quả (xem Bảng 44.1) (sự sai khác giữa 
các kết quả này rất nhỏ, do sai số trong các phép đo). 


b) Định luật 

Từ thí nghiệm trên, ta rút ra định luật khúc xạ 
ánh sáng (còn gọi là định luật Snen — Đề-các). 

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. 

Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp tuyến tại 
điểm tới. 

Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số 
giữa sin của góc tới và sỉn của góc khúc xạ là một 


hãng số : Si 


——=ñ (44.1) 
Sin r 

Hằng số ø tuỳ thuộc môi trường khúc xạ 
(môi trường chứa tia khúc xạ) và môi trường tới 
(môi trường chứa tia tới). 

Ta có thể viết công thức trên dưới dạng 

SIN/ = #Sin7 (44.2) 

e Nếu ø > I (ta nói môi trường khúc xạ chiết quang 
hơn môi trường tới) thì sinw > sinr hay ¡ > 7. 
Trong trường hợp này, khi đi qua mặt phân cách, 
tia sáng khúc xạ đi gần pháp tuyến hơn tia tới 
(Hình 44.3a). 

se Nếu n0 < l (ta nói môi trường khúc xạ chiết 
quang kém môi trường tới) thì sin/ < sinr hay 
¡ <r. Trong trường hợp này, khi đi qua mặt phân cách, 
tia khúc xạ đi xa pháp tuyến hơn tia tới (Hình 44.3b). 
3. Chiết suất của môi trường 

a) Chiết suất tỉ đối 

Trong biểu thức của định luật khúc xạ (44.1), 
n là chiết suất tỉ đối của môi trường 2 (môi trường 
khúc xạ) đối với môi trường Í (môi trường tới). 

Trong lí thuyết về ánh sáng, chiết suất tỉ đối này 
bằng tỉ số giữa các tốc độ 0 và 0; của ánh sáng khi 
đi trong môi trường Ï và trong môi trường 2. 
(44.3) 


b) Chiết suất tuyệt đối 


Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết 
suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không. 


Bảng 44.1 
Ỉ 209 | 30 | 509 | 709 


r | 139 |19/89| 319 | 3g9 
S” l152 | 150 | 149 | 149 
SInr 


Nếu góc ¡ có giá trị bé (< 109), 
thì rz cũng có giá trị bé. Khi đó : 
SIN/  ï, SIN7 % 7. 

Tà có :¡~ 7. 


8) 
Hình 44.3 


Tốc độ truyền của ánh sáng 
trong nước là : 
0¡ =225 000 km/s 
Tốc độ của ánh sáng trong thuỷ 
tinh là : 
02 = 200 000 km/s 
Do đó chiết suất tỉ đối của thuỷ 
tính đối với nước là : 
_- 225 000 
200 000 
Trong chân không, tốc độ truyền 
ánh sáng là c ~ 300 000 km/s. 
Vậy, chiết suất tuyệt đối của 
nước là : 
c 300000 4 
0u, 225000 3 


+ 1,125 


 = =Í23 
Chiết suất tuyệt đối của thuỷ 

tính là : 

c 300000 3 

uạ 200000 2 


=1,5 


Hạ — 


215 


Khi một tia sáng đi từ môi 
trường này sang môi trường 
khác, chiết suất tỉ đối của hai môi 
trường cho ta biết gì về đường đi 
của tia sáng đó 2 

Bảng 44.2 
Chiết suất tuyệt đối của một số chất 


Môi trường vật chất n 
Thuỷ tinh thường 1,32 
Pha lê 1,6 + 1,8 
Kim cương 242 
Nước 1,33 
Rượu êtylic 1,3 
Benzen 1,5 
Cacbon sunfua 1,63 
Không khí 1,000293 
Khí cacbonic 1,00045 
Khí hiđrô 1,00014 


Chiết suất của môi trường tuỳ 
thuộc màu sắc của ánh sáng. Các giá 
trị trong bảng trên thu được khi đo 
với ánh sáng vàng của đèn natri. 


Hình 44.4 


Hình 44.5 Ẳnh của một điểm sáng O 
ỏ đáy của một cốc nước. 


21ó 


Theo định nghĩa này, chiết suất của môi trường Ï 
và môi trường 2 lần lượt là : 


Nhận xét 

Vì tốc độ của ánh sáng truyền đi trong các môi 
trường bao giờ cũng nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong 
chân không (0 < c), nên chiết suất tuyệt đối của mọi 
chất đều lớn hơn l. 


SUY Ta : 
H) 
42 Dï Đ 44.4 
m (44-4) 
ssW : š Hạ : 
SiIn/ = ø Sinr= ñ¡.SIN7 = —*sinr 
1ì 


Do đó, nếu đặt ¡ =7¡ và r = ¡; (Hình 44.4), thì định 
luật khúc xạ có thể được viết dưới dạng đối xứng sau : 


HñSINï; = 7ñ+SIn/ (44.5) 
I58HM1 = 725/2 


Chú thích : Thông thường khi nói “chiết suất 
môi trường là ø...” ta hiểu đây là chiết suất tuyệt 
đối. Nếu đề cập tới chiết suất tỉ đối thì phải nói rõ. 


4. Ảnh của một vật được tạo bởi sự khúc xạ 
ánh sáng qua mặt phân cách hai môi trường 

Xét điểm Ó nằm ở đáy một cốc nước. Ta chú ý 
hai tia tới ÓA, ÓB ; ÓA vuông góc với mặt nước, 
đồng thời B rất gần A. Nếu kéo dài các tia của chùm 
khúc xạ thì, các đường kéo dài gặp nhau tại Ớ 
(Hình 44.5). @' là điểm ảnh ảo của Ó. Đặt mắt 
ngoài không khí sao cho chùm khúc xạ nói trên đi 
vào mắt, ta sẽ có cảm giác là đáy cốc như được nâng 
lên cao hơn so với bình thường. 


5. Tính thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng 
Nếu ánh sáng truyền từ Š tới ®, giả sử theo đường 
truyền là S⁄JKẨ, thì khi truyền ngược lại theo tia ®K, 


đường truyền là ®K7/S (Hình 44.6). Đó là fính Một người nhìn thấy con cá 


thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng. ở trong nước. Hỏi để có thể đâm 
` trúng con cá thì người đó phải 
SÀ T4 phóng mũi lao vào chỗ nào, 


R đúng vào chỗ người đó nhìn thấy 
con cá, hay ở phía trên, phía dưới 
chỗ đó ? Giải thích. 


Hình 44.6 Đường truyền ánh sáng theo tính thuận nghịch. 


“` CÂU HỎI 
1.. Hãy kể một trường hợp, trong đó tia sáng không bị khúc xạ khi đi qua mặt phân cách hai môi trường. 
2. Cho hai môi trường 1 và 2, hãy viết hệ thức giữa các chiết suất tỉ đối na và ma. 


3. Xét một tia sáng đi từ môi trường này sang một môi trường khác. Chiết suất tỉ đối giữa hai 
môi trường cho ta biết điều gì về đường đi tia sáng qua mặt lưỡng chất ? 


l BÀI TẬP 


1. Chọn câu đúng. 
Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới 
A. luôn lớn hơn 1. 
B. luôn nhỏ hơn 1. 
C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xa và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới. 
D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi 
trường tới. 

2. Chọn câu đúng. 
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng 
A. luôn lớn hơn 1. B. luôn nhỏ hơn 1. C. bằng 1. D. luôn lớn hơn 0. 

3.. Một bản mặt song song (một bản trong suốt giới hạn bởi hai mặt phẳng song song) có bề dày 10 cm, 
chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng S7 có góc tới là 45”. 


217 


a) Chứng tỏ rằng tia sáng ló ra khỏi bản có phương song song với tia tới. Vẽ đường đi của tia sáng 
qua bản. 
b) Tính khoảng cách giữa giá của tia ló và tia tới. 
4.. Một bản mặt song song có bề dày 6 cm, chiết suất n = 1,5, được đặt trong không khí. 
a) Vật là một điểm sáng S cách bản 20 cm. Xác định vị trí của ảnh. 
b) Vật AB = 2 cm đặt song song với bản, cách bản 20cm. Xác định vị trí và độ lớn của ảnh. 


5. Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 cm, chiết suất n = 


G›|+> 


Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 cm, nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. 
Xác định khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước. 


Vẽ đường đi của ánh sáng qua quang hệ trên. 


Em có biết? 
ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC 
Trước Niu-tơn, người ta giải thích sự xuất hiện của các màu sắc theo quan điểm của 
A-ri-xtốt (Aristote) như sau : "Ánh sáng có màu trắng. Các màu sắc sinh ra là do màu trắng bị 
yếu đi. Khi ánh sáng trắng bị yếu dần, các màu sau lần lượt xuất hiện : đỏ, vàng, lục, lam, tím". 
Không thoả mãn với sự giải thích trên, Niu-tơn đã thực hiện nhiều thí nghiệm và thấy rằng, 
ánh sáng trắng là tổng hợp của vô số ánh sáng có màu sắc khác nhau, được gọi là các ánh 
sáng đơn sắc. Chiết suất của một môi trường tuỳ thuộc vào ánh sáng đơn sắc đi qua. Do đó, 
các tia sáng đơn sắc đến một mặt lưỡng chất với các góc tới như nhau sẽ bị lệch theo các 
phương khác nhau khi đi vào môi trường thứ hai. Từ cơ sở này, Niu-tơn đã giải thích thành công 
sự tán sắc của một chùm ánh sáng trắng khi đi qua một lăng kính (hiện tượng một chùm ánh 
sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành các chùm tia đơn sắc sẽ học ở lớp 12). 


218 


1. Hiện tượng phản xạ toàn phần 

Xét tia sáng đi từ môi trường có chiết suất 7 
sang một môi trường có chiết suất ø; nhỏ hơn. 

Trong trường hợp này, ta có : 

r>¡ (góc khúc xạ lớn hơn góc tới). 

Cho góc tới ¡ tăng dần, thì góc khúc xạ 7 cũng 
tăng dần và luôn luôn lớn hơn ¡. 

Khi r đạt giá trị lớn nhất là 90”, thì góc tới ¡ cũng 
có giá trị lớn nhất là /„. Tà có : 


Hị.SIfUh = m›.sin 90 = Hạ 
SUY Ta : ini 12 
: sini = —^ 
kh Tạ (45.1) 


Thí nghiệm cho thấy, trong trường hợp này, nếu 
góc tới ¡ nhỏ hơn ¡„n, tia sáng tới mặt lưỡng chất có 
một phần bị phản xạ, phần kia bị khúc xạ đi vào môi 
trường thứ hai (Hình 45.1). 


Nếu góc tới ¡ lớn hơn ¡„ụ, toàn bộ ánh sáng sẽ 
bị phản xạ, không có tia khúc xạ vào môi trường 
thứ hai (vì không thể xảy ra trường hợp r > 90°) 
(Hình 45.2). 


Hiện tượng này được gọi là hiện tượng phản xạ 
toàn phần. 

Kết luận 

Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn 
hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và có 
góc tới ¡ lớn hơn góc giới hạn ivụ; thì sẼ xảy ra hiện 
tượng phẩn xạ toàn phần, trong đó mọi tỉa sáng 
đều bị phản xạ, không có tỉa khúc xạ. 


PHAN XA TOÀN PHẦN 


h) 
_ 
- 
b 
x 
` ï 1 
S lẹh ‹ 
>» ni 
à lJ DỤ 
» 
So mỊ 
lÑ Hạ 
; T: 
l R 


Hình 45.1 Sự khúc xạ và phản xạ 
của tia sáng khi tới mặt phân cách 
hai môi trường (n; > n¿). 


Hình 45.2 Sự phản xạ toàn phần. 
Góc tới ¡ lớn hơn góc giới hạn, tia 
sáng bị phản xạ toàn phần. 


219 


Hình 45.3 Sự khúc xạ của ánh sáng 
khi tới mặt phân cách hai môi trường 
(n¡< n¿). 


Trong trường hợp nào, ta 
không thể quan sát thấy hiện 
tượng khúc xạ của một tia sáng 
tại mặt phân cách hai môi trường 
trong suốt 2 


Hãy cho biết các điều kiện 
để xảy ra hiện tượng phản xạ 


toàn phần. 


h Lớp vỏ n2 


Hình 45.4 Đường ởi của tia sáng 
trong sợi quang. 


220 


Tuy nhiên, về điều kiện xảy ra hiện tượng phản 


"1 


xạ toàn phần, ta vẫn nói là ¡ > ¡„ụ, dấu hiểu theo 


nghĩa là trường hợp giới hạn. 

Xét một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất 7¡ 
sang môi trường khác có chiết suất ø; lớn hơn n; thì 
khi cho góc ¡ tăng dần, góc khúc xạ r cũng tăng dần 
nhưng luôn nhỏ hơn ¿. Khi ¿ đạt giá trị lớn nhất là 907 
thì r đạt giá trị lớn nhất và bằng ¡¿ạ nói ở trên 
(Hình 45.3). 

Váy trong trường hợp ánh sáng đi từ môi 
trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường có 
chiết suất lớn hơn, ta luôn luôn có tia khúc xạ 


trong môi trường thứ hai. 


2. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần 

e Sơi quang 

Sợi quang có lõi làm bằng thuỷ tinh hoặc chất 
dẻo trong suốt có chiết suất ¡, được bao quanh 
bằng một lớp vỏ có chiết suất 0; nhỏ hơn ứ¡. 
Xét tia tới SƑ đến điểm / trên tiết diện 4N của sợi 
dây. Tia này bị khúc xạ khi đi vào sợi dây. Tia khúc 
xạ tới mặt tiếp xúc giữa lõi và lớp vỏ tại !¡ dưới góc 
tới ¡ lớn hơn góc tới giới hạn và bị phản xạ toàn 
phần. Hiện tượng phản xạ như vậy được lặp lại 


nhiều lần liên tiếp tại các điểm / 2; ls,... (Hình 45.4). 


Nguồn sáng -. 


Hình 45.5 Ánh sáng được dẫn qua sợi quang do hiện tượng phần xạ toàn phần. 


Sau một loạt phản xạ liên tiếp như trên, tia sáng 
được dẫn qua sợi quang mà cường độ ánh sáng bị 
giảm không đáng kể (Hình 45.5). 

Nhiều sợi quang như vậy có thể được ghép với 
nhau tạo thành những bó. Những bó này lại được 
ghép và hàn nối với nhau, tạo thành những cáp 
quang, có thể có tới 3 000 sợi trong một tiết diện chỉ 
vào khoảng l cm. 

Trong y học, người ta dùng bó sợi quang để quan 
sát các bộ phận ở bên trong cơ thể. Đó là phương 
pháp nội sol. 

Trong công nghệ thông tin, cáp quang được dùng 
để truyền các dữ liệu. Một hệ truyền thông dùng cáp 
quang gồm ba bộ phận chính : một máy phát biến 
đổi các tín hiệu điện thành tín hiệu quang, một cáp 
quang có nhiệm vụ truyền các tín hiệu này đi, và 
một máy thu nhận các tín hiệu ra ở đầu thứ hai của 
cáp quang và biến chúng trở lại các tín hiệu điện. 

Cáp quang có nhiều ưu điểm hơn so với cáp kim 
loại. Trong đó, có hai ưu điểm rất đáng để ý. Cáp 
quang truyền được một số lượng dữ liệu lớn gấp 
nhiều lần (có thể hàng nghìn lần) so với cáp kim 
loại cùng đường kính. Ngoài ra, cáp quang rất ít bị 
nhiễu bởi trường điện từ ngoài, vì các sợi quang 
được làm bằng chất điện môi. 


Hình 45.6 Ảnh của con ong truyền 
qua một bó sợi quang. 


221 


2) CÂU HỎI 


1.. Một đèn chiếu ở trong nước rọi một chùm sáng song song lên mặt thoáng của nước. Phía trên mặt 
thoáng là một màn E nằm ngang. Ta sẽ nhận được một vệt sáng trên màn E. Điều khẳng định này 
đúng hay sai 2 

2. Hãy kể một vài ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần. 


lế BÀI TẬP 


1. Chọn câu trả lời đúng. 
4 $ 
Cho một tia sáng đi từ nước | n = 3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới : 
A.¡< 490. B.¡> 420. C.¡> 490. D.¡> 430. 


2. Câu nào dưới đây không đúng ? 
A. Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường 
có chiết suất lớn hơn. 
B. Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường 
có chiết suất nhỏ hơn. 
C. Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm sáng khúc xạ. 
D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ chùm sáng phản xạ gần như bằng cường độ chùm sáng tới. 
3.. Một khối thuỷ tinh P có chiết suất n = 1,5, tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC vuông góc tại B. 
Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm sáng song song Sĩ. 
a) Khối thuỷ tỉnh P ở trong không khí. Tính góc D làm bởi tia ló và tia tới. 
b) Tính lại góc D nếu khối P ở trong nước có chiết suất n' = 1,33. 


4. Có một miếng gỗ mỏng hình tròn, bán kính 4 cm. Người ta cắm thẳng góc một chiếc đinh qua tâm 
O của miếng gỗ nổi trong chậu nước. Thành chậu thẳng đứng và rìa miếng gỗ cách thành chậu 
10 cm. Nước có chiết suất n = 1,33. 
a) Gọi chiều dài phần đinh nằm trong nước là OA. Tìm chiều dài lớn nhất của OA sao cho dù để 
mắt ở đâu cũng không nhìn thấy đầu A của đỉnh 2 
b) Điều chỉnh để chiều dài của phần đỉnh nằm trong nước bằng 4 cm và thay nước bằng một chất 
lồng trong suốt có chiết suất n' = 1,38. Hỏi mắt đặt tại một điểm trên đường thẳng đứng sát thành 
chậu và cách mặt nước 4 cm thì có nhìn thấy đầu A của đỉnh không 2? 


222 


ÍÁ BÀI TẬP VỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 
Ñ/ VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 


1. Một chậu chứa một lớp nước dày 30 cm, 
Á 


chiết suất của nước là _ 
a) Chiếu một chùm tia sáng song song tới mặt 
nước với góc tới là 45”. Tính góc lệch hợp bởi chùm 
tia khúc xạ và chùm tia tới. 
b) Mắt ở trong không khí, nhìn xuống đáy chậu sẽ 
thấy đáy chậu cách mặt nước một đoạn bao nhiêu ? 
Bài giải 


a) Áp dụng công thức khúc xạ : sin ¡ = zsinr. 


In. " 
Suy ra siny = SIÍ _ SH) _ sa ỈJ 
n 4 — 
3 _ 
t=32° = “ 
Góc lệch giữa tia khúc xạ và tia tới là : =. ...v. 
D=i-r=12 ¬..: 


b) Xét chùm tia sáng từ điểm A trên đáy chậu đi 
qua mặt thoáng của nước ra ngoài không khí. Hình 46.1 Tia sáng gãy khúc tại I. 

Giao điểm của các tia ló là ảnh A' của A cho bởi 
lưỡng chất phẳng nước —- không khí. Để có ảnh rõ, 
góc tới ¡ phải nhỏ. 


Tà có : "1. -: _.-:ỎÓÔ 
ĐEHGH Đề ĐC Ti Ð HIẾU PC in] 
Suy ra La 
r HA 


Mặt khác, ta có ø sin ¡ = sin r hay ø x r (vì các 
góc nhỏ). 


Vậy, ta có _ 
ty: rẻn HA 
h Ề Hình 46.2 Ảnh đáy chậu cho bởi 
Suy ra HA' = —HA = 330 = 225cm. lưỡng chât phẳng nước - không khí. 
H 


223 


Hình 46.4 Ảnh cho bỏi bản mặt 
Song song. 


224 


2. Một vật AB thẳng, cao 5 cm, được đặt song song 
với một bản thuỷ tinh hai mặt song song, chiết suất 1,5, 
bề dày là 12 cm. Vật AB cách bản 24 cm. 

a) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ đỉnh 
A của vật, tới bản dưới góc tới 60” và đi qua bản. 

b) Xác định vị trí và độ lớn của ảnh A'' của AB 
cho bởi bản song song. 

Bài giải 

a) Tia tới là AI, tia khúc xạ tương ứng là /J. Từ 
định luật khúc xạ, suy ra : 


sin sin6ó0” 1 


5Š. dã 


+ 0,577 


SI"7 = 


“3l 

Tia !J tới mặt thứ hai của bản tại J với góc tới 
là r'. Ta thấy r' =r. 

Tia sáng ló ra khỏi bản theo tia J® với góc ló là 7. 
Vì ; =7, nên suy ra ? =¡. 

Từ đó, suy ra tia ló JR song song với tia tới AI. 

b) Từ A, vẽ thêm tia sáng AH vuông góc với bản. 
Tia sáng này đi thẳng qua bản không bị lệch. Giao 
điểm của hai tia ló là ảnh A' của A. 

Tương tự, từ Ö, ta vẽ tia tới vuông góc với bản. 
Các tia ló tương ứng cắt nhau tại P'. Tà thấy ảnh A'E' 
song song với 4ð và có độ lớn A'8' = AB = 5 cm. 

Từ Hình 46.4, ta có JK = IKtanr = MK tan: 


SUY Ta : tanr š 


: dvộ 8 p- ] 
Mặt khác ¡ z ứ 7, suy ra: — = — 
LH 


Vậy ta có : M€ej he 


n n 


với e = lK (bề dày của bản song song). 


Suy ra khoảng cách giữa vật và ảnh là : 
AA'=]IM = IK - MK 
e n—] 


h AA'=e-== 
ay VI Tu án” 


Vậy ảnh A'' cách bản là A'H = 24 - 4 = 20 cm 


3. Cho một khối thuỷ tính dạng bán cầu có bán 
kính ®, chiết suất 1,5. Chiếu thẳng góc tới mặt 
phẳng của bán cầu một tia sáng Sĩ. R 

a) Điểm tới ! cách tâm Ó của khối bán cầu là —. 
Xác định đường đi của tia sáng qua bán cầu. 

b) Điểm tới ! ở trong vùng nào, thì không có tia 
sáng đi qua mặt cầu của bán cầu (Hình 46.5) ? 

Bài giải 

a) Tia sáng đi thắng qua mặt phẳng AB của khối 
bán cầu, tới mặt cầu tại J với góc tới là ¡. Tà có : 
OI — RJ2 


tr an 


SIn/ = 


Suy ra ¡ = 30° 

Tại J, ta có møsin/ = sinr hay 1,5 sin 30” = sinr. 

hay sin r = 0,75. Suy ra góc ló là r = 48°36'. 

b) Khi tia tới Sƒ càng xa tâm Ó, khoảng cách OØï 
tăng, do đó góc ¡ tăng dần. Nếu góc ¡ lớn hơn góc 
giới hạn thì tia sáng sẽ bị phản xạ toàn phần tại J, 
không ló ra ngoài. 

4, sân, l l ệ¿ : 
Ta cÓ sinin = n 3= lạ “ " XIN 


Gọi 7¡ là vị trí của ƒ khi góc ¡ bằng góc giới hạn i„ụ. 


Ta có Ol¡ = J¡sinivn = ẠR, 

Khi 7 ở ngoài khoảng Ó7¡, tia sáng phản xạ toàn 
phần tại mặt cầu, tới J„ với góc tới là ¡.„, phản xạ 
toàn phần lần thứ hai,... 


ch: 


Vậy, nếu điểm tới ï nằm ngoài khoảng !/;1›, với 
Ol, = Ol, = : R, sẽ không có tỉa ló ra khỏi mặt 


cầu của bán cầu. 


Hình 46.5 


225 


® BÀI ĐỌC THÊM 
HIỆN TƯỢNG ÄO ẲNH 


Một đoàn lữ hành rảo bước trên mặt sa mạc nóng bỏng. Trời đã về chiều, họ mong tới 
được một ốc đảo trước khi màn đêm buông xuống. Bỗng họ thấy từ xa một vũng nước lấp 
loáng, trên đó in bóng những cây cọ xanh mát. Họ bước vội tới, nhưng khi đến nơi, họ ngạc 
nhiên và thất vọng vì chỉ thấy những cây cọ trên mặt cát khô, không một giọt nước. Đó là 
hiện tượng ảo ảnh mà các đoàn lữ hành có thể gặp khi đi trên sa mạc. 


Hiện tượng này được giải thích như sau : 


Trong sa mạc, vào cuối một ngày im gió, lớp không khí càng ở gần mặt cát có nhiệt độ 
càng cao, vì nhận được nhiệt toả ra từ mặt cát nóng. Nhiệt độ càng cao thì chiết suất lớp khí 
càng nhỏ. Do đó, càng lên cao, chiết suất của không khí càng tăng. Ta tưởng tượng chia 
không khí trên bề mặt sa mạc thành nhiều lớp mỏng, chiết suất của các lớp này tăng dần khi 
càng lên cao. Xét một tia sáng đi xiên xuống từ một điểm A, từ lớp khí (1) xuống lớp khí (2), 
góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới (vì nạ < n+). Cứ như vậy, tia sáng bị gãy khúc liên tiếp như 
Hình 46.6 khi đi từ lớp khí trên xuống lớp khí dưới. Khi tia sáng xuống thấp tới lớp khí dưới có 
góc tới lớn hơn góc giới hạn iạn, tia sáng sẽ bị phẳn xạ toàn phần, hắt lên. Do đó, ta được 
một đường gãy khúc liên tiếp từ A tới mắt, giả sử ỏ điểm O. Khi bề dày các lớp không khí vô 
cùng nhỏ thì đường gãy khúc trên trỏ thành một đường cong đều đặn đi xuống từ A rồi đi lên 
tới mắt O. Tia sáng tới mắt dường như phát xuất từ điểm A', đối xứng với A qua mặt đất . 


/ 
"\mmmnaini 


/ 
/ 
⁄ 
' 
... 


⁄ 
⁄ 
bu 

tủ 

/ 

Lo 
, 
`»ug 

Nhuy 

Nnn 


Hình 46.6 Đường ởi của tia sáng qua các lớp không khí trên sa mạc. 


Với đoàn lữ hành trên, họ nhìn thấy đỉnh A của cây cọ do các tia sáng trực tiếp từ đỉnh 
cây tới mắt và nhìn thấy ảnh A' của ngọn cây do các tia sáng bị phản xạ toàn phần như giải 
thích ỏ trên, giống như họ đã nhìn thấy cây cọ in bóng trên một mặt nước. 


22ó 


Khi đi trên đường nhựa trong những buổi trưa hè, ta thường thấy, ở xa xa phía trước, trên 
mặt đường có những vũng nước ; nhưng khi lại gần thì chỉ thấy mặt đường khô ráo. Đây cũng 
là một hiện tượng ảo ảnh tương tự như hiện tượng trên. 

Trường hợp ngược lại, càng lên cao chiết suất không khí càng giảm, như đôi khi xảy ra ở trên 
các vùng nước rộng, đường đi của tia sáng từ vật tới mắt người quan sát bị uốn cong ngược lại 
với trường hợp ở trên, nên người quan sát thấy ảnh con tàu hiện trên bầu trời (Hình 46.7). 


Hình 46.7 Hình 46.8 Ảnh chụp một ảo ảnh 
xảy ra ở Trung Quốc gần đây - "cả 
một thành phố trên biển". 


VẺ ĐẸP RỰC RỠ CỦA KIM CƯƠNG 

Khi vào thăm một số viện bảo tàng lớn, nhiều du khách bị thu hút khi đứng ngắm các 
vương miện và các đồ trang sức của các vua, chúa thời xưa, được trang trí bằng các viên kim 
cương lấp lánh. Tại sao loại đá quý này có vẻ đẹp rực rõ đến như vậy ? 

Bản chất kim cương là cacbon kết tinh. Chiết suất của kim cương rất lớn (n x 2,42). 
Khi kim cương ở trong không khí, góc giới hạn Ígh của tia sáng tới một mặt của viên kim 
cương có giá trị khá nhỏ (lgh ~ 249). Kim cương thường được khai thác từ các mỏ. Để có các 
viên kim cương đẹp như ta thấy, người ta cắt gọt viên kim cương thành các khối có nhiều 
mặt. Khi một tia sáng rọi tới một mặt, nó sẽ bị khúc xạ, đi vào trong viên kim cương và bị 
phản xạ toàn phần nhiều lần giữa các mặt của viên kim cương trước khi ló ra tới mắt ta, nên 
ta thấy ánh sáng từ viên kim cương loé ra rất sáng. Ánh sáng tới kim cương là ánh sáng trắng 
của Mặt Trời gồm vô số ánh sáng màu từ đỏ đến tím. Khi đi qua kim cương, ánh sáng trắng 
bị tán sắc, do đó ta thấy kim cương lấp lánh nhiều màu rực rõ. 


227 


ÓM TẮT CHƯƠNG VI 


1. Định luật khúc xạ ánh sáng 

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. 

Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp tuyến tại điểm tới. 

Với hai môi trường nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là hằng số : 
sini 


sinr 


Hằng số n được gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường khúc xạ đối với môi trường tới. 
2. Chiết suất của một môi trường 

Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1 bằng tỉ số giữa các tốc độ truyền 
ánh sáng 0x và ua trong môi trường 1 và môi trường 2. 


mị và n› là các chiết suất tuyệt đối của môi trường 1 và môi trường 2. 
3. Công thức khúc xạ : sini = nsinr — n4sini = nasinr. 
4. Hiện tượng phản xạ toàn phần : Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra trong 
trường hợp môi trường tới chiết quang hơn môi trường khúc xạ (m > na). Khi đó, 
điều kiện phản xạ toàn phần là : ¡ > ¡ 
là trường hợp giới hạn. 


6. lỘ- cớ: can sào : 
gh Với SỈnfgn = —2, dấu "=" hiểu theo nghĩa 
mm 


228 


CHƯỚNG VI 


Mắt 
Các dụng cụ quang 


Kính thiên văn phản xạ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 


Chương này trình bày về các dụng cụ quang từ đơn giản (lăng kính, 
thấu kính) tới các thiết bị có cấu tạo phức tạp hơn (kính hiển vi, kính 
thiên văn), trong đó học sinh được tìm hiểu về đường đi của ánh 
sáng qua các dụng cụ quang, sự tạo ảnh của một vật bởi các chùm 
tia sáng đi qua dụng cụ quang. Chương này cũng trình bày về cấu 
tạo và hoạt động của mắt khi quan sát một vật ; các tật của mắt 
(cận thị, viễn thị, lão thị) và cách chữa. 


229 


Cạnh 


C 
ABC là 
tiết điện chính 
của lăng kính 
Hình 47.1 Lăng kính. 


Hình 47.2 Đường ởi của tia sáng qua 
lăng kính. 


230 


LĂNG KÍNH 


1. Cấu tạo lăng kính 

Lăng kính là một khối trong suốt, đông chất, 
được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song. 

Hai mặt phẳng giới hạn ở trên được gọi là các 
mặt bên của lăng kính. 

Giao tuyến của hai mặt bên được gọi là cạnh của 
lăng kính. 

Mặt đối diện với cạnh là đáy của lăng kính. 

Một mặt phẳng bất kì vuông góc với cạnh được gọi 
là mặt phẳng tiết diện chính. Trong thực tế, lăng kính 
là một khối lăng trụ có tiết diện chính là một tam giác. 
Góc A hợp bởi hai mặt lăng kính được gọi là góc chiết 
quang hay góc ở đỉnh của lăng kính (Hình 47. L). 


2. Đường đi của tỉa sáng qua lăng kính 
Xét một lăng kính có chiết suất ø đặt trong 
không khí. Để đơn giản, ta chỉ xét các tia sáng nằm 
trong mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính và là 
ánh sáng đơn sắc, nghĩa là ánh sáng có một màu 
nhất định. Chiếu tới mặt bên Að của lăng kính một 
tia sáng 5ƒ (Hình 47.2). Tia sáng này sẽ bị khúc xạ 
tại 7 và J khi đi qua các mặt bên, và ló ra theo tia JÑ. 
Đường đi của tia sáng SJJR nằm trong mặt phẳng 
tiết diện chính ABC. Góc ¡ được gọi là góc tới. 
Góc 7 được gọi là góc ló. 
Góc D hợp bởi tia tới Sĩ và tia ló JR được gọi là 
góc lệch của tia sáng khi đi qua lăng kính. 
3. Các công thức lăng kính 
Gọi r là góc khúc xa tại ƒ và r là góc tới tại J. 
Từ định luật khúc xạ, ta có : 
SIN/ = #sinr 
nñsinr' = sin? 
Xét tam giác !KJ, ta có : 
r+r=A 


Xét tam giác IM, ta có góc lệch : 
D= MIJ + MJI =(i—r) +('—r) 
D=i+r-(r+r)=i+r-A 


Vậy, với lăng kính, ta có các công thức sau : 


SIn"/ = #SInr (47.1) 
SIIN/ = 7/SIHIT” (47.2) 
r+rˆ=A (47.3) 
D=¡i+r-A (47.4) 


4. Biến thiên của góc lệch theo góc tới 

Thí nghiệm 

Cho một chùm tia sáng hẹp song song đi qua 
đính của lăng kính như trên Hình 47.3. Phần chùm 
tia không đi qua lăng kính cho một vệt sáng K, trên 
màn ảnh #. Phần chùm tia đi qua lăng kính, bị lệch 
đi một góc là D, cho trên màn # một vệt sáng K. 


Nhận xét 

Thí nghiệm cho biết, khi góc tới thay đổi thì góc 
lệch cũng thay đổi và qua một giá trị cực tiểu (gọi là 
sóc lệch cực tiểu), kí hiệu là Dạ. 

Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu, đường đi của 
tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc ở 
đỉnh A (Hình 47.4). Tính chất này cũng có thể 
chứng minh bằng lí thuyết. 


Trong trường hợp này, ta có ¡ = ¡ = ¡mạ (góc tới 
ứng với độ lệch cực tiểu) 


1 
_ = =A 
“ ớ 
Dm = 2in — A 
: D.+A 
hay TT == 
Suy ra sin Đn _ = ñ#sin— (47.5) 


Nếu các góc là nhỏ thì ta có thể 

dùng các công thức gần đúng sau : 

IXHT 

^~nr 

A=r+r 

Dx~(n- l)A 
Lăng kính trong phòng thí 
nghiệm là một khối lăng trụ có 
tiết diện chính là hình tam giác. 
Chọn góc nào là đỉnh lăng kính 2 


Hình 47.3 Thí nghiệm về góc lệch 
cực tiểu. 

Quay lăng kính theo chiều mũi 
tên để góc tới tăng dần, từ giá trị nhỏ 
nhất là í„ Ta thấy vệt sáng K di 
chuyển về phía Kg, tới một vị trí gần 
nhất là K,„ thì đổi chiều chuyển 
động, di chuyển ra xa KG. 


Hình 47.4 Đường đi của tia sáng khi 
có góc lệch cực tiểu. 


231 


E 


Hình 47.5 Chùm sáng bị phản xạ 
toàn phần trên mặt BC. 


C 


Hình 47.6 Tia sáng phản xạ toàn 
phần tại các mặt BA và AC. 


232 


5. Lăng kính phản xạ toàn phần 

a) Thí nghiệm 

Chiếu một chùm sáng song song tới vuông góc 
với mặt bên 4Ö của một lăng kính bằng thuỷ tỉnh, 
có chiết suất ø = 1,5, tiết diện chính là một tam giác 
vuông cân. Lăng kính được đặt trong không khí. 


Đặt một màn ảnh # đối diện với mặt huyền BC, 
ta không nhận được vệt sáng trên màn. 

Bây giờ đặt màn # đối diện với mặt bên AC, ta 
thấy một vệt sáng xuất hiện trên màn È. 

Thí nghiệm chứng tỏ tia sáng không ló ra ở mặt 
BC mà bị phản xạ toàn phần tại mặt này rồi ló ra ở 
mặt AC (Hình 47.5). 

b) Giải thích 

Tại mặt AB, góc tới là ¡ = 0° nên tia sáng đi thắng 
vào lăng kính, tới mặt huyền tại J với góc tới là j = 45”. 
Góc tới giới hạn trong trường hợp này là ¡„¡ với 


sini„ ==? =~„ ~ 0,6667 


Pa 
1 5 1,5 
suy ra iuụ = 42”. Vậy j > ivụ. 

Do đó, tia sáng bị phản xạ toàn phần tại J. Tia 
phản xạ vuông góc với mặt AC nên ló thẳng ra 
ngoài không khí. 

Ta cũng có thể chiếu chùm tia tới song song 
vuông góc với mặt huyền 8C. Chùm tia này sẽ phản 
xạ toàn phần tại hai mặt BA và AC và ló ra khỏi mặt 
huyền ĐC (Hình 47.6). 

c) Ứng dụng 

Lăng kính phản xạ toàn phần có tác dụng như 
một gương phẳng. Người ta dùng lăng kính phản xạ 
toàn phần trong các kính tiềm vọng ở các tàu ngầm 
để làm đổi phương truyền của tia sáng (Hình 47.7). 


Nhờ kính tiềm vọng, thuỷ thủ ở dưới tàu ngầm có 
thể quan sát các hoạt động xảy ra trên mặt biển. 


Trong ống nhòm, người ta dùng hai lăng kính 
phản xạ toàn phần có các cạnh vuông góc với nhau 
để làm đổi chiều của ảnh. 


-Ý 


Hình 47.7 Kính tiềm vọng. 
#Ø) CÂU HỎI 


1. Hãy kể một vài ứng dụng của lăng kính. 
2. Chiếu tới một mặt bên của lăng kính một chùm sáng song song. Hỏi có tia sáng ló ra ở mặt bên 
thứ hai không ? 


ấZ BÀI TẬP 


1. Chọn phương án đúng. 
Một tỉa sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n = V2 và góc ở đỉnh A = 300, 
B là góc vuông. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là : 


A. 59. B. 130. C115”, D. 220. 


2. Chọn phương án đúng. 
Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Cho góc tới ¡ tăng dần từ giá trị nhỏ nhất thì 
A. góc lệch D tăng theo ¡. 
B. góc lệch D giảm dần. 
C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần. 
D. góc lệch D giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần. 
3. Phát biểu nào dưới đây không chính xác ? 
Chiếu một chùm sáng vào một mặt bên của một lăng kính ở trong không khí : 


A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới ¡. 
B. Góc tới r tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló 7. 


233 


€. Luôn luôn có chùm sáng ló ra ở mặt bên thứ hai. 
D. Chùm sáng bị lệch đi khi qua lăng kính. 
4. Khảo sát và vẽ đường đi của tia sáng trong trường hợp tia tới là là trên mặt lăng kính. 


5.. Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 ; tiết diện chính là một tam giác đều, được đặt trong 
không khí. 


a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính khi góc tới là 300. 
b) Vẽ đường đi của tia sáng và tính góc mà tỉa ló hợp với tia tới trong trường hợp tia tới vuông góc 
với mặt bên của lăng kính. 

6. Khảo sát đường đi của tia sáng qua lăng kính trong hai trường hợp sau : 
a) Lăng kính có góc ở đỉnh là A = 507, chiết suất n = v2 đặt trong nước có chiết suất n' = k§ 
góc tới là ¡ = 450. 
b) Lăng kính thuỷ tinh đặt trong không khí có góc ở đỉnh A = 75”, góc € = 60”, chiết suất n = 1,5, 
góc tới của tia sáng là ¡ = 300. Tia tới đến mặt AB của lăng kính. 


7.. Lăng kính có góc ở đỉnh là 602. Chùm sáng song song qua lăng kính có độ lệch cực tiểu là Dmạ= À2”. 
Hãy tìm góc tới và chiết suất của lăng kính. 


234 


1. Định nghĩa 

Thấu kính là một khối trong suốt, được giới hạn bởi 
hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt cầu. 

Ta phân biệt hai loại thấu kính : các thấu kính 
mép mỏng và các thấu kính mép dày, có các dạng 
như trên Hình 48.I và 48.2. 

Tà chỉ xét các thấu kính mỏng, nghĩa là các thấu 
kính có bề dày ở tâm rất nhỏ. 

Trong Hình 48.3, ta có Ñ\¡, &; là bán kính các 
mặt cầu (mặt phẳng được coi là có bán kính bằng 
VÔ Cực). 

Đường thẳng CC; nối các tâm của hai mặt cầu 
(hoặc đi qua tâm của mặt cầu và vuông góc với mặt 
phẳng) được gọi là /rc chính. Điểm mà trục chính 
cắt thấu kính gọi là quang tâm Ó của thấu kính. 
Các đường thăng khác C¡C; đi qua quang tâm O 
được gọi là trục phụ (Hình 48.4). 

ổ được gọi là đường kính mở hay đường kính 
khẩu độ. 

Trong phần này, ta xét các thấu kính ở trong 
không khí. 

Thấu kính mép mỏng được gọi là /hấu kính hội tụ. 

Thấu kính mép dày được gọi là /hấu kính phân kì. 

e Tính chất của quang tâm 

Một tỉa sáng bất kì qua quang tâm thì 
truyền thẳng. 

« Điều kiện để có ảnh rõ nét 

Để thấu kính cho ảnh rõ nét, các tia sáng tới thấu 
kính phải lập một góc nhỏ với trục chính. Trong điều 
kiện này, ứng với một điểm vật chỉ có một điểm ảnh 
nên vật cho ảnh rõ nét. Đó là điều kiện tương điểm. 


THẤU KÍNH MỎNG 


IÌ): 


Hình 48.1 Thấu kính mép mỏng và 
kí hiệu. 


li: 


Hình 48.2 Thấu kính mép dày và 
kí hiệu. 


S 
VN nó 


⁄ 
Rị/ = 
⁄Z 


Hình 48.3 Các yếu tố của thấu kính. 


drục phụ 


Trục chính 


N 
k 
` 
ki 


Hình 48.4 Trục chính và trục phụ. 


235 


Để có điều kiện này, ta có thể giới hạn chùm tia 
tới thấu kính bằng một tấm bìa chắn sáng, trên đó 
có đục một lỗ thủng tròn, được đặt trước thấu kính. 
Trong trường hợp này, đường kính khẩu độ bằng 
đường kính của lỗ tròn (Hình 48.5). 


Hình 48.5 Làm giảm khẩu độ của 2 _ Tiêu điểm. Tiêu diện. Tiêu cự 
thấu kính để thoả mãn điều kiện 5 h bền § 


tương điểm. a) Tiêu điểm ảnh chính 
Thí nghiệm 


=. : Chiếu một chùm tia sáng song song với trục chính 
Ph.ouui tới một thấu kính hội tụ (cách đơn giản nhất là dùng 

thấu kính này để hứng chùm sáng song song từ Mặt 
Trời). Dùng một màn E để hứng chùm tia ló, ta được 
một vệt sáng hiện trên màn #. Di chuyển màn # cho 
tới khi vệt sáng này nhỏ và sáng nhất. Vị trí điểm 
sáng này được gọi là /iêu điểm ảnh chính F', thường 
gọi tắt là điêu điểm ảnh (Hình 48.6). 


Hình 48.6 Thí nghiệm xác định vị trí 
tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ. 


Làm lại thí nghiệm trên với một thấu kính phân 
kì, ta không thể hứng được một điểm sáng trên màn 
Hình 48.7 Quan sát tiêu điểm ảnh nhưng nếu. nhìn vào HIẾN kính như ở Hình 48.7, 
của thấu kính phân kì. ta thấy một điềm sáng ở vị trí F”. F" cũng được gọi 

là tiêu điểm ảnh. 

_—~‡s——— Với thấu kính phân kì, tiêu điểm ảnh " nằm phía 
NT —=.—.=' ti 

F `SkT+——— 
m=ẽ...= b) Tiêu điểm vật chính 
Thí nghiệm 


E x ^ è Z . ^ Z kì 
: `. a se Đặt một nguồn sáng điểm trên trục chính của 
Hình 48.8 Nguồn sáng ở tiêu điểm h : : 


vật E của thấu kinh hôi tu. chum một thấu kính hội tụ và hứng chùm sáng ló trên một 
sáng ló song song với trục chính. màn ảnh E (Hình 48.8). Di chuyển nguồn sáng 


23ó 


điểm này đọc theo trục chính cho tới khi ta thấy vệt 
sáng tròn trên màn # có đường kính bằng đường 
kính khẩu độ của thấu kính. Khi đó chùm sáng ló là 
chùm song song (ta có thể kiểm tra lại điều này 
bằng cách di chuyển màn # ra xa hay lại gần thấu 
kính, ta sẽ thấy kích thước của vệt sáng trên màn # 
không đổi). 

VỊ trí của nguồn sáng điểm để có chùm sáng ló 
song song với trục chính như trên được gọi là //êu 
điểm vật chính, hay gọi tắt là tiêu điểm vật của thấu 
kính, được kí hiệu là Ƒ. 

e Với thấu kính phân kì, khi chiếu tới thấu kính 
một chùm tia hội tụ, ta tìm được một vị trí #' trên 
trục chính của điểm hội tụ để chùm tia ló ra khỏi 
thấu kính cũng là chùm tia song song với trục chính 
(Hình 48.9). Điểm Ƒ nằm cùng phía với chùm tia ló 
và là tiêu điểm vật chính hay gọi tắt là riêu điểm vật 
của thấu kính phân kì. 

Thí nghiệm cho thấy các ứiêu điểm F và F" đối 
xứng với nhau qua quang tâm. 

c) Tiêu diện. Tiêu điểm phụ 

Mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu 
điểm vật Ƒ' được gọi là zêu điện vật (Hình 48.10). 

Mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm 
ảnh chính Ƒ" được gọi là /iêu điện ảnh (Hình 48.11). 

Điểm cắt của một trục phụ bất kì với tiêu diện vật 
hay tiêu diện ảnh được gọi là ứiêu điểm vật phụ hay 
tiêu điểm ảnh phụ. 

Nếu ta chiếu một chùm tia song song với một trục 
phụ. thì các tia ló (hoặc các đường kéo dài) sẽ cắt 
nhau tại tiêu điểm ảnh phụ F1, giao điểm của trục phụ 
với tiêu diện ảnh (các Hình 48. 1a, b). Ñgược lại, nếu 
đặt một nguồn sáng điểm tại một tiêu điểm phụ Ƒ} thì 
chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính là một chùm tia 
song song với trục phụ đi qua #} (các Hình 48. IIc, d). 


Hình 48.9 Chùm tia hội tụ qua thấu 
kính phân kì. 


b) Tiêu diện vật 


Hình 48.10 Chùm tia ló song song 
với trục phụ. 


b) Tiêu diện ảnh 


Hình 48.11a, b Chùm tia ló qua tiêu 
điểm ảnh phụ F}. 


237 


Hình 48.11c, d Chùm tia ló song song với trục phụ. 


Hình 48.12 Đường đi của các tia đặc 
biệt qua thấu kính hội tụ. 


Hình 48.13 Đường đi của các tia đặc 
biệt qua thấu kính phân kì. 


Hình 48.14 Vẽ tia ló qua thấu kính 
hội tụ (cách †). 


Hình 48.15 Vẽ tia ló qua thấu kính 
phân kì (cách †). 


238 


d) Tiêu cự 
Tiêu cự là độ dài đại số, được kí hiệu là ƒ, có trị 
số tuyệt đối bằng khoảng cách từ các tiêu điểm chính 
tới quang tâm thấu kính. 
/f=@F =Ö0F' (48.1) 
Quy ước : ƒ >0 với thấu kính hội tụ. 
ƒ< 0 với thấu kính phân kì. 


3. Đường đi của tia sáng qua thấu kính 

a) Các tia đặc biệt (Hình 48.12 và 48.13) 

— Ta tới song song với trục chính, tia ló tương ứng 
(hoặc đường kéo dài) đi qua tiêu điểm ảnh chính Ƒ'. 

— Tia tới (hoặc đường kéo đài) qua tiêu điểm vật 
chính #, tia ló tương ứng song song với trục chính. 

— Tia tới qua quang tâm Ó thì đi thẳng. 

b) Cách vẽ tỉa ló ứng với một tỉa tới bất kì 

Xét một tia tới bất kì S%!, ta có thể vẽ tia ló tương 
ứng theo các cách sau : 

Cách Ï : 

— Vẽ trục phụ song song với tia tới SĨ. 

— Vẽ tiêu diện ảnh, cắt trục phụ nói trên tại một 
tiêu điểm phụ là Ƒ}. 

— Từ !, vẽ tia lố đi qua #¡ (Hình 48.14 và 
Hình 48.15). 

Cách 2 - 

Vẽ tiêu diện vật, cắt tia tới SƑ tại một tiêu điểm 
vật phụ là #¡. 

— Vẽ trục phụ đi qua #}. 


— Vẽ tia l song song với trục phụ trên 
(Hình 48.16 và Hình 48.17). 


4. Xác định ảnh bằng cách vẽ đường đi của 
tỉa sáng 

e Xét một vật nhỏ, phẳng AB được đặt vuông góc 
với trục chính. Giả sử A ở trên trục chính. Trước hết, 
xác định ảnh B' của B, sau đó, từ B', hạ đường thẳng 
góc xuống trục chính, ta được ảnh A'P' của vật AB. 

Để xác định ảnh B', từ B vẽ đường đi tia sáng của 
hai trong các tia đặc biệt. Ảnh Ø' là giao điểm của 
các tia ló (Hình 48.18 và 48.19). 

e Ta hãy xét xem ảnh của một vật tạo bởi thấu 
kính hội tụ phụ thuộc như thế nào vào khoảng cách 
từ vật đến thấu kính (Hình 48.20). Ta chỉ cần sử 
dụng hai tia đặc biệt là tia song song với quang trục 
Và tia đi qua quang tâm. 

— Khi vật A¡B¡ ngoài tiêu điểm, ảnh A1) là ảnh 
thật, ngược chiều với vật. 

— Khi vật A›B; ở trong tiêu điểm, ảnh A;Ö; là 
ảnh ảo, cùng chiều với vật. 

— Khi vật ở tiêu điểm, ảnh ở vô cực. 


Hình 48.16 Vẽ tia ló qua thấu kính 
hội tụ (cách 2). 


Hình 48.17 Vẽ tia ló qua thấu kính 
phân kì (cách 2). 

Quan sát một vật qua một 
thấu kính. Di chuyển thấu kính ra 
xa hay lại gần vật, ta thấy ảnh 
luôn luôn nhỏ hơn vật. Đây là 
thấu kính loại gì 2 


Hình 48.18 Sự tạo ảnh bỏi thấu kính 
hội tụ. 


Hình 48.19 Sự tạo ảnh bỏi thấu 
kính phân kì. 


5. Độ tụ 

e Các thấu kính mép mỏng có tác dụng làm hội 
tụ chùm tia sáng đi qua (vì thế được gọi là thấu kính 
hội tụ). Ngược lại, các thấu kính mép dày có tác 
dụng làm phân kì chùm tia đi qua (nên gọi là thấu 
kính phân kì). Để xác định khả năng làm hội tụ 
chùm tia nhiều hay ít, người ta dùng một đại lượng 
gọi là độ fu, được định nghĩa là : 


Hình 48.20 Ảnh thật, ảnh ảo tạo bỏi thấu kính hội tụ. 


239 


Ảnh E^A' trong trường hợp của 
Hình 48.18 là ảnh thật vì thực sự có 
tia sáng ló ra khỏi thấu kính tới mỗi 
điểm trên ảnh #'A'. 

Ảnh E^A' trong trường hợp của 
Hình 48.19 là ảnh ảo, vì các tia ló ra 
khỏi thấu kính không thực sự tới 
mỗi điểm trên ảnh A'. Mỗi điểm 
trên ảnh này chỉ là điểm cắt nhau 
của các đường kéo dài của các tia ló. 

Ta có thể hứng ảnh thật trên 
màn. Trái lại, với ảnh ảo, ta chỉ có 
thể quan sát bằng mắt, không thể 
hứng trên màn. 


Hình 48.21 Ảnh A'B' của vật AB tạo 
bồi thấu kính hội tụ. 


Cho hai thấu kính hai mặt 
lồi, làm bằng thuỷ tinh có cùng 
chiết suất. Các thấu kính phồng, 
dẹt khác nhau. Thấu kính nào có 
khả năng làm hội tụ chùm tia 
sáng đi qua mạnh hơn 2 


240 


(48.2) 


Đơn vị của độ tụ là điôp (dp) (với tiêu cự ƒ tính 
ra mét). 
Với thấu kính hội tụ : D >0. 
Với thấu kính phân kì : D < 0. 
e Công thức tính độ tụ của thấu kính là : 
1 l 1 
D 7 (n DÍx-*£] 
trong đó, ø là chiết suất tỉ đối của vật liệu làm thấu 
kính đối với môi trường xung quanh thấu kính. 
Ñ¡, R; là bán kính của các mặt thấu kính, 
— Quy ước : Ñ\, &› > 0 với các mặt lồi, 
Ki, R; < 0 với các mặt lõm, 


(48.3) 


Rị (hay R›) = © với mặt phẳng. 

Một thấu kính có độ tụ D càng lớn thì có khả 
năng hội tụ chùm tia sáng đi qua càng mạnh. Thấu 
kính phân kì không làm hội tụ, mà ngược lại, làm 
phân kì chùm tia, nên có độ tụ âm. 

6. Công thức thấu kính 

a) Để thành lập công thức liên hệ giữa các vị trí 
của vật và ảnh, ta xét trường hợp vật thật, ảnh thật 
như trên Hình 48.21. 

Xét các tam giác đồng dạng B/J và FOJ, ta có : 


Ø7 _ OF 
JJ 1B 
Xét các tam giác đồng dạng B7! và F"OI, ta có : 
OI _ OP 
JỊ JB' 


Cộng hai phương trình vế với vế, ta được : 
OJ+Ol _ OF „ 0F 


Jĩ 1B JỰP' 
mà ØJ + @I =JI, suy ra : 
_ 0F „OP 
_ 1B JP 
|| || 
ha = HC 
M 1 oF( + 3p) 


1 1 lì 


nu IB ` JB. OF 
ha ma... 
y OA TOA'— OF 


b) Để lập công thức liên hệ giữa các độ lớn của 
ảnh và vật ta chia vế với vế hai phương trình đầu 
tiên ở trên : 


O7 _ JE 
OI— IB 
Suy ra AB _OA 
AB OA 


8 VÀ : 1 CÀ ' : Hình 48.22 Nhìn các chữ số qua một 
c) Đề tổng quát hoá các công thức trên, ta thaY  ;nấy gính hội tụ, 


các khoảng cách hình học bằng các trị đại số với 
quy ước như sau : 
OA —>|dl; OA' —>|d']|: ØF" |] 
đ >0 với vật thật. 
đ' >0 với ảnh thật, đ' < 0 với ảnh ảo. 
ƒ>0 với thấu kính hội tụ. \ 
ƒ<0 với thấu kính phân kì. ' 


/ 


Ta được các công thức tổng quát sau, áp dụng 25 ~—=SŠ5š 


cho mọi trường hợp, cho cả hai loại thấu kính hội tụ 
và phân Kì : 


23 


1 1 1 Hình 48.23 Nhìn các chữ số qua một 
="= (48.4) thấu kính phân kì. 


† 
AB 
hac. -< (48.5) 


Nếu ảnh và vật cùng chiều, & > 0. 


Nếu ảnh và vật ngược chiều, & < 0. 


241 


B) CÂU HỎI 

1. Người ta có thể tạo ra lửa với một thấu kính. Khẳng định này đúng không ? Nếu đúng, hãy trình 
bày cách tạo ra lửa bằng cách sử dụng một thấu kính. 

2.. Độ tụ cho biết đặc trưng gì của thấu kính ? 


ŠZ BÀI TẬP 
Chọn câu đúng từ bài 1 đến bài 7. 
1.. Nhìn qua một thấu kính hội tụ, ta thấy ảnh của vật thì ảnh đó 
A. luôn nhỏ hơn vật. 
B. luôn lớn hơn vật. 
C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn vật. 
D. luôn ngược chiều với vật. 
2.. Quan sát ảnh của một vật qua một thấu kính phân kì 
A. ta thấy ảnh lớn hơn vật. 
B. ta thấy ảnh nhỏ hơn vật. 
C. ảnh ngược chiều với vật. 
D. ảnh luôn luôn bằng vật. 
3... A. Ảnh cho bởi thấu kính hội tụ luôn lớn hơn vật. 
B. Ảnh cho bởi thấu kính phân kì luôn lớn hơn vật. 
C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật. 
D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo. 
4. Với một thấu kính : 
A. Số phóng đại k > 1. 
B. Số phóng đại k < 1. 
C. Số phóng đại k > 1. 
D. Số phóng đại k > 1 hoặc k < 1 hoặc k = 1. 
5..A. Với thấu kính hội tụ, độ tụ D < 0. 
B. Với thấu kính phân kì : D < 0. 
C. Với thấu kính hội tụ : D = 1. 
D. Với thấu kính phân kì : D < 1. 
6. Với thấu kính hội tụ : 
A. Độ tụ D càng lớn nếu hai mặt thấu kính càng cong. 
B. Độ tụ D càng lớn nếu hai mặt thấu kính càng ít cong. 
C. Độ tụ D = 1. 
D. Độ tụ D < 1. 


242 


7.. Với thấu kính hội tụ : 
A. Khi vật thật cách thấu kính là 2f (f là tiêu cự) thì ảnh cũng cách thấu kính là 2f. 
B. Vật thật cho ảnh ảo. 
C. Vật thật cho ảnh thật. 
D. Ảnh và vật có độ lớn bằng nhau. 
8. Chọn câu phát biểu không chính xác. 
Với thấu kính phân kì : 
A. Vật thật cho ảnh thật. 
B. Vật thật cho ảnh ảo. 
C. Tiêu cự f< 0. 
D. Độ tụ D <0. 
9. Cho một thấu kính L có độ tụ D = 5 điôp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh của một vật AB 
cao 2 cm, vuông góc với trục chính, trong các trường hợp sau : 
a) AB là vật thật, cách L là 30 cm. 
b) AB là vật thật, cách L là 10 cm. 
Hãy vẽ đường đi của tia sáng trong mỗi trường hợp. 
1 


= 


. Chiếu một chùm sáng hội tụ tới một thấu kính L. Cho biết chùm tia ló song song với trục chính 
của L. 

a) Hỏi L là thấu kính loại gì ? 

b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách L là 25 cm. Tìm tiêu cự và độ 
tụ của L. 

c) Đặt vật AB = 2 cm vuông góc với trục chính và cách L 40 cm. Xác định ảnh của AB. 


1 


—~ 


. Cho hai thấu kính hội tụ L¿, Lạ lần lượt có các tiêu cự 20 cm và 25 cm, đồng trục, cách nhau một 
khoảng a = 80 cm. Vật AB = 2 cm, vuông góc với trục, ở trước hệ hai thấu kính và cách L¡ là 30 cm 
(L3 ở trước L¿ )- 

a) Hãy xác định ảnh cho bởi hệ. 
b) Làm lại câu trên nếu đưa L sát lại với Lạ. 

12. Cho thấu kính L; độ tụ D; = 4 điôp, thấu kính La, độ tụ D› = —4 điôp, ghép đồng trục, cách nhau 60 cm. 

a) Điểm sáng S ở trên trục của hệ, cách L; là 50 cm. Ánh sáng qua L¡ rồi qua Lạ. Xác định vị trí, 

tính chất của ảnh cho bởi hệ. 


b) Tìm khoảng cách giữa Lị và La để chùm tia ló ra khỏi hệ là chùm tia song song. 


243 


Em có biết? có biết ? 


SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG BỞI GƯƠNG CẦU 


Gương cầu là một gương phản xạ ánh sáng, có dạng một chỏm cầu có độ cong bé. Có 
hai loại gương cầu : gương cầu lõm và gương cầu lồi. Các loại gương cầu có nhiều ứng dụng 
trong đời sống hằng ngày như : gương để khám răng, gương chiếu hậu, gương báo hiệu 
giao thông. 


Khác với ở gương phẳng, ảnh và vật không đối xứng với nhau qua gương cầu ; do đó, 
ảnh có thể lớn hơn hay nhỏ hơn vật. 


{1 † {1 dđf 
“1.11. ....... 
d7 ~†T d-f 

trong đó : |d |: khoảng cách từ vật tới gương cầu 


|d'{ : khoảng cách từ ảnh tới gương cầu 
R 
f: tiêu cự của gương (|f| = OF = 2) 
(Nếu vật cách gương một khoảng bằng f thì ảnh ở vô cực) 
Ảnh có thể cùng chiều hay ngược chiều với vật. 


Theo quy ước : f> 0 với gương cầu lõm 
f< 0 với gương cầu lồi 


5. Iề Tn li, Hình 48.24 Gương cầu lồi đặt ỏ 
đ' > 0 nếu ảnh thật (ở trước gương) đoạn đường cong nguy hiểm. 
d' <0 nếu ảnh ảo (ở sau gương) 


VẬT THẬT VÀ VẬT ẢO 


Trong các bài quang học trên, ta chỉ đề cập tới các vật thật khi xét các dụng cụ quang 
(gương, thấu kính,...). Với các vật thật, chùm tia sáng tới dụng cụ quang từ một điểm trên vật 
phải là chùm tia phân kì (Hình 48.25a). Trong nhiều bài toán về quang hệ, ta còn gặp các 
trường hợp chùm tia tới một dụng cụ quang là một chùm tia hội tụ. Điểm gặp nhau của chùm 
tia tới này là một vật ảo đối với dụng cụ quang trên (Hình 48.25b). 


S 
Vật thật Vật ảo 


a) b) 
Hình 48.25 Vật thật và vật ảo đối với gương phẳng. 


244 


Ta thử xét bài toán về một quang hệ gồm hai thấu kính hội tụ L¡ và La ghép đồng trục với 
nhau như Hình 48.26. 


Hình 48.26 


Chùm tia từ B tới L¡ là chùm tia phân kì, vậy điểm B (và AB) là vật thật đối với L4. 

Chùm tia đi qua Lq, tới La là chùm tia tới hội tụ ở Bx (sau La), nên B4 (và A14) là vật ảo 
đối với Lạ (A+B đồng thời là ảnh thật của AB đối với L4). 

AaB; là ảnh cho bởi hệ thấu kính (L1, Lạ). 

Với thấu kính La (tiêu cự là f2), ta có công thức : 


1 1 1 


ä đ. Ê 
Quy ước về dấu đối với vật ảo và vật thật như sau : 
- với vật thật, khoảng cách d (từ vật tới thấu kính) > 0. 
- với vật ảo, khoảng cách d < 0. 


Trong trường hợp hình vẽ trên, vì A+B¿ là vật ảo đối với La nên d› < 0. 


245 


Hình 49.1 


Hình 49.3 


24ó 


Ể BÀI TẬP VỀ LẶNG KÍNH VÀ 
THẤU KÍNH MỎNG 


1. Cho một lăng kính có tiết diện thắng là một 
tam giác đều ABC, có chiết suất là 1,5 đặt trong 
không khí. 

a) Chiếu tới mặt BA một chùm tia song song với 
góc tới là 60. Tìm góc ló và góc lệch của tia sáng 
khi đi qua lăng kính. 

b) Cho góc tới thay đổi. Tìm góc tới để có độ 
lệch cực tiểu. Tính độ lệch cực tiểu này. 

c) Tìm góc làm bởi tia sáng ló ra khỏi lăng kính 
và tia tới khi góc tới là 0°. 

Bài giải 

a) Ta có (Hình 49.1) : 

sinr = SẺ - sin607 
n 1,5 
=.7=1 117 
suy ra ”'=A_—r=60°- 35917' = 24943! 
sin?' = nsin”' = 1,5sin24°43' = 0,624 
Vậy góc ló là ï ~ 38°40. 
Góc lệch của chùm tia sáng : 
D=ri+¡i-—A 
D=38“40. 

b) Khi có độ lệch cực tiểu, đường đi tia sáng 
đối xứng qua mặt phẳng phân giác của góc ở đỉnh 
(Hình 49.2). 

Trong trường hợp này, ta có : 


= 0,577 


Suy ra sin/ = #sinr = 1,5sin30° = 0,75 
=—>¡=48°40 

Độ lệch cực tiểu : 
Dụ=+i—A=2i—A 
Dạ = 3720 


€) Tia sáng đi thẳng qua mặt AB, tới mặt AC tại J với góc tới là ¡7= 60° (Hình 49.3). 
Mà góc giới hạn là iạ, với sinixa = + = 0,667 hay i„„ = 42. 

Vậy ta có ¡ > iun. Tỉa sáng bị phản xạ toàn phần tại .J theo tia JK. Ta thấy JK vuông 
góc với đáy BC nên đi thăng ra ngoài, không bị lệch. 

Suy ra, góc làm bởi tia ló và tia tới là : 

D=60 

2. Cho hai thấu kính được đặt đồng trục liên tiếp nhau : thấu kính hội tụ L¡, tiêu cự 
25 cm và thấu kính phân kì L; với tiêu cự có chiều dài 25 cm. Hai thấu kính cách 
nhau là ø = 100 cm. Một vật AB = I cm được đặt vuông góc với quang trục của hệ và 
cách L¡ là 40 cm. 

a) Xác định ảnh A¡¡ của AB tạo bởi chùm tia qua LỊ. 

b) Xác định ảnh Asð; cho bởi Lạ. Tính số phóng đại của ảnh cho bởi hệ hai thấu kính. 


Bài giải 
Sơ đồ tạo ảnh 


dị TẾ với dị = 40 cm, ƒ¡ = 25 cm 


dị = 66,7 cm > 0 (ảnh thật) 
Số phóng đại : 
n n = _. =-l,67 
Ảnh A¡¡ ngược chiều với vật AB. 
Độ lớn của ảnh A¡ð¡ = lk¡l AB z 1,7 cm. 
b) A¡ð; là vật đối với thấu kính L;, cách L„ là : 
dạ =a— đi = 100 - 66,7 = 33,3 cm 
Ảnh của AB cho bởi „ là AsB;, cách Lạ là : 


= nh với ƒ› =~25 cm 
d; = —14,3cm < 0 (ảnh ảo) 

Số phóng đại của ảnh AzðB; cho bởi L¿ là : 

đd› -14,3 


= = 4 
TP. to 


kạ = 


247 


Số phóng đại cho bởi hệ thấu kính là : 
k = kik; = (—1,67).(0,43) = —0,7 
Ảnh AsB; ngược chiều với vật AB và có độ lớn là 


A;B; =|k|AB ~ 0,7 cm 
Đường đi tia sáng qua hệ thấu kính được mô tả trên Hình 49.4. 
Lạ 


Mời o6 3. Vật sáng AB cách màn ảnh E một đoạn là D. Trong khoảng 


giữa vật AB và màn #È, ta đặt một thấu kính hội tụ L. Xê dịch L 
dọc theo trục chính, ta được hai vị trí của L cách nhau một đoạn 
I để cho ảnh rõ trên màn E. 

a) Tìm tiêu cự ƒ của L theo Ð và /. Biện luận. 


b) Tính ƒ, cho biết 2 = 200 cm và 7 = 60 em. 


Bài giải 


Hình 49.5 


248 


a) Nhận xét công thức : 
I1 1 


ƒ da dự 

Ta thấy công thức có tính đối xứng đối với đ và đ"', nghĩa là, 
nếu ta hoán vị đ và đ' thì công thức không có gì thay đổi ; nói 
cách khác, khi vật cách thấu kính là đ thì ảnh cách thấu kính là 
đ", ngược lại, nếu vật cách thấu kính là đ', thì ảnh sẽ cách thấu 
kính là đ. Vậy, ở hình vẽ trên, với Ó¡ và Ó› là hai vị trí của thấu 
kính để cho ảnh rõ trên màn, ta có : 


Vậy, ta có : 
đị — đi = 
D+] D-] 
=> dị = 2 đi =—Z— 
Suy ra : ẽ".... 4D 
ƒ dd D2-P 
Tý” eyÏ” 
ha ¬:.... 
l ƒ 4D 
Biện luận : 


Từ kết quả trên ta tìm được : 
D2-4Dƒ =i2>0 

hay D2~ 4Dƒ= D(D- 4ƒ) >0 
SUy ra D-4/»0 

Vậy, trong thí nghiệm trên, ta phải để khoảng cách D từ vật 
AB tới màn E sao cho D > 4ƒ. Nếu điều kiện này không thoả 
mãn, thí nghiệm không thể xảy ra như trên. Đặc biệt, nếu / = 0, 
ta chỉ có một vị trí của thấu kính để cho ảnh rõ trên màn #. 
Đó là trường hợp khoảng cách D = 4ƒ. 

b) Áp dụng bằng số : 2 = 200 cm, / = 60 em. 

Tà được ƒ= 45,5 cm. 


249 


Hình 50.1 Cấu tạo của mắt. 


1. Màng giác (giác mạc); 2. Thuỷ 
dịch ; 3. Màng mống mắt (Lòng đen) ; 
4. Con ngươi ; 5. Thể thuỷ tỉnh ; 
6. Cơ vòng ; 7. Dịch thuỷ tỉnh ; 
8. Màng lưới. 


Hình 50.2 Ảnh của vật hiện rõ trên 
màng lưới. 


250 


Mặc dù các vật ở những khoảng cách khác nhau nhưng mắt 
vẫn nhìn thấy rõ. Tại sao lại như vậy ? Để trả lời câu hỏi đó, ta 
cần nghiên cứu xem mắt có cấu tạo và hoạt động như thế nào ? 


1. Cấu tạo 

Mất được cấu tạo từ nhiều bộ phận như 
Hình 50.1. Về phương diện quang hình học, ta có 
thể coi hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh sáng 
truyền qua của mắt tương đương với một thấu kính 
hội tụ. Thấu kính tương đương này được gọi là /hấu 
kính mắt. Thấu kính mắt có quang trục chính là 
đường ÓỚ' trên Hình 50.1. Tiêu cự của thấu kính 
mắt có thể thay đổi được khi độ cong của các mặt 
thể thuỷ tính thay đổi nhờ sự co dãn của cơ vòng. 
Màng lưới (còn gọi là vống mạc) đóng vai trò như 
một màn ảnh, tại đó có các tế bào nhạy sáng nằm ở 
đầu các dây thần kinh thị giác, gồm các tế bào hình 
que nhạy với độ sáng, tối và các tế bào hình nón 
nhạy với màu sắc. 

Trên màng lưới, có một vùng nhỏ màu vàng, rất 
nhạy với ánh sáng, nằm gần giao điểm V giữa trục 
của mắt với màng lưới. Vùng này gọi là điểm vàng. 
Dưới điểm vàng một chút có điểm mà M hoàn toàn 
không cảm nhận được ánh sáng, vì tại đó các dây 
thân kinh phân nhánh và không có đầu dây thần 
kinh thị giác. 

2. Sự điều tiết. Điểm cực cận và điểm cực viễn 

e Khoảng cách từ quang tâm của thấu kính mắt 
đến màng lưới (Hình 50.2) được coi là không đổi, 
chỉ có độ cong các mặt của thể thuỷ tỉnh là có thể 
thay đổi được để làm thay đổi độ tụ của thấu kính 
mắt. Vì sao với cấu tạo như vậy, mắt lại có thể nhìn 
rõ được các vật ở những khoảng cách khác nhau ? 
Mắt nhìn rõ vật khi ảnh của vật cho bởi thấu kính 
mắt hiện rõ trên màng lưới, ảnh này là ảnh thật, 
ngược chiều với vật (Hình 50.2). Nếu khoảng cách 


từ vật đến mắt thay đổi, thì muốn cho mắt nhìn rõ 
vật, tiêu cự của thấu kính mắt cần phải thay đổi sao 
cho ảnh của vật nằm trên màng lưới. Điều đó được 
thực hiện bằng cách thay đổi độ căng của cơ vòng, 
làm thay đổi độ cong các mặt thể thuỷ tinh. 

Sự thay đổi độ cong các mặt của thể thuỷ tỉnh 
(dẫn đến sự thay đổi tiêu cự của thấu kính mắt) để 
giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng 
lưới được gọi là sự điều tiết của mắt. 

e Điểm xa nhất trên trục chính của mắt mà vật 
đặt tại đó thì ảnh của vật nằm trên màng lưới khi 
mắt không điều tiết gọi là điển cực viễn (Cv). Đối 
với mắt không có tật, điểm cực viễn ở vô cực. Khi 
quan sát vật đặt ở điểm cực viễn, mắt không phải 
điều tiết, cơ vòng ở trạng thái nghỉ, nên mắt không 
mỏi. Trong trường hợp này, thể thuỷ tính dẹt nhất 
(tức là tiêu cự của thấu kính mắt lớn nhất, độ tụ nhỏ 
nhất), tiêu điểm của thấu kính mắt nằm trên màng 
lưới (/„„„= OV). 

Vậy, mắt không có tật là mắt mà khi không điều tiết, 
thì tiêu điểm của thấu kính mắt nằm trên màng lưới. 

e Điểm gần nhất trên trục chính của mắt mà nếu 
vật đặt tại đó, thì ảnh của vật nằm trên màng lưới 
khi mắt điều tiết cực đại được gọi là điểm cực cận 
(C/). Khi nhìn vật ở điểm cực cận, thể thuỷ tính 
căng phồng đến mức tối đa, tiêu cự của thấu kính 
mắt giảm đến mức nhỏ nhất. Khoảng cách từ điểm 
cực cận (C¿) đến mắt được gọi là khoảng cực cận 
của mắt và kí hiệu bằng chữ Ð. Độ lớn của khoảng 
này phụ thuộc vào độ tuổi (Hình 50.3). Nếu vật tiến 
lại gần mắt hơn, thì thấu kính mắt sẽ không còn cho 
ảnh rõ nét của vật trên màng lưới được nữa. 

Khi nhìn vật đặt ở điểm cực cận, mắt cần phải 
điều tiết mạnh nhất, do đó mắt rất chóng mỏi. 
Để mắt có thể nhìn được lâu và rõ (khi đọc sách, 
viết, nhìn vật qua dụng cụ quang ...) người ta thường 
đặt vật cách mắt cỡ 25 cm, tức là lớn hơn khoảng 
cách từ mắt đến điểm cực cận một chút. 

Khoảng từ điểm cực cận (C,) đến điểm cực viễn 
(CV) gọi là khoảng nhìn rõ của mắt. 


Sự điều tiết của mắt để cho 
ảnh của vật hiện rõ trên màng 
lưới và sự điều chỉnh máy ảnh để 
cho ảnh của vật rõ nét trên phim 
có gì khác nhau 2 

Vật mà ta nhìn thường có độ 
sáng rất khác nhau. Tuỳ theo cường 
độ của chùm sáng từ vật chiếu tới 
mắt, mà đường kính của con ngươi 
sẽ tự động thay đổi để điều chỉnh 
cường độ sáng chiếu vào thể thuỷ tĩnh. 
Con ngươi thu nhỏ lại ở ngoài nắng, 
mở rộng ra ở phòng tối. Ở màng 
lưới, các tế bào hình que nhạy với độ 
sáng, tối được kích thích ngay cả khi 
ánh sáng có cường độ sáng yếu 
chiếu tới. Các tế bào hình nón nhạy 
với màu sắc được kích thích khi ánh 
sáng màu có cường độ sáng tối thiểu 
nào đó trở lên. Sự kích thích ở hai 
loại tế bào này được truyền tới não 
và gây ra cảm giác về độ sáng và 
màu sắc của vật nhìn thấy. 


> 
= 


c©c©c©cCcCcCcCcc——— 
T—)02>Œa:O<1©toC—bk2 


0 10 20 30 40 50 60 70 Độ 
tuôi 
Hình 50.3 Mối quan hệ giữa khoảng 
cực cận Ð của mắt bình thường với 
độ tuổi. 

Đối với mọi người, Ð phụ thuộc 
vào độ tuổi. Tuổi càng cao, Ð càng 
lớn. Sở dĩ như vậy vì khi tuổi tăng, 
tính đàn hồi của thể thuỷ tinh giảm, 
các mặt của thể thuỷ tinh không thể 
cong nhiều như khi còn trẻ. 


251 


Hình 50.4 Góc trông vậit. 

Khi góc trông nhỏ đến một giới 
hạn nào đó, thì hai ảnh A' và 8' của A 
và B trên màng lưới sẽ rất gần nhau 
và nằm trên cùng một đầu tế bào 
nhạy sáng. Khi đó, mắt không còn 
phân biệt được hai điểm A và B nữa. 


2) CÂU HỎI 


3. Góc trông vật và năng suất phân li của mắt 

Điều kiện để mắt còn có thể phân biệt được hai 
điểm A, B không những phụ thuộc vào hai điểm đó 
có nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt hay không, 
mà còn phụ thuộc vào một đại lượng gọi là góc 
trông đoạn AB. Góc trông đoạn AB là góc ơ tạo bởi 
hai tia sáng xuất phát từ hai điểm A và Ö tới mắt. Độ 
lớn góc trông này phụ thuộc vào khoảng cách giữa 
hai điểm A, B và khoảng cách / từ AB tới mắt. Nếu 
đoạn AB vuông góc với trục chính của mắt, ta có 


tanœ = = (Hình 50.4). 


Người ta định nghĩa năng suất phân l¡ (kí hiệu £) 
là góc trông nhỏ nhất œ„¡„ khi nhìn đoạn A8 mà mắt 
còn có thể phân biệt được hai điểm A, B. Vậy muốn 
mắt phân biệt được A và Ö thì œ > ơm¡n- 


Năng suất phân l¡ phụ thuộc vào mắt của từng 
người. Đối với mắt bình thường 
#= nung» 13.10”? tad 


4. Sự lưu ảnh của mắt 

Sau khi ánh sáng kích thích trên màng lưới tắt, 
ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài khoảng 0,I s. 
Trong khoảng thời gian đó, ta vẫn còn cảm giác 
nhìn thấy vật. Đó là sự lưu ảnh của mắt. 


Hiện tượng này được ứng dụng trong điện ảnh. 
Khi chiếu phim, cứ sau 0,033 s hay 0,04 s người ta 
lại chiếu một cảnh. Do hiện tượng lưu ảnh của mắt 
nên người xem có cảm giác quá trình diễn ra là 
liên tục. 


1. Tại sao mắt lại có thể nhìn rõ các vật ở các khoảng cách khác nhau ? 


2. Hãy trình bày khái niệm điểm cực viễn, điểm cực cận và năng suất phân li. 


3.. Mắt không có tật có thể nhìn thấy rõ vật đặt cách mắt ở mọi khoảng cách không ? Vì sao ? 


252 


_.=^ 


2 BÀI TẬP 


Am... 


1 


Chọn phát biểu đúng. 

A. Về phương diện quang hình học, có thể coi mắt tương đương với một thấu kính hội tụ. 

B. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh sáng truyền 
qua của mắt tương đương với một thấu kính hội tụ. 

C. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, 
dịch thuỷ tinh và màng lưới tương đương với một thấu kính hội tụ. 

D. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tỉnh, 
dịch thuỷ tinh, màng lưới và điểm vàng tương đương với một thấu kính hội tụ. 


.. Chọn câu đúng. 


A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thể thuỷ tinh để giữ cho ảnh của vật 
cần quan sát hiện rõ trên màng lưới. 

B. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách giữa thể thuỷ tinh và võng mạc để giữ cho ảnh 
của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới. 

C. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách giữa thể thuỷ tinh và vật cần quan sát để giữ 
cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới. 

D. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thể thuỷ tinh, khoảng cách giữa thể 
thuỷ tinh và màng lưới để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới. 


.. Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1 mm (Hình 50.5). Đưa tờ giấy ra xa mắt dân 


cho đến khi thấy hai vạch đó như nằm trên một đường thẳng. Xác định gần đúng 
khoảng cách từ mắt đến tờ giấy và suy ra năng suất phân li của mắt mình. 


Hình 50.5 


Em có biết ? có biết ? 


Khi ta nhìn rõ một vật thì ảnh của vật phải nằm trên nhiều (ft nhất là ba) tế bào nhạy sáng 


cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai tế bào loại này khoảng 2.10-3 mm. Như vậy, để nhìn rõ 
vật, thì ảnh của vật phải nằm ở một vùng trên màng lưới có đường kính không được nhỏ hơn 
6.103 mm. Tương ứng với đường kính này thì góc trông có giá trị khoảng từ 40" đến 56", tức 
là gần một phút. Giá trị này phụ thuộc vào khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến 
màng lưới ở mỗi người. 


253 


Hình 51.1 Khi không điều 
tiết, thấu kính mắt của mắt 
cận có tiêu điểm nằm trước 
màng lưới. 


Hình 51.2 Kính được chọn 
phù hợp phải có tiêu cự 
f!« =— Ody. 


254 


CÁC TẬT CỦA MÁT VÀ 
CÁCH KHẮC PHỤC 


Các tật thường gặp ở mắt là cận thị, viễn thị. Có cách nào khắc 
phục các tật đó không ? 


1. Cận thị 

a) Đặc điểm của mắt cận 

Mắt cận là mắt nhìn xa kém hơn so với mắt bình 
thường. Điểm cực viễn (C4) của mắt cận cách mắt một 
khoảng không lớn (cỡ 2 m trở lại, khoảng cách này phụ 
thuộc vào mắt bị cận nặng hay nhẹ). 

Khi không điều tiết, thấu kính mắt của mắt cận có tiêu 
điểm nằm trước màng lưới (Hình 51.1). 

Điểm cực cận (C,) của mắt cận ở gần mắt hơn so với mắt 
bình thường. 

b) Cách khắc phục tật cận thị 


Để mắt cận có thể nhìn rõ được vật ở xa như mắt thường, 
thì phải làm thế nào cho ảnh của vật qua thấu kính mắt hiện 
rõ trên màng lưới. Hiện nay có hai cách giải quyết : 

.® Dùng một thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp đeo trước 
mắt hay gắn nó sát giác mạc. 
Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong bề mặt 
giác mạc. 

Trong thực tế, thường người cận thị hay chọn cách 
dùng thấu kính phân kì, vì cách này đơn giản. 

Thấu kính phân kì được chọn sao cho, nếu người cận 
thị đeo kính thì ảnh của vật ở xa vô cực hiện lên trong 
khoảng nhìn rõ của mắt cận (tốt nhất là hiện lên tại điểm 
cực viễn của mắt để mắt cận nhìn rõ ảnh này mà không 
phải điều tiết). 

Cần chọn thấu kính phân kì có tiêu cự bằng bao nhiêu 
để phù hợp với từng mắt cận nặng, nhẹ khác nhau ? Vì 
ảnh của vật ở xa vô cực sẽ hiện lên ở tiêu diện ảnh của 
kính, nên nếu đeo kính sát mắt thì phải chọn kính có tiêu 
cự ƒ¿ bằng khoảng cách từ quang tâm mắt đến điểm 
cực viễn (Hình 51.2) : 

J k =0 
(dấu trừ ứng với thấu kính phân kì). 

Khi đeo kính, điểm gần nhất nhìn thấy rõ sẽ ở xa hơn 

điểm cực cận khi không đeo kính. 


2. Viễn thị 

a) Đặc điểm của mắt viễn 

Mắt viễn là mắt nhìn gần kém hơn so với mắt bình thường. So với mắt bình 
thường, điểm cực cận (C,) của mắt viễn nằm xa mắt hơn. Khoảng cách này 
phụ thuộc vào mắt bị viễn nặng hay nhẹ. 

Khi không điều tiết, thấu kính mắt của mắt viễn 
có tiêu điểm nằm sau màng lưới (Hình 51.3). Khi 


” Â ⁄ .°ẨZ ở 2. _ Su y2 > —> 
nhìn vật ở vô cực, mặt viên đã phải điều tiết. ". 


b) Cách khắc phục tật viễn thị 


Để khắc phục tật viễn thị cũng có hai cách : Hình 51.3 Khi không điều tiết, thấu 


e Dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp 
đeo trước mắt hay gắn nó sát giác mạc. 

e Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong bề 
mặt giác mạc. 

Cách dùng thấu kính hội tụ là đơn giản hơn. 

Cần chọn kính sao cho khi đeo kính, mắt viễn 
nhìn được vật ở gần như mắt không có tật. Điều đó 
có nghĩa là ảnh của vật tạo bởi kính nằm ở điểm cực 
cận của mắt viễn. Ảnh này là ảnh ảo đối với kính, 
nằm xa mắt hơn vật (Hình 51.4). 


nằm sau màng lưới. 


kính mắt của mắt viễn có tiêu điểm 


Hình 51.4 Kính được chọn phù hợp 
sẽ cho ảnh nằm ỏ điểm cực cận của 


Đeo kính như vậy thì khi mắt nhìn vật ở xa vÔô cực mắt, khi vật được đặt gần mắt như ổ 


cũng đỡ phải điều tiết hơn (so với khi không đeo). mắt thường. 


3. Lão thị 

a) Đặc điểm của mắt lão 

Lão thị là tật thông thường của mắt ở những người nhiều tuổi, thường từ 
40 tuổi trở lên. Khi tuổi tăng, tính đàn hồi của thể thuỷ tính giảm và cơ vòng 
không thể làm căng phồng thể thuỷ tinh lên như hồi trẻ, do vậy khoảng cực 
cận Ð của mắt tăng lên, nghĩa là điểm cực cận ŒC¿ xa mắt hơn so với mắt 
bình thường (lúc trẻ). Cũng như mắt viễn, mắt lão nhìn gần kém hơn so với 
mắt bình thường. 

b) Cách khắc phục tật lão thị 

Để khác phục tật lão thị cũng có thể có hai cách như ở tật viễn thị : 

e Dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp đeo trước mắt hay gắn 
sát giác mạc. 

e Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong bề mặt giác mạc. 

Do /ár lão £h¡ là tật thông thường đối với mọi người nhiều tuổi, nên đối với 
những người hồi trẻ mắc tật cận thị phải đeo kính phân kì để nhìn xa thì khi về 
già mắc thêm tật lão thị, thì tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ của tật lão thị, họ có thể 
phải đeo kính hội tụ để nhìn gần. Đối với những người này, tiện lợi nhất là dùng 
loại "kính hai tròng” có phần trên là kính phân kì, phần dưới là kính hội tụ. 


255 


B) CÂU HỎI 

1. Hãy nêu những đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục tật cận thị. 
2.. Hãy nêu những đặc điểm của mắt viễn và cách khắc phục tật viễn thị. 
3.. Hãy nêu những đặc điểm của mắt lão và cách khắc phục tật lão thị. 


Šế BÀI TẬP 
1. Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực ? 
A. Mắt không có tật, không điều tiết. 
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa. 
C. Mắt cận không điều tiết. 
D. Mắt viễn không điều tiết. 
2. Chọn câu đúng. 
Mắt lão nhìn thấy vật ở xa vô cùng khi 
A. đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết. 
B. đeo kính phân kì và mắt không điều tiết. 
C. mắt không điều tiết. 
D. đeo kính lão. 
3. Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm. 
a) Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực. 
b) Khi đeo kính thì mắt sẽ nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất là bao nhiêu 2 
Kính đeo sát mắt, quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt. 
4. Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể 
nhìn rõ vật đặt cách mặt gần nhất là 25 cm trong hai trường hợp : 
a) Kính đeo sát mắt. 
b) Kính đeo cách mắt 1 cm. 


Em có biết? có biết ? 


Để chọn kính cận cho phù hợp với mắt, trên thực tế, người cận thị phải đeo lần lượt những 
thấu kính phân kì, có giá trị tuyệt đối của độ tụ tăng dần và quan sát dòng chữ từ to đến nhỏ, 
trên một bảng đặt cách mắt khoảng 5 m. Khi nhìn rõ một cách thoải mái dòng chữ tương ứng 
ở mức độ 10/10 thì ta đã chọn được kính phù hợp. Lúc đó, coi như đã đạt yêu cầu nhìn vật 
ở xa vô cực mà không phải điều tiết. Đọc giá trị độ tụ ghi trên kính, ta biết được số kính. 

Để chọn kính cho mắt viễn hay mắt lão, ta phải đeo lần lượt các kính hội tụ và nhìn vật 
(thường là nhìn các dòng chữ trong các trang sách) đặt cách mắt một khoảng bình thường 
như những mắt không bị tật, sao cho mắt viễn có thể nhìn đọc được chữ thoải mái. 

Để phòng tránh tật cận thị cho mắt, cần phải đảm bảo điều kiện vệ sinh cho mắt khi làm 
việc, ví dụ như đọc sách trong điều kiện đủ sáng, mắt đặt cách sách khoảng 25 cm. 


256 


KÍNH LÚP 


1. Kính lúp và công dụng 
Trong nhiều trường hợp, nếu vật quá nhỏ thì ngay 


cả khi vật ở điểm cực cận, mắt cũng không thể thấy 
rõ vật, vì khi đó góc trông vật nhỏ hơn œm¡n. 
Có dụng cụ quang nào tạo ra ảnh của vật để mắt 


nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông œ > œ„¡ạ không ? 
Quang cụ đó là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ 
(cỡ vài xentimét). Khi đó vật phải được đặt cách thấu 


Thấu kính hội tụ dùng trong trường hợp này được gọi là kính lúp. 
Kính lúp là quang cụ bổ trợ cho mắt, có tác dụng làm tăng góc trông 
bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 


2. Cách ngắm chừng ở điểm cực cận và cách ngắm chừng 
Ở VÔ Cực 

Muốn quan sát rõ một vật qua kính, ta phải điều chỉnh vị trí của vật 
hoặc kính để sao cho ảnh của vật hiện trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
Cách quan sát và điều chỉnh như vậy gọi là cách ngắm chừng. 

Khi ngắm chừng, nếu điều chỉnh kính sao cho ảnh hiện lên ở điểm 
cực cận (Œ,) thì đó là ngắm chừng ở điểm cực cận. Trong trường hợp 
này, thuỷ tinh thể phải phồng nhiều nhất (mắt điều tiết cực đại) nên 
rất mỏi mắt. Để đỡ mỏi mắt, người ta thường điều chỉnh sao cho ảnh 
nằm ở điểm cực viễn (C4). Cách đó được gọi là ngắm chừng ở điểm 
cực viễn. Đối với mắt không có tật, do điểm cực viễn nằm ở vô cực, 
nên ngắm chừng ở điểm cực viễn gọi là ngắm chừng ở vô cực. 

3. Số bội giác của kính lúp 

Đối với các dụng cụ quang như kính lúp và kính hiển vi, tỉ số giữa 
góc trông ảnh qua dụng cụ quang (ø) với góc trông trực tiếp vật (œạ) 
khi vật đặt ở điểm cực cận của mắt được gọi là số bội giác (G) : 


œ 
G=— (52.1) 
Øo 
Vì các góc ơ và ơo đều rất nhỏ, nên để dễ tính toán, có thể thay các 
góc bằng tan của chúng. Khi đó : 


Hình 52.1 Nhìn vật qua kính lúp. 

Góc trông ảnh A'B' của vật AB khi 
nhìn qua kính lúp lớn hơn góc trông vật 
kính một khoảng nhỏ hơn tiêu cự (Hình 52.1). AB khi nhìn trực tiếp bằng mắt. 


257 


Ae 


“ =i 


Hình 52.2 Mắt nhìn vật trực tiếp 
dưới góc trông oạ. 


g¬~ 


TH... œ% 
, 
Lá 


+ ' 


® 
8 


Hình 52.3 Khi mắt nhìn vật qua kính 
lúp, góc trông tăng lên nhiều lần. 
Hãy cho biết, muốn có G.. lớn 
thì phải chọn kính lúp có đặc 
điểm như thế nào ? 

Để so sánh số bội giác của các 
kính lúp, người ta quy định lấy 
Ð = 0,25 m. Kính lúp có tiêu cự 
ƒ thì giá trị G„ của nó sẽ là : 

P) 
le 0, 5 
Ỷ 
với ƒ đo bằng mét. 

Đối với các kính lúp thông dụng, 
G„ thường có giá trị từ 2,5 đến 25. 
Giá trị này thường được ghi ngay 
trên vành kính, ví dụ như : X2,5 ; 
X8... 


258 


tan ø 


G = 1. (52.2) 


Theo Hình 52.2, ta có : 


AB 
tan đo = Đ 


với Ð = ÓC, là khoảng cực cận của mắt (khoảng cách 
từ mắt đến điểm cực cận). 

Ở Hình 52.1, nếu gọi / là khoảng cách từ mắt 
đến kính và đ' là khoảng cách từ ảnh A'#' đến kính 
(đ'< 0), thì ta có : 


A'P' 
tanơ = 
|#|l+1 
tan œ A'B' ÐĐ 
P. , G = = 
ĐUIẾD tan do l AB lê 
)9) 
mm“. 
ớT+i 623) 


Ở biểu thức này & là số phóng đại cho bởi 
kính lúp. 

Từ biểu thức trên, ta thấy giá trị số bội giác G của 
kính lúp phụ thuộc vào mắt người quan sát, tức là phụ 
thuộc Ð và tuỳ thuộc vào sự điều chỉnh kính lúp. 

Khi ngắm chừng ở điểm cực cận, ta có lửI + = Ð, 
do đó : 

“=‹ (52.4) 

Khi ngắm chừng ở vô cực, thì vật cần quan sát 
được đặt ở tiêu điểm vật của kính lúp, ảnh A'B' ở vô 
cực, các tia ló ra khỏi kính là các tia song song. Vì 
vậy, nếu đặt mắt ở bất kì vị trí nào sau kính thì góc 
trông ảnh A'' luôn có giá trị không đổi là ơ. Trong 
trường hợp này ta có : 


Và SUY Ta : G„=— (52.5) 


Khi ngắm chừng ở vô cực, mắt không phải điều 
tiết và số bội giác của kính không phụ thuộc vào vị 
trí đặt mắt (so với kính). 


2) CÂU HỎI 


l 
2. 
3. 


Hãy nêu tác dụng của kính lúp và cách ngắm chừng ảnh của vật qua kính lúp. 

Hãy trình bày khái niệm về số bội giác của kính lúp. 

Hãy thiết lập công thức số bội giác của kính lúp trong trường hợp ngắm chừng ở điểm cực cận và 
ngắm chừng ở vô cực. 


„==-. 


7 BÀI TẬP 


Ñ SA LẬI 7777 


1. 


Chọn câu đúng. 

A. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh thật, cùng chiều vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc 
trông œ > œm¡n (Œm¡n là năng suất phân li của mắt). 

B. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh thật, ngược chiều vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một 
góc trông œ > œm¡n (Œm¡n là năng suất phân li của mắt). 

C. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh ảo, ngược chiều vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc 
trông œ > œm¡n (%„m¡; là năng suất phân li của mắt). 

D. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh ảo, cùng chiều vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc 
trông œ > œm¡n (Œm¡n là năng suất phân li của mắt). 

Trên vành của một kính lúp có ghi x10. Đáp số nào sau đây là đúng khi nói về tiêu cự f của kính lúp này ? 
A.f= 5cm. 

B.ƒ= 10 cm. 

C.f= 25 cm. 

D.f= 2,5 cm. 


. Dùng một thấu kính có độ tụ +10 điôp để làm kính lúp. 


a) Tính số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. 

b) Tính số bội giác của kính và số phóng đại khi ngắm chừng ở điểm cực cận. 

Cho khoảng cực cận của mắt là 25 cm. Mắt coi như đặt sát kính. 

Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10 cm và đến điểm cực viễn là 50 cm, 
quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ là +10 điôp. Mắt đặt sát sau kính. 

a) Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ? 

b) Tính số bội giác của kính lúp với mắt của người ấy và số phóng đại của ảnh trong các trường 
hợp sau : 

— Ngắm chừng ở điểm cực viễn. 

— Ngắm chừng ở điểm cực cận. 


259 


Kính hiển vi cổ. 

Kính hiển vi là hệ hai thấu kính 
ghép đồng trục. Khi dựng ảnh của 
vật qua quang hệ, ta coi ảnh của vật 
qua thấu kính trước là vật đối với 
thấu kính sau. Cách dựng ảnh này 
cũng áp dụng cho quang hệ gồm 
nhiều dụng cụ quang khác nhau. 


Nếu sử dụng thị kính như một 
kính lúp để quan sát ảnh A;B¡, thì 
AB: phải được đặt ở đâu 2 


KÍNH HIẾN VI 


Kính lúp có số bội giác lớn nhất cỡ vài chục. Để nhìn rõ 
các vật rất nhỏ, ví dụ như vi khuẩn, cần phải có các dụng cụ 
quang có số bội giác cỡ hàng trăm hay hàng nghìn. Từ các 
linh kiện quang đã biết, ta có thể đưa ra nguyên tắc cấu tạo 
của một dụng cụ quang có số bội giác lớn hơn nhiều lần so 
với số bội giác của kính lúp, đó là kính hiển vi. 

1. Nguyên tắc cấu tạo kính hiển vi 

Để có góc trông ảnh của vật lớn hơn góc trông 
vật trực tiếp nhiều lần, người ta dùng một hệ gồm 
hai thấu kính hội tụ. Thấu kính thứ nhất cho ta ảnh 
thật của vật được phóng đại. Thấu kính thứ hai dùng 
làm kính lúp để quan sát ảnh này. Kết quả là mắt 
nhìn thấy ảnh cuối cùng của vật dưới góc trông lớn 
hơn góc trông trực tiếp (Hình 53.1). 

Người ta gọi dụng cụ được ghép bởi hai thấu 
kính hội tụ như vậy là kính hiển vi. 

Nó là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt quan sát 
những vật rất nhỏ. Kính hiển vi có số bội giác lớn 
hơn nhiều lần số bội giác của kính lúp. 

Sơ đồ kính hiển vi và vị trí ảnh của vật qua kính 
được vẽ ở Hình 53.1. 


260 


Hình 53.1 Sơ đồ kính hiển vi và sự tạo ảnh của vật qua 
kính hiển ví. 


2. Cấu tạo và cách ngắm chừng 
a) Cấu tạo 


Kính hiển vi (Hình 53.2) gồm hai bộ phận chính 
là vát kính (còn gọi là kính vật) và thị kính (còn gọi 
là kính mắt). Hai thấu kính được đặt đồng trục ở hai 
đầu của một ống hình trụ ; khoảng cách giữa chúng 
không đổi. Ngoài ra, còn có bộ phận chiếu sáng vật 
cần quan sát. 

Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất 
ngắn, khoảng vài milimét, dùng để tạo ra một ảnh 
thật, lớn hơn vật nhiều lần. Thị kính là một thấu 
kính hội tụ có tiêu cự vài xentimét, được dùng như 
một kính lúp để quan sát ảnh thật nêu trên. 


b) Ngắm chừng 


Vật cần quan sát AB được đặt cách quang tâm vật 
kính một khoảng lớn hơn tiêu cự nhưng rất gần tiêu 
điểm vật của vật kính. Qua vật kính, ta thu được ảnh 
thật A¡Ø¡ lớn gấp |k¡| lần vật AB. Thị kính được sử 
dụng như một kính lúp để quan sát ảnh A¡ðB¡. Khi 
đó, thị kính cho ta ảnh ảo cuối cùng A›ð; rất lớn, 
ngược chiều với vật AB (Hình 53.1). 

Để nhìn rõ ảnh A¿B;, ta phải thay đổi khoảng 
cách đ¡ giữa vật và vật kính sao cho ảnh này nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. Khi đó, khoảng cách 
d; từ ảnh A›B; đến thị kính cũng sẽ thay đổi. 

Để cho đỡ mỏi mắt, cần điều chỉnh để ngắm 
chừng ảnh A+ð; ở vô cực (Hình 53.3). 


Thị kính 


Hình 53.2 Cấu tạo kính hiển vi. 

Khi quan sát ảnh AzB›, mắt đặt 
sát sau thị kính. Quang tâm Ó của 
mắt coi như trùng với quang tâm Ó+ 
của thị kính. 


Để ngắm chừng ảnh A2B; ở vô 
cực, thì ảnh AB phải nằm ở tiêu 
điểm vật F› của thị kính. 


đe. 


đi” B›e.“ 


Tóm lại, muốn ngắm chừng ở kính hiển vi, ta 
phải thay đổi khoảng cách đ¡ giữa vật và vật kính 
bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao 
cho mắt nhìn thấy ảnh AB; của vật rõ nhất. 


Hình 53.3 Ngắm chừng ở vô cực. 


2ó1 


Hai số liệu |k¡| và Œ; thường 
được ghi ngay trên vành đỡ của vật 
kính và thị kính, ví dụ : x50 ; x 100. 


¬ ưu tạ 
: 


Hình 53.4 Kính hiển vi hiện đại. 

Muốn cho kính hiển vi có số bội 
giác lớn, thì tiêu cự của vật kính và 
thị kính phải nhỏ. 

Ta có thể xây dựng biểu thức tính 
số bội giác Œ của kính trong trường 
hợp tổng quát như sau : 

Từ Hình 53.I, ta có : 


œ tan œ A;B, Ð 
G= ~ =m— : 

ơg - tanơo |4;|+! AB 

AB, AB, Ð 


: |d;|+! AB AB 
— AB, A;bB, Ð 
AB _AiB, |@|+1 


Đ 


= |k |kọ. : 
|d;|+! 


Theo (52.3), suy ra G = |k,|. Ga. 


2) CÂU HỎI 


3. Số bội giác của kính hiển vi 
Khi ngắm chừng ở vô cực theo Hình 53.3, ta có : 


tanœ nội. 

G2 — ƒ› 
Còn tan œụ = Ki ổ 
Ð 


Do đó, số bội giác của kính trong trường hợp 
ngắm chừng ở vô cực là : 
tan œ 


Gœ = tan œŒọ B (35) 


Ấn = || Ớ› 


hay 


Như vậy, số bội giác G„ của kính hiển vi trong 
trường hợp ngắm chừng ở vô cực bằng tích của số 
phóng đại |k¡| của ảnh A¿¡ qua vật kính với số bội 
giác GŒ› của thị kính. 

Để xem số bội giác Œ„ phụ thuộc như thế nào vào 
tiêu cự của vật kính và thị kính, ta xét hai tam giác 
đồng dạng A¡B¡#Ƒ]1 và Ó1/F} trên Hình 53.3. Tà có : 

Ai, _ Ai Hh _ö 


AB OI OF- ñ 


với ð = F1F¿. Khoảng cách ở từ tiêu điểm ảnh 
của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính gọi là 
độ dài quang học của kính hiển vị. 
_ öÐ 


Vậy : GØ„ =—— 


(53.1) 


1.. Hãy trình bày cấu tạo và giải thích tác dụng của kính hiển vi. 


2. Hãy nêu cách ngắm chừng đối với kính hiển vi. 
3. Hãy thiết lập các công thức về số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. 


2ó2 


Šế BÀI TẬP 
1. Chọn câu đúng. 
Để điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng phải 
A. thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao 
cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
B. thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại 
gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
C. thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
D. thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 
2. Chọn câu đúng. 
Công thức về số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là : 
S5 Bộ. 0U. l 12, ỦDg 
® hẹp ® 2l HN: ® hp 
3.. Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f¡ = 1 cm và thị kính với tiêu cự f› = 4 cm. Hai thấu kính cách 
nhau 17 cm. 
Tính số bội giác của kính trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Ð = 25 cm. 
4.. Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f = 4 mm, thị kính với tiêu cự f› = 20 mm và độ dài quang 
học ổ = 156 mm. Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực cận cách mắt một khoảng 
Ð = 250 mm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Hãy xác định : 
a) Khoảng cách từ vật đến vật kính trong trường hợp ngắm chừng này. 
b) Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. 
c) Góc trông ảnh, biết AB = 2 um. 


Em có biết ? có biết ? 


Kính hiển vi nói trong bài là kính hiển vi quang học, ở đó, 
người ta dùng ánh sáng khả kiến để chiếu sáng vật cần quan sát. 
Kính hiển vi quang học có số bội giác lớn nhất khoảng 2 000. 


Từ năm 1930, người ta đã chế tạo ra kính hiển vi điện tử. 
Trong dụng cụ này, người ta dùng các chùm tia điện tử để 
"chiếu sáng" vật quan sát (Hình 53.5). Số bội giác của kính hiển 
vi điện tử có thể tới một triệu. 


Hình 53.5 Kính hiển vi điện tử. 


263 


Kính thiên văn khúc xạ dùng 
trong trường học. 


Mộc tinh là hành tinh lớn nhất 
trong hệ Mặt Trời, có đường kính 
tại xích đạo khoảng 143 000 km. 
Khi Mộc tinh cách xa Trái Đất 
630 000 000 km, từ Trái Đất, nhìn 
bằng mắt thường có thể thấy rõ 
Mộc tinh không 2 Tại sao 2? 


Linh kiện quang thứ nhất 
trong kính thiên văn có thể là các 
loại linh kiện nào ? Khi vật AB coi 
như ở xa vô cùng, nếu ta nhìn nó 
qua linh kiện này, thì ảnh AB 
của nó sẽ nằm ở đâu và có tính 
chất gì ? 

Linh kiện quang thứ hai có 
thể là các loại linh kiện nào 2? Khi 
nhìn A+B;¡ qua linh kiện quang thứ 
hai, để thấy ảnh cuối cùng dưới 
góc trông lớn thì AB phải được 
đặt ở vị trí nào 2 


B«.__ 


/Í KÍNH THIÊN VĂN 


Trong nghiên cứu thiên văn, để quan sát rõ các thiên thể ở 
rất xa Trái Đất, cần phải tạo ra một loại dụng cụ quang hỗ trợ 
cho mắt sao cho khi nhìn thiên thể qua dụng cụ đó, sẽ thấy ảnh 
của thiên thể dưới góc trông lớn hơn rất nhiều lần so với khi 
nhìn trực tiếp bằng mắt. Về nguyên tắc, dụng cụ quang đó 
có thể được cấu tạo như thế nào ? 


1. Nguyên tắc cấu tạo của kính thiên văn 

Khi nhìn thiên thể ở xa, muốn tăng góc trông thì 
trước hết phải tạo được một ảnh thật của nó ở vị trí 
gần, nhờ linh kiện quang thứ nhất. Sau đó nhìn ảnh 
này qua linh kiện quang thứ hai để thấy ảnh cuối 
cùng dưới một góc trông lớn hơn. 

Với nguyên tắc cấu tạo như thế, có thể đưa ra 
nhiều mô hình của dụng cụ quang mà khi nhìn thiên 
thể qua dụng cụ quang sẽ thấy ảnh dưới góc trông 
lớn hơn. 

Dụng cụ quang có chức năng như trên gọi là kính 
thiên văn. Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ 
cho mắt quan sát các vật ở rất xa bằng cách tạo ảnh 
có góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần. Kính 
thiên văn, trong đó người ta dùng thấu kính để nhận 
ánh sáng từ vật chiếu đến, được gọi là kính thiên 
văn khúc xạ (Hình 54.1 và 54.3). Còn kính thiên 
văn, mà trong đó người ta dùng gương để nhận ánh 
sáng từ vật chiếu đến, được gọi là kính thiên văn 
phản xạ (Hình 54.4). 

Dưới đây nghiên cứu kính thiên văn khúc xạ. 


264 


Hình 54.2 Sơ đồ của ống nhòm Ga-li-lê và sự tạo ảnh của vật qua ống nhòm. 


2. Cấu tạo và cách ngắm chừng 

Bộ phận chủ yếu của kính thiên văn khúc xạ 
thường dùng gồm hai thấu kính hội tụ. Vár kính có 
tiêu cự lớn. Th kính có tiêu cự nhỏ. Hai kính được 
lắp đồng trục ở hai đầu của một ống hình trụ. 
Khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được. 

Khi ta hướng ống kính về phía vật cần quan sát 
AB coi như ở xa vô cực, vật kính cho một ảnh thật 
A¡B¡ nằm ở tiêu diện ảnh của vật kính. Thị kính cho 
ảnh cuối cùng 4›;ð; là một ảnh ảo, ngược chiều 
với vật AB (Hình 54.3). 


Dụng cụ quang được nêu ở 
Hình 54.2 có cấu tạo theo nguyên 
tác kính thiên văn khúc xạ, gồm một 
thấu kính hội tụ và một thấu kính 
phân kì. Nó được gọi là ống nhòm 
Ga-li-lê. Ảnh qua ống nhòm Ga-li-lê 
cùng chiều với vật. 

Hãy so sánh cấu tạo của 
kính thiên văn khúc xạ và kính 
hiển vi. 


Hình 54.3 Sơ đồ kính thiên văn khúc xạ và sự tạo ảnh khi ngắm chừng ỏ vô cực. 


Muốn quan sát được ảnh A+B›, cần đặt mắt sát sau 
thị kính và thay đổi khoảng cách Ó1Ó; giữa vật kính 
và thị kính (bằng cách dịch chuyển thị kính) sao cho 


ảnh A2; nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 


265 


Để có ảnh cuối cùng là một ảnh 
cùng chiều với vật, cần đặt trong 
khoảng giữa vật kính và thị kính một 
cặp lăng kính phản xạ toàn phần, 
mỗi lăng kính có tiết diện là tam 
giác vuông cân. 


Hãy so sánh cách điều 
chỉnh kính khi ngắm chừng ở 
kính thiên văn khúc xạ và kính 
hiển vi. Tại sao lại có sự khác 
nhau đó 2 


Để ngắm chừng ở vô cực, phải điều chỉnh kính sao 
cho ảnh AB; nằm ở tiêu điểm vật Ƒ› của thị kính. 
Khi đó, tiêu điểm ảnh Ƒ của vật kính sẽ trùng với 
tiêu điểm vật Fs của thị kính. Ta có Ó¡Ó› =ƒ| +. 

Tóm lại, muốn ngắm chừng ta phải dịch chuyển 
thị kính để thay đổi khoảng cách Ó¡Ó; giữa vật 
kính và thị kính, sao cho nhìn thấy ảnh AB; nằm 
trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Kính thiên văn phản xạ 

Ở kính thiên văn phản xạ, vật kính là một gương lõm, 
thường là gương parabol. 


Ngắm chừng ở kính thiên văn phản xạ, về nguyên tắc, cũng 
giống như ở kính thiên văn khúc xạ (xem Hình 54.4). 


Hình 54.4 Sơ đồ nguyên lí kính thiên 
văn phản xạ và sự tạo ảnh qua kính. 


a) Sơ đồ mặt cắt kính thiên văn Niu-tơn. 


Hình 54.5 Kính thiên văn phản xạ. 


2óó 


Chu 


Trong thực tế, ở các kính thiên văn phản xạ, các tia sau khi 
phản xạ tại gương lõm, sẽ đi tới và được phản xạ, đổi hướng 
tại một gương khác để đi đến thị kính (Hình 54.5a, b). 

Kính thiên văn phản xạ có nhiều ưu điểm hơn kính thiên 
văn khúc xạ. Một trong những ưu điểm đó là, để có thể quan 
sát được các ngôi sao ở xa, người ta tăng đường kính của 
gương nhằm làm cho gương thu được nhiều tỉa sáng từ các 
ngôi sao ở xa ấy. 


b) Sơ đồ mặt cắt kính thiên văn Ca-xơ-granh (Cassegrain). 


3. 


Số bội giác của kính thiên văn Muốn cho số bội giác của kính 
thiên văn khúc xạ lớn, thì tiêu cự của 


Trong trường hợp kính thiên văn, øơo là góc trông vật kính phải lớn và tiêu cự của thị 


trực tiếp vật nhưng vật không nằm ở điểm cực cận _ kính phải nhỏ. 
của mắt (vì không thể đưa vật lại gần mắt được). Trông. Yhườ-fể, ƒ, cỡ vật chúc 


Từ Hình 54.3 ta thấy, trong trường hợp ngắm xentimét đến vài mét, ƒ; cỡ vài 


chừng ở vô cực, œ (góc trông ảnh cuối cùng qua kính) Xentimứt. 
là góc AO;B¡, còn ơo (góc trông vật AB khi không 
dùng kính) bằng góc A¡OØ¡Ö¡. Do đó : 


xạ 


AI „ Ai 
tanœ = , CÒI fanđo = ———- 
⁄ ñ 
Số bội giác có giá trị : 
_ HH ÚE (54.1) 
” tanœ : 


Như vậy, số bội giác G „ của kính thiên văn khúc 
trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực bằng tỉ 


số của tiêu cự vật kính ƒ¡ và tiêu cự thị kính ƒ›. 


2) CÂU HỎI 


Kính thiên văn dùng để làm gì ? Tại sao kính thiên văn có thể làm được việc đó ? 

Hãy trình bày cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ. 

Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính khi ngắm 
chừng ở kính hiển vi và ở kính thiên văn khúc xạ. Giữa hai cách có điểm gì khác nhau ? 

Hãy thiết lập công thức về số bội giác của kính thiên văn khúc xạ trong trường hợp ngắm chừng ở 
VÔ cực. 


„==. 


4 BÀI TẬP 


;; == mm anaasa.......Ô.ÔÔÕỞÖ,,Ô,ÒÔỎ 


1. 


Trong các trường hợp sau, trường hợp nào sử dụng kính thiên văn khúc xạ để quan sát rõ vật là đúng ? 
A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị 
kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và kính bằng cách dịch chuyển kính so với vật sao cho nhìn thấy 
ảnh của vật to và rõ nhất. 

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển vật 
kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 

D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất. 


Vật kính của một kính thiên văn học sinh có tiêu cự f; = 1,2 m; thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu 
cự í› = 4 cm. Tính khoảng cách giữa hai thấu kính và số bội giác của kính thiên văn trong 
trường hợp ngắm chừng ở vô cực. 


267 


3. Một kính thiên văn khúc xạ được điều chỉnh cho một người có mắt bình thường nhìn được ảnh rõ 
nét của vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Khi đó vật kính và thị kính cách nhau 62 cm và số 


bội giác G = 30. 


a) Xác định tiêu cự của vật kính và thị kính. 


b) Vật quan sát là Mặt Trăng có góc trông œg = ng) rad.. Tính đường kính của ảnh Mặt Trăng 


cho bởi vật kính. 


4. Năm 1610, Ga-li-lê đã quan sát thấy 4 vệ tinh của Mộc tinh. Ganymede là một trong 4 vệ tinh đó 
và là vệ tinh lớn nhất trong số các vệ tinh của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Đường kính xích 
đạo của nó khoảng 5 262 km. Nếu Ga-li-lê muốn quan sát thấy vệ tinh này khi nó cách xa Trái Đất 
là 630 000 000 km thì ông phải dùng kính thiên văn có số bội giác ít nhất là bao nhiêu 2 


Em có biết ? có biết ? 


Hình 54.7 Kính thiên văn Hóp-bơn 
ngoài khí quyển. 


268 


Kính thiên văn được nghiên cứu ở trên là kính thiên 
văn quang. Sở dĩ gọi tên như vậy vì ở kính này, ánh sáng 
từ vật được quan sát chiếu đến kính là ánh sáng nhìn 
thấy. Kính thiên văn quang lớn nhất hiện nay là kính 
thiên văn Keck, nó được đặt tại đài quan sát Mauna Kea, 
Ha-oai. Đường kính gương phản xạ của kính Keck là 
1016 cm (Hình 54.6). 


Ở kính thiên văn quang, để nâng cao chất lượng 
ảnh quan sát, cần phải khắc phục hiện tượng cầu sai 
(đối với gương và thấu kính) và sắc sai (đối với thấu 
kính). Ánh sáng trắng là sự hợp thành bởi nhiều ánh 
sáng màu khác nhau. Chiếu một chùm sáng trắng hẹp 
song song với trục chính của thấu kính hội tụ, thì sau 
khi qua thấu kính, chùm sáng không hội tụ tại một 
điểm mà hội tụ tại nhiều điểm gần nhau trên trục 
chính. Mỗi điểm hội tụ đó ứng với một màu trong chùm 
sáng trắng. Hiện tượng đó được gọi là sắc sai. 

Ngày nay, người ta dùng các loại kính thiên văn vô 
tuyến, kính thiên văn hồng ngoại, kính thiên văn tử 
ngoại, kính thiên văn tia X, tia gamma. Chúng thu nhận 
các loại tia này phát ra từ vật quan sát để tạo ảnh. 


BÀI TẬP VỀ DỤNG CỤ OUANG 


1. Vật sáng AB nằm trong mặt phẳng P song song với màn ảnh #⁄ và cách #⁄ một 
khoảng 2 m. Đặt giữa vật sáng và M một thấu kính hội tụ L có tiêu cự ƒ = gm. Trục chính 


của thấu kính vuông góc với các mặt phẳng P và M⁄ và đi qua điểm A của vật sáng AB. 

a) Có mấy vị trí của thấu kính cho phép hứng được ảnh A'P' của AB rõ nét trên 
màn ⁄ ? Xác định khoảng cách giữa các vị trí của thấu kính đến màn M⁄. Tính số 
phóng đại trong từng trường hợp. 

b) Nếu chỉ có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, thì tiêu cự ƒ của 
thấu kính phải bằng bao nhiêu ? 

c) Thay màn Mí bằng một gương phẳng Ở có mặt phản xạ hướng về phía thấu kính. 
Thay đổi vị trí thấu kính sao cho tiêu diện của nó trùng với mặt phẳng P mà vật sáng 
AB nằm trong mặt phẳng đó. Hãy vẽ và xác định vị trí ảnh A'B' của AB cho bởi hệ 
thấu kính và gương. 

Bài giải : 

a) Sơ đồ tạo ảnh qua 

Để tóm tắt một cách trực quan các điều kiện đã cho và điều phải tìm đối với một 
bài toán quang, người ta đưa ra sơ đồ tạo ảnh qua từng dụng cụ quang, hay qua toàn 
bộ quang hệ. 

Ở sơ đồ này, ta cần dựa vào các yếu tố đã biết về vật, dụng cụ quang, hay hệ quang 
và ảnh, cùng với các quan hệ giữa chúng. Ví dụ như : 

AB—->L—->AB, trong đó d + ở = 2 m. 


Tà có d+jđ =2m 
1 _—đ' Ũ 
s _ đƒ —s _ 3i 
= ỨC HHỰ 78 8/5 
.=: 
8 
Â 3đ 1 1 1 1 t2 1 
Vậy s31 =2 = 3đ' +(8đ' - 3)(đ' - 2) = 0 > 4d“ — 8đ' + 3 =0 
Giải phương trình cho ta 2 nghiệm đ' ứng với 2 khoảng cách từ thấu kính đến màn : 
4+2 : 
đ'= li = L5 m và 0,5 m. 
Số phóng đại : i8 
Với đi =15m =d, =0,5 mcho kị = E =.ã 
đề " — 051 
Với đ; =0,5m => đ, = 1,5 mcho CO TT. NEE- 


269 


b) Xác định giá trị của ƒ khi chỉ có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. 


Để chỉ có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì phương trình bậc 
hai theo đ' ở trên phải cho nghiệm kép. 


Từ d+d'= 2m = TC + d!= 2 dỗ~ 24% 2ƒ = 
Vậy A'=1-2ƒ=0—>ƒ=0,5m. 


c) Vẽ ảnh A'B' của AB 

Từ Ø vẽ 2 tia : Tia Bƒ song 
song trục chính đi qua tiêu 
điểm ảnh Ƒ' đến gương G, tia 
BØO qua quang tâm đến 
gương Œ. Do vật AB đặt tại 
mặt phẳng tiêu diện của thấu 
kính nên ánh sáng từ B ởi 
qua thấu kính lố ra một 
chùm song song đi đến Ó, 
phản xạ tại G, chùm phản xạ Ẽ 
đối xứng với phương 8Ó qua nh 55 
phương song song với trục chính. Mặt khác, chùm phản xạ cũng là chùm song song, 
nên sau khi qua thấu kính, sẽ hội tụ tại B' trên mặt phẳng tiêu diện và đối xứng với B 
qua trục chính. Tóm lại, ảnh A'' là ảnh thật, cũng nằm trên tiêu diện của thấu kính, 
ngược chiều và có độ lớn bằng AZ (Hình 55.1). 


2. Một mắt cận thị về già, khi điều tiết tối đa, độ tụ chỉ tăng thêm 1 điôp so với khi 
mắt không điều tiết. 

a) Xác định vị trí điểm cực cận. Biết điểm cực viễn cách mắt 2 m và khoảng cách 
từ quang tâm của mắt đến võng mạc là ÓV = 15 mm. 

b) Tính độ tụ của kính L¡ để khi đeo kính cách mắt 2 cm, mắt nhìn rõ vật ở vô cực 
không phải điều tiết. 

c) Để nhìn gần, người ta gắn thêm một kính L„ sát Lị và nằm ở nửa dưới L¡ để tạo 
thành kính hai tròng. Tính độ tụ của L; để khi nhìn qua hệ L¡, L; thấy vật đặt cách 
mắt 25 cm mà cũng không phải điều tiết. 

Bài giải 

a) Xác định vị trí điểm cực cận 

Xác định độ tụ của mắt lúc chưa điều tiết (Dạ). 

Sơ đồ tạo ảnh (vật ở điểm cực viễn) : 


á tp! 
LG 1TM 7017780004 


270 


W 7Í " 
2=? ~azTzm” hb=z*ggIs 


Xác định độ tụ của mắt lúc điều tiết tối đa (D) : 
D=1+Dạ=D=1+612= 682 điệp 
Xác định vị trí điểm cực cận : 
Sơ đồ tạo ảnh (vật ở điểm cực cận) 
An mắt ———ma—>A'P' 


~ 67,2 điôp 


D=682 đ'=0.015m 
" ..ằẽ 
- ĐT LẠ; LẠ : 
d= ` m = 66,7cm 


Điểm cực cận của mắt cận thị về già xa mắt hơn so với khi còn trẻ vì khả năng 
điều tiết của mắt về già kém. 

b) Tính độ tụ của kính L¡ 

Kính L¡ phải có tiêu điểm ảnh Ƒ" ở điểm cực viễn của mắt, nghĩa là F' trước mắt 
2 m = 200 cm, hay trước kính 200 cm — 2 cm = 198 cm. 

Vậy L¡ có tiêu cự ƒ¡ = —198 cm, là thấu kính phân kì. 


: l 
Độ tụ của Lị= PT 98 Š — 0,51 điôp. 


c) Tính độ tụ của kính L; 

Ta coi như thấu kính L; được ghép sát với L¡. Quang tâm của hai thấu kính này coi 
như trùng nhau. Khi đó ta có thể thay hệ hai thấu kính ghép sát này bằng một thấu 
kính tương đương có độ tụ D bằng tổng độ tụ D¡, D; của các thấu kính của hệ. 

D=D,+D, 
Công thức này được chứng minh như sau : 
Sơ đồ tạo ảnh qua hệ hai thấu kính : 


AB dị >ến —— dit TA > Lạ 1 >A:B; 
2 
Sơ đồ tạo ảnh qua thấu kính tương đương : 
AB đ >L———>Ä;B, 
2 
Các phương trình đối với hệ hai thấu kính : 
no. 
ñ dị đ „ 
.”. 
dd em, 


271 


đị + d, = OO; = 0 (3) 
Phương trình đối với thấu kính tương đương : 
1 1 1 
II T3 @ 
Từ (1) và (2) suy ra : 
an nan nha z 
1ñ b5  đ aả dđ dd đ› 


Từ (3) và (5) suy ra : 

1 : lÏ — 1 : 1 

Ñ 5 do đ l? 
Vế phải của (6) trùng với vế phải của (4) nên : 

HT: > D=D,+DÐ, 

Mắt nhìn vật cách mắt 25 cm (tức là cách kính 25 cm — 2 cm = 23 cm) mà không 
phải điều tiết, nghĩa là ảnh của vật qua kính "hai tròng” phải nằm ở điểm cực viễn của 
mắt, cách mắt 200 cm (cách kính 198 cm). 

Sơ đồ tạo ảnh (vật ở điểm cực cận) : 


AB ————> kínhghéếp ————oœ—> AB 
1U - J 


d=23cm đ'=-198 cm 
l5 
1 1 1 1 1 1 1 1 


Vậy kiếp Ti 


= =2 
1g 7y 7a an, 


L; có tiêu cự ƒ› = 23 cm, là kính hội tụ. 


l l 
— =z¬a¬ ®%4.3 điôp. 
B02 ,3 điôp 


Độ tụ của L. là D; = 
3. Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự ƒ¡ = 3 mm, thị kính với tiêu cự 
ƒ› = 25 mm và độ dài quang học ổ = 16 cm. Người ta đặt một tấm phim ảnh vuông 
góc với quang trục của hệ, cách thị kính 20 cm. 

a) Cần đặt vật AB ở vị trí nào trước vật kính để ảnh cuối cùng của nó ghi được rõ 
nét trên phim. 

b) Tính số phóng đại &. 

Bài giải 

a) Xác định vị trí đặt vật AB 


272 


Khoảng cách hai kính là : 
OÓ1O; = + (ƒfi +ƒ;) = 16 cm + 0,3 cm + 2,5 cm = 18,8 cm. 
Sơ đồ tạo ảnh : 


AB >k —> A,B >k —> AsB 
đ | En EU dd 2 4; 22 
A2B; rõ nét trên phim nên đ;'` = 20 cm. 
2U... J — 
đ› = 20-— 2,5 = 2,86 cm 


AiBi ở trước Ó; một khoảng 2,86 cm nên ở sau Ó¡ là 18,8 cm — 2,86 cm = 15,94 cm. 
Ai; là ảnh thật của L¡, với đ] = 15,94 cm. 
15, 94.0,3 


' TJj ng), 
Vật AB cần đặt trước vật kính một khoảng là 0,306 cm. 
b) Tính số phóng đại k 
đ) đ); 
= |hị.k›| = | —-.—^| ~ 364 
Ik| = |k¡.k›| 1n 
Số phóng đại & ~ 364. 


4. Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5 điôp. Thị kính cho phép nhìn một vật 
cao I mm đặt trong tiêu diện vật dưới một góc là 0,05 rad. 

a) Tìm tiêu cự của thị kính. 

b) Tính số bội giác của kính thiên văn lúc ngắm chừng ở vô cực. 

c) Tính khoảng cách giữa hai điểm trên Mặt Trăng, nếu góc trông hai điểm này 
nhìn qua kính là 4'. Coi khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng là 400 000 km. 

Bài giải 

a) Tìm tiêu cự của thị kính 

Vật A1; đặt tại tiêu điểm vật Ƒ› của thị kính, A; B; ở vô cực (Hình 55.2). 
AB. 01 
_ơa 005 


Ai 


là T0. vá 6a =2cm 


Bạ.. 


A2. 


Hình 55.2 


273 


b) Tính số bội giác lúc ngắm chừng ở vô cực 


l 
= 
! 05 m = 200cm 
⁄ _ 200 
G„ = —-=—— =100 
Jạ 2 
c) Tính khoảng cách giữa hai điểm trên Mặt Trăng 
œ œ 
G„ =—— =100 =—— 
= Sa — Z0 ˆ 100 


œ =4'=1,16.10 'rad => ức = 116.107” rad 


›»- 
A lổ) 
Hình 55.3 


Hình 55.3 cho thấy : 


tan œo = OB là ØCp 
ÓðB = 400 000 km 
AB = ơg.OB = 1,16.10~5. 4.10 5 km = 4,64 km. 


274 


Thựchàn:  - ¬ 
XÁC ĐỊNH CHIẾT SUAT CA NƯỚC VÀ 
TIÊU CỤ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


1. Mục đích 


e Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì. 
e Rèn luyện kĩ năng sử dụng, lắp ráp, bố trí các linh kiện quang và Kĩ năng tìm ảnh 
của vật cho bởi thấu kính. 


2. Cơ sở lí thuyết 
e Xét sự khúc xạ của tia tới SĨ 
nằm trong mặt phẳng vuông góc 
với thành cốc hình trụ chứa nước 
(Hình 56.1), ta tính được chiết suất 
của nước : 
sin/ _ sinS 1M 


1= B = = 
BH. “SiTYj EM 
SsM 
_— IM _ sM 
IM IM' nh. „ 


B IM ~--Ê--j 


Hình 56.2 Sự tạo ảnh thật của hệ thấu kính hội tụ - thấu kính phân ki. Ba 


e Để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì, ta ghép nó đồng trục với thấu kính 
hội tụ sao cho vị trí ảnh thật A¡¡ của vật AB cho bởi thấu kính hội tụ nằm ở phía sau 
thấu kính phân kì và nằm trong tiêu cự vật của thấu kính phân kì. Khi đó, ta thu được 
ảnh thật A›B; trên màn (Hình 56.2). Tiêu cự ƒ của thấu kính phân kì được xác định 
theo công thức : ƒ = h... 

d+đ' 


275 


3. Phương án thí nghiệm 
a) Xác định chiết suất của nước 
s Dụng cụ thí nghiệm 
— Một cốc thuỷ tinh hình trụ thành mỏng dung tích 500 ml, đường kính 80 mm. 
— Băng dính sãẫm màu rộng 50 mm. 
— Dao có lưỡi mỏng. 
— Nến và diêm. 
— Thước chia đến milimét. 


— Bút chì và giấy trắng. 


e Tiến trình thí nghiệm 

— Dán băng dính sẫm màu bao quanh thành ngoài của cốc và rạch trên băng dính 
một khe hẹp rộng khoảng 2 mm, dọc theo đường sinh của cốc. Đổ nước vào chừng 
nửa cốc. 

— Đặt ngọn nến đang cháy và cốc nước lên trên tờ giấy ở mặt bàn, cách nhau 
20 cm. Xoay cốc nước sao cho chỉ có một vết sáng trên băng dính đối diện với 
khe hẹp. 

Vẽ đường viền chu vi đáy cốc lên 
tờ giấy. Đánh dấu hình chiếu Ä⁄ của 
vết sáng trên chu vi đáy cốc. 

— Xoay cốc đi một góc khoảng 307 
(Hình 56.3). Đánh dấu các vị trí !, M 
và các hình chiếu S', 7' của hai vết 
sáng ở thành cốc lên đường viền 
chu vi đáy cốc ở tờ giấy (Hình 56. l). 


Hình 56.3 Xác định chiết suất của nước đựng trong cốc. 


— Lặp lại hai lần bước thí nghiệm 
trên bằng cách tiếp tục xoay cốc đi một chút. Đánh dấu các vị trí /, M, S', I' tương 
ứng ở mỗi lần thí nghiệm lên đường viền chu vi đáy cốc ở tờ giấy. 

— Bỏ cốc nước và ngọn nến ra. Đo từng cặp các đoạn $'M, Ƒ'M tương ứng và ghi 
vào bảng số liệu. 


+ 


IM' 


— Tính và ghi vào bảng số liệu giá trị chiết suất của nước theo công thức ; = 
— Tính và An. 


27ó 


b) Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì 

s Dụng cụ thí nghiệm 

— Một băng quang học dài 1 000 mm, có gắn thước thẳng chia đến milimét. 
— Một thấu kính hội tụ. 

— Một thấu kính phân kì. 

— Một đèn chiếu sáng 6 V — 8 W và các dây dẫn. 

— Một nguồn điện 6 V — 3A. 

— Vật AB có dạng hình số I nằm trong lỗ tròn của tấm nhựa. 

— Màn ảnh. 

— Năm đế trượt để cắm đèn, vật, hai thấu kính và màn ảnh. 


s Tiến trình thí nghiệm 

— Bố trí đèn, vật, thấu kính hội tụ và màn ảnh sao cho thu được ảnh rõ nét nhất 
có kích thước nhỏ hơn vật trên màn. Đánh dấu vị trí của ảnh trên băng quang học. 

— Đặt thấu kính phân kì vào trước màn và cách màn một khoảng đ = 50 mm. 
Dịch dần màn ra xa thấu kính phân kì tới vị trí thu được ảnh rõ nét nhất trên màn 
(Hình 56.4). 


í 
Hình 56.4 Xác định tiêu cự của thấu kính phân ki. 
Đo và phi vào bảng số liệu các khoảng cách đ, đ'. Tính tiêu cự của thấu kính 


và ghi vào bảng số liệu. 


hân kì theo công thức £ = 
P 8 Bà ra 


— Lặp lại bước thí nghiệm này hai lần với những giá trị đ gần với giá trị đ ở trên. 
Tính ƒ trong từng lần thí nghiệm. 

- Tính ƒ và Aƒ 
4. Báo cáo thí nghiệm 

a) Mục đích thí nghiệm. 

b) Cơ sở lí thuyết. 


277 


c) Tiến trình thí nghiệm. 
đ) Kết quả thí nghiệm. 
— Xác định chiết suất của nước 


Bảng 56.1 
`... ¬ : : SM 
Lần thí nghiệm 5M (mm) TM (mm) n= Tnr 
l 
8) 
3 
=ớ. THỊ TH TH, -. = “nạx — “min... 
= ———T——~=~- An HH. 
n=n + An =... 
— Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì 
Bảng 56.2 
Lần thí nghiệm đ (mm) đ' (mm) #(mm) 
Ï 
H) 
3 
TU Di Aƒf Ímax — Ímin _ 
:) B2 
ƒ=J ĐÁ = 


e) Nhận xét kết quả thí nghiệm 


) CÂU HỎI 

1.. Vì sao ở thí nghiệm xác định chiết suất của nước, cốc đựng nước phải có thành mỏng, đường kính 
lớn và được xoay với các góc quanh 307 ? 

2. Ngoài phương án đã làm, em còn biết những phương án nào khác để xác định chiết suất của nước ? 

3.. Trong thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính phân kì, để xác định giá trị d', tại sao ta phải tìm 
vị trí của màn cho ảnh rõ nét nhất của vật ? 

4.. Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng hệ thấu kính phân kì — thấu kính hội tụ để xác định tiêu cự 
của thấu kính phân kì. Ngoài phương án thí nghiệm này, em còn biết những cách nào khác để xác 
định tiêu cự của thấu kính phân kì ? 


278 


ÓM TẮT CHƯƠNG VII 


1. Lăng kính 
Các công thức của lăng kính : 


sini = nsinr;  sin/' = nsinr; r+r'=A; D=i+i-A 


2 ' D A 

Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu : r'=r = _ haW lân = n= 
2. Thấu kính 
Độ tụ của thấu kính : D=. sfiSiilc se” 

mm" Ï f RE Ra 
Công thức thấu kính : 

. : TIẾN; 

. : dđ 

Số phóng đại : ke “na 


3. Mắt 

Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thấu kính mắt và võng mạc. 

Điều kiện để mắt nhìn rõ vật là vật nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt và mắt nhìn vật 
dưới góc trông œ > œm¡n (năng suất phân li). 


4. Kính lúp 


Số bội giác : @ - '“ - .—P 
œp — |d|+i 


+ Khi ngắm chừng ở điểm cực cận : G, = K. 

+ Khi ngắm chừng ở vô cực : @„ = : (không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt). 

5. Kính hiển vi 

Số bội giác: G„„ = |k+| .G2 

(với k là số phóng đại của ảnh A;B¿ qua vật kính ; G› là số bội giác của thị kính) 


ồ.Ð 
¬†A (với ö là độ dài quang học của kính). 
12 


279 


6. Kính thiên văn 
Kính thiên văn khúc xạ gồm vật kính có tiêu cự lớn và thị kính có tiêu cự nhỏ, đều là 
thấu kính hội tụ. 
Kính thiên văn phản xạ gồm gương lõm có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính hội tụ, 
có tiêu cự nhỏ. 
Ngắm chừng là quan sát và điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho 
ảnh của vật nằm trong khoảng thấy rõ của mắt. 
Số bội giác: @„ - TU 

í 


(với f; là tiêu cự của vật kính, í: là tiêu cự của thị kính) 


280 


Ì l) = lục T 
MỘT SỐ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 


VẬT LÍ LỚP 11 


1. Vôn kế, ampe kế khung quay 

Công dụng : Đo hiệu điện thế và cường độ dòng 
điện (Hình I). 

Nguyên tắc hoạt động : 

se Khung dây quay trong từ trường khi có 
dòng điện. 

e Góc quay của kim tỉ lệ với dòng điện qua khung. 

Cấu tạo : gồm một điện kế khung quay, mắc với 
các điện trở phụ mắc nối tiếp trong vôn kế, sơn mắc 
song song trong ampe kế, để mở rộng giới hạn đo. 

Các bộ phận chính : (Hình 2) 

e Nam châm vĩnh cửu gắn với vòng sắt non tạo 
ra từ trường mạnh. 

e Khung dây nhẹ, nhiều vòng, gắn với trục quay 


và hai lò xo để dẫn điện vào khung và tạo ra momen a 


cản. Khung này được đặt trong một khe có từ trường 
mạnh tạo bởi mạch từ bằng sắt non. 

e Kim gắn chặt với khung quay để chỉ thị số đo 
trên bảng chia độ. 

— Khi có dòng điện qua hai lò xo vào khung dây, 
momen của lực từ sẽ làm quay khung, hai lò xo bị 
xoắn lại tạo momen cản, khi cân bằng thì kim sẽ chỉ 
một giá trị xác định. 

Giới hạn đo : Loại thường dùng trong nhà trường 
vào khoảng vài chục vôn và vài ampe. 

Độ chia nhỏ nhất : Tuỳ từng loại, thông thường 
là 0,1 A—0,2 V có loại chuyên để đo các giá trị nhỏ 
như miliampe, micrôampe... 

Cần lưu ý khi sử dụng để bảo vệ dụng cụ đo và 
có phép đo chính xác : 

e Phần lớn các dụng cụ đo điện đều có nhiều 
thang đo cho nên cần ước lượng giá trị đo để chọn 
thang đo thích hợp. 


Hình 1 Vôn kế, ampe kế khung quay. 


A Lò xo 
jw 


Hình 2 Cấu tạo của điện kế 
khung quay. 


281 


e Mắc vào mạch điện đúng vị trí và đúng cực. 
e Tư thế đặt dụng cụ đo đúng quy định của từng loại. 
e Tuyệt đối không mắc nhầm vị trí của ampe kế với vôn kế ! 


2. Máy đo điện đa năng chỉ thị bằng kim 


Hình 3 Máy đo điện đa năng 
chỉ thị bằng kim. 


Hình 4 Máy đo điện hiện số. 


282 


Công dụng : Đo được nhiều đại lượng điện như 7, 
U, R (còn gọi là AVO mét) (Hình 3). 

Cấu tạo : Gồm một điện kế khung quay, nhiều 
điện trở phụ ứng với các chức năng và thang đo khác 
nhau. Riêng chức năng đo # thì có dùng pin đặt trong 
máy đo. 

Các thông số chính : 

e Điện trở trong đo bằng O/V : Cho biết điện trở 
của máy đo ứng với mỗi thang đo. 

Ví dụ : máy đo có điện trở trong 5 kO/V, khi dùng 
làm vôn kế với thang đo 10 V thì điện trở của vôn kế 
là 50 000 O, nếu dùng thang đo 100 V thì điện trở của 
vôn kế sẽ là 500 000 O. 

Giá trị €3/V càng lớn thì máy đo càng chính xác và 
giá thành càng cao. 

e Các chức năng có thể thực hiện : A-V hoặc A-V-O 

e Các giới hạn đo ứng với từng thang đo. 

Chú ý : 

e Chọn chức năng và thang đo phù hợp bằng cách 
xoay mũi tên màu trắng. Mắc vào mạch điện đúng vị 
trí với hai trong ba chốt thích hợp (ở phía trên) của 
máy đo. Thông thường các máy đo đều có một chốt 
dùng chung mọi chức năng, còn vài chốt dùng riêng 
cho từng chức năng. 

e Khi đọc giá trị cần đặt mắt thẳng góc với bảng 
chia độ và lấy sai số dụng cụ bằng một nửa giá trị của 
vạch chia. 

3. Máy đo điện đa năng hiện số 

Công dụng : Tương tự như máy đo chỉ thị bằng 
kim (Hình 4). 

Đặc điểm : 

e Có điện trở trong rất cao, cỡ M@/V. 

e Kết quả đo được hiển thị bằng số với bốn chữ số 
nên có thể đọc kết quả với độ chính xác cao. 


e Có hiện tượng các số cuối không ổn định nếu chọn thang 
đo quá chính xác. 

e Bất buộc phải dùng pin với mọi chức năng đo. 

Các bộ phận chính : 

e Màn hiển thị kết quả đo với bốn chữ số và dấu phẩy động. 

e Núm xoay để chọn chức năng và thang đo. 

e Lỗ cắm dây đo tương ứng chức năng đo. 


4. Dao động kí điện tử 

Công dụng : Để quan sát, đo lường các 
đại lượng điện biến đổi, ví dụ như các dao 
động điện. Đây là một công cụ đa năng 
trong phòng thí nghiệm phổ thông và trong 
nghiên cứu khoa học (Hình Š). 

Thông thường dao động kí điện tử có thể 
giúp fa : 

ø Quan sát đồ thị của U biến đổi trong 
phạm vi tân số rất rộng (Hz đến MHz) Hình 5 Dao động kí điện tử. 

s Định lượng các giá trị U, !. 

e Phát xung chuẩn với các dạng xung khác nhau (sin, 
răng cưa, vuông). 

ø Quan sát đồng thời hai đồ thị của U¡, U; khác nhau (nếu 
máy có hai chùm ta). 


— Cấu tạo bên ngoài : Thông thường các máy có các bộ phận 
chính như sau : 

e Màn hiển thị các đường đặc trưng cần quan sát. 

e Các núm điều khiển cơ bản : 

- Bật, tắt máy ; độ sáng tối ; độ hội tụ (độ nét) của điểm sáng 
trên màn ; 

— VỊ trí cân bằng của điểm sáng trên màn theo phương x 
(nằm ngang) và phương y (thằng đứng). 

— Độ khuếch đại (dài, ngắn) của dải sáng theo phương x, y. 

— Tần số quét của tia êlectron theo x (có nút chỉnh thô và nút 
vi chỉnh). 

— Có dùng, hay không dùng chức năng tự động quét tia 
theo phương +. 

e Đường đưa tín hiệu vào với dây nối chuyên dùng có bọc 
lưới kim loại để chống nhiễu. 


283 


Cấu tạo : 


Bộ phận chủ yếu là một ống phóng điện tử trong chân không 
với các bản cực làm lệch tia êlectron. Trong ống phóng điện tử có 
các bộ phận chính sau : 


— Catôt và sợi đốt để phát xạ êlectron (Hình 6). 


— Các cực anôt l và anôt 2 có hiệu điện thế cao so với catôt 
để gia tốc cho các êlectron và hội tụ thành tia mảnh. 


— Màn huỳnh quang sẽ phát sáng khi có êlectron đập vào. 


— Các cặp điện cực +, x' và y, y' để làm lệch tia theo phương 
X Và ÿ. 


Tia ẽlectron 


Man lình 


Hình 6 Ống phóng điện tử. 


Lệch trái. Màn dao động kí ban đầu. Lệch phải. 


Hình 7 Màn dao động kí. 

Khi không có hiệu điện thế đặt vào các bản cực +, y thì chỉ 
có một điểm sáng chính giữa màn. Khi có hiệu điện thế đặt vào 
bản các cực x thì điểm sáng bị lệch trái hoặc phải nhiều hay ít 
tuỳ theo dấu và độ lớn của hiệu điện thế đặt vào. Với các bản 
cực y cũng có hiện tượng lệch lên hay xuống tương tự (Hình 7). 


Đặc biệt nếu đặt vào các bản cực x một hiệu điện thế xung 
răng cưa thì sẽ có một vệt sáng ngang. 


284 


5. Máy phát dao động 

Công dụng : 

Máy phát dao động (còn gọi là máy phát 
xunø) là nguồn điện công suất nhỏ, có biến đổi 
tuần hoàn theo thời gian gọi là các xung điện. 

Thông thường các máy phát cho ra ba dạng 
tín hiệu là xung hình sin, xung răng cưa và xung 
vuông. Trong thí nghiệm ở lớp 11, chỉ cần dùng 
với xung hình sin và răng cưa như Hình 9. 

Các núm điều chỉnh : 

Trong máy phát xung, thường có ba loại 
núm điều chỉnh sau 

s Dạng xung : răng cưa, vuông, sin, tam giác. 

e Tần số xung (Hz). 

e Biên độ xung (V). 

Chú ý : Không gây đoản mạch đầu ra 
của máy ! 


6. Hộp điện trở mẫu 

Công dụng : 

Để tạo các điện trở có giá trị cần thiết với độ 
chính xác cao tới năm chữ số có nghĩa. 

Cấu tạo : 


Bên ngoài gồm hai điện cực và năm núm 
xoay điều chỉnh giá trị điện trở. 


Hình 8 Máy phát dao động. 


U 


Hình 9 Xung răng cưa. 


Hình 10 Hộp điện trỏ mẫu. 


Bên trong gồm nhiều điện trở nhỏ có độ chính xác cao được 
liên kết một cách thích hợp với các núm điều chỉnh. 


Sử dụng : 


Ví dụ muốn có một điện trở là I 204 O ta cần xoay các núm 


về các vị trí như sau : 
e Núm x 1000: số l 
e Núm x 100: số 2 
e Núm x 10: số 0 


285 


eNúm x 1: số 4 
e Núm x 0,1 : số O0 


Chú ý : Không để dòng điện thực chạy qua lớn hơn dòng điện 
định mức của hộp điện trở. 


1 kQ 100@ 
@ ———— 7z @ — 2) 
`» « ` 0 
ˆŠ "“—. @ =—-' 
#' ` #Ƒ Ñ - 
Si / cs \ 3ƒ F5 VỐN & 
be \ © @ : \ © 

H x1I0009 ` > h x 100 @ ì 

" làn ©, re là ©, 

\ Ị 1 ; 
s\ 'Ú B † S 
ME " jr ®Qo z 8 = Ñ _ %Qo ⁄Z Ô 

b5 Ñ 
xé 0 9 vr vấn .ˆ 
*.. Ê) SẼ be S ở 
ở lo. li ` le) =1-— S 
à 
A B 
— —Qe 


RAp=lIxI000@+ 2x 1000+..=12049 
Hình 11 Mạch điện trong hộp điện trỏ. 


28ó 


l2 = lục 2 
BẢNG TRA CỨU 


Hằng số điện môi của một số chất 


CHẤT KHÍ HAY HƠI 

Ôxi 1,00053 
Không khí 1,000567 
Nitơ 1,00058 
Hơi nước 1,0126 

CHẤT LỎNG 
Nitơ lông 1,445 
Dầu hoả Hi | 
Nước 81,0 

CHẤT RẮĂN 
Parafin 2.0 
Poliêtilen 23 
Cao su 23 — 5.0 
Ebonit 27—-3.0 
Sứ 55—6,5 
Thuỷ tỉnh thường 6,0 — 8,4 
Giấy (Kĩ thuật điện) 6,6 — 8,5 
Mica Vấn 
Gốm (để làm tụ điện) 280 


Điện trở suất và hệ số nhiệt của điện trở của một số kim loại hay hợp kim 


Tên chất p&«108Om) | œ@&«10'KTÙ 
Bạc 1,62 4.1 
Đồng 1,69 43 
Vàng 2,0 4,0 
Nhôm 2/75 4.4 
Vonfam 5,25 45 
Kẽm 3Ð km 
Sát 9,68 6,5 
Niken 10,0 5.0 
Thiếc 11,5 4.3 
Chì 19,0 4,2 
Thuỷ ngân 95,8 0,9 


287 


288 


Một số hằng số vật lí cơ bản 


Tốc độ ánh sáng trong chân không 


2,998.10°m/s ~ 3.10°m/s 


Điện tích nguyên tố 1,60.10"2C 
Khối lượng (nh) của êlectron 9.11. 10kg 
Khối lượng (nh) của prôtôn 1,67. 107? kg 


Số Fa-ra-đây 


9,65.10” C/kmol 


Chiết suất tuyệt đối của một số chất 
(đối với ánh sáng vàng của đèn natri) 


CHẤT KHÍ Ở ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN 
Hiđrô 1,00014 
Ôxi 1,00027 
Không khí 1,00029 
Niơ 1,00030 
Khí cacbonic 1,00045 
CHẤT LỎNG 
Rượu nguyên chất 1,30 
Nước lu 
AXIf sunfuric 1,43 
Glixerol 1,47 
Benzen 1,50 
Cacbon sunfua 1,63 
CHẤT RẮN 

Nước đá (băng) 151 
Thạch anh (ở nhiệt độ nóng chảy) | 1,46 
Thuỷ tinh thường JC 
Đường 1,56 

Pha lê 1,6 — 1,8 
Kim cương 2,42 


Ƒ ˆ) hụ lục 3 
ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP 


Chương I 
1. 1.C;2.C;3.86C;4.0,92.107N. 
2. .D;:2.€. 


| 
3. 1.B;2.B;3. 125.10-5C; 4. 4 500 V/m. 
5. a) 36 000 V/m, hướng về phía q;: 
b) 16 000 V/m, # hướng ra xa đi. 


— 


6.a) E=-— ` 107 ~1,2.107 V/m. Phương của Ẻ vuông 


góc với S và hướng ra phía xa trung điểm của BC. 


b) E= S10” > 0,70.10”3V/m. Phương của È song song 


với BC. 
0. 
.D;2.D.3.0;4.200 V/m; 5. 26mm; 6.—I1 J; 7. 127,5 V; 
. —24.10- C. 
.B;2.A. sai ; B. sai ; C. sai ; D. đúng. 
D;:2.C;3.0,11 ụC; 4.a) 5,6 pEF ; B) 6 000 Ý. 
.100V;6.a) 50 V; b)2.10-5 C; 7. 5,46 pE. 
. 8) Che = 5 HE ; quạ = 5.10-5C, 
b) Ức, =10V,đ¡=3.1072C; Uẹ, =Ưc, = 5V, 
đa=qs = 2.103 C. 


œ® 
$ t€n —¬ — Cc — `1 


8. I.€C; 2.0,03 J1; 3. Năng lượng bộ acquy tăng lên 0,084 J ; 
4. 0,01 J/mỏ. 


Chương II 
10. 1.C;2.C; 3.0,31.1012, 
11. 1.C;2.D. 
12. 1.B;2.D;3.a) Qua đèn 2 lớn hơn ; b) điện trở đèn I lớn hơn ; 
c) đèn I dễ cháy ; 
đ.41; 5. 200 G. 
13. 1.B;2.D;3.12,25V;2,5A. 


289 


14. 1.B;2.C. l 
3. a) Chiều từ A đến Ö ;7 = 5 A. 


b) Chứa nguồn ế;, máy thu 2. 
€) UAc = —7,6 V š Ucp = 13,6 V. 
8; Jle<”” si0i e2 CÓ Tổ, 
1 6) h1 + 5 
br_ (=2, _ (đốn+ Ôn), 
l1 + L6) l1 + 2 
5. Ốpạ=6 V; ra = 1,5 Q; 6. ụa = 7,5 V ; rạ=4@;1=1A. 
16. 1.C. 
2. Không thay đổi. 


Chương III 

1, .Í.C: 2 (¡367Ố), 

18. 1.C;2.D. 

19. 1.D;2.B;3.2,47/A. 

21. 1.A;2.C. 

22. :38;3BE 

23. 1.B;2.B;3. Tăng 5.106 lần. 
24. D. 

25. 1.B;2.C. 


mm — — — —¬ — — 


Chương IV 

26. 1.C; 2.A. đúng; B. sai ; C. đúng ; D. sai. 

27. 1.D;2.B. 

28. 1.C;2.B;3. không; 4. 0,08 T; 5. a) @ ; b) 30”. 
29. 1.D;2.B;3.2.10T; 4. 20 cm ; 5. 500 vòng. 
31. 1.C;2.4.1I05N;3.0,01m; 4. 5,64 A. 


P _ 
32. 1.D:2.C;3.b)0,64.10!N:c) -= 14.10 :4.3,6.102N. 
33. 1.B;2.A:3.a) 15.107 N.m b) 15.107 N.m: 4.0,1T, 


Chương V 


34. 1.C. 
35. 1.A : độ từ thiên (hay góc từ thiên). 
B: độ từ khuynh (hay góc từ khuynh). 


290 


C : độ từ thiên dương. 
D: độ từ khuynh âm. 


38. 1.C;2.A;3.D;4.3.107Wb; 5. œ=00. 
6. 2.104 V. 
7. a) 6.10-5 Wb; b) 1,5.10-* V ; c) MOPNM. 
39. 1.B;2.05mV;3.0,22A;4. 2,5 m/s. 
40. 1.C. 
41. 1.B;2.0,25.1027H;3.a)0,25V;b)0. 
42. 1.D;2.0,016 J. 
Chương VI 
44. 1.C;2.A. 
3. a) góc ló  =¡= 45” tia ló song song với tia tới. 
b) Khoảng cách giữa tia ló và tia tới là đ = 3,3 cm. 
4. a) Ảnh cách bản song song I8 cm. 
b) Ảnh cách bản song song I8 cm. A' = 2cm. 
5. Mắt thấy đáy chậu hình như cách mặt nước là 60 cm. 
45. 1.C;2.B. 
3.a)D=90°;b)D=7"42. 
4.a) 4.5 cm ; b) ÓA = 3,5 cm; c) ø# = 1,28. 
Chương VII 


47. 1.C;2.D;3.C. 
4./=90”;r =isn ;?= AT nh 
3.ã)D=47lIU:b)D =6. 
6.ả4)1=45”:r=4I1°48;:r =8 12:?7=§'42:D=342. 
B)?=50 °:zs=IÐD13UW:r =5530;r =430:7/ s64 
(tia ló đi ra ở mặt 8C) ; Góc hợp bởi tia ló và tia tới : 
D=8§1°4°. 
T.1=5l°:n= 1,55. 
48. 1.B;2.B;32.D;4D;5.B;6.A;7.A;S.A. 
9. a) ảnh thật, đ' = 60 cm, k = —2, A'B' = 4cm. 
b) ảnh ảo, đ' = —20 cm, &k = 2, A'' = 4cm. 
10. a) Thấu kính phân kì. 
b)ƒ#= —25 cm, D = -4 điôp ; c) đ' = —15,4 cm, ảnh ảo, 


291 


` ọ L¡ L¿ 
11. Sơ đồ tạo anh AB -> AIDi —> AzB› 
a)đ; = 60 cm, đ; = a - đ = 20 cm, đ; = -100 cm, 
A2b› là ảnh ảo. 
Số phóng đại k = đ đ; =1 
dị đạ 


Ảnh AzB; ngược chiêu với vật AB. 


b) Ảnh thật, cách hệ thấu kính 17,6 cm. 


10 ——— 20 
=—— : A'B'=-— cmzxl,2cm 
k 'pi DNNG 17 


12. a) Ảnh ảo cách Lạ là 7,1 cm. 
b) L¡ cách L; là 25 cm. 


50. 1.B;2.A. 


S1. 1.A;2.C; 3.a)D=-—2 điôp; b) d= 16,7 cm. 
4.a) D= I,5 điôp ; b) D = 1,602 điôp. 


Sẻ. |.D72.?73.H)G,.=25;/D)k.=32;Ú.=3.: 
4. 4) 5 cm <d<^ x 8,3 em, 


b)G = 1,2; 


k =6; = || =2. 


ĐA. l,Ài 2.11; 3. Ên.=7.. 
4. a) 0,4101 cm < d< 0,4102 em. 
b) G„ = 487,5. 
c) œ„ = 39.104 rad. 


54. 1.A;2.Ù=124cm;G,„=30. 
3.4) = 60 cm; ƒ› = 2 cm; b) 0,6 cm. 
4.G>35,1. 


292 


MỤC LỤC 


Trang 


Phần một - ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC 
Chương I - Điện tích - Điện trường 


1. Điện tích. Định luật Cu - lông...................... 
2. Thuyết êlectron. 

Định luật bảo toàn điện tích ....................... 
Š: . ĐIỆN HƯƠNG, ‹...- ¿42:06 661841027226 /624:6081- 006.44 4x0e0 
4... Công của lực điện. Hiệu điện thế................... 
5... Bài tập về lực Cu-lông và điện trường............... 
6... Vật dẫn và điện môi trong điện trường................ 
đc... DỤ GIỂN (¿;1/00324 03923 0082-0/%6105/6x/30 0264p. 908/444 
8. Năng lượng điện trường .......................... 
9. Bàitậpvề tụuđiện...............:..............¿ 

Bài đọc thêm. Máy sao chụp 

quang học (phofocopy)_.......................... 

Tóm tắt chương l_............................... 


Chương II - Dòng điện không đổi 
10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện................... 
{` (PÌN Và ậGHỦW" ¿o2 2á7220:20á2 064020681 6seuad 
12. Điện năng và công suất điện. 
Định luật Jun - Len-xơ........................... 
13. Định luật Ôm đối với toàn mạch.................... 
14. Định luật Ôm đối với các loại mạch điện.............. 
Mắc các nguồn điện thành bộ...................... 
15. Bài tập về định luật Ôm 
và công suất điện ............................... 
Bài đọc thêm. Điện tâm đô ......................... 
16. Thực hành : Đo suất điện động và 
điện trở trong của nguồn điện_..................... 
TÔ: lật CHƯƠNG Í + ccgui co bngia tuy tuệ Cblya¿bsad 


Chương lII - Dòng điện trong các môi trường 


17. Dòng điện trong kim loại.......................... 
18. Hiện tượng nhiệt điện. 

Hiện tượng siêu dẫn ............................. 
19. Dòng điện trong chất điện phân. 

Định luật Fa - ra - đây............................. 
20. Bài tập về dòng điện trong kim loại 

và chất điện phân .............................. 1 
21. Dòng điện trong chân không ..................... 1 
22. Dòng điện trong chất khí......................... 1 
23. Dòng điện trong chất bán dẫn..................... 1 
24. Linh kiện bán dẫn.............................. † 
25. Thực hành : Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt 

bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.......... 1 

Tóm tắt chương lll'............................. 1 
Chương IV - Từ trường 
20:- TỪ HƯỚNG co 9161517205 16212 000025/9611007512101 n0, t4 1 
27. Phương và chiều của lực từ 

tác dụng lên dòng điện_......................... 1 
28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe.................... 1 
29. Từ trường của một số dòng điện 

có dạng đơn giản ............................. 1 


Trang 

30. Bài tập về từ trường............................. 152 
31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng 

song song. Định nghĩa đơn vị ampe_............... 155 
32. LỰC LO-I6R-XỮ ¡22722272 ec1rt ru Dretecbeuebee 158 
33. Khung dây có dòng điện 

đất trong Từ trƯờnG :...-.-:.:-: <2 20sceub¿ 162 
34. Sự từ hoá các chất. Sắt từ........................ 166 
35. Từ trường Trái Đất .............................. 170 
36. Bài tập về lực tỪ............................cc. 174 

Bài đọc thêm. Từ trường 

và máy gia tỐc................................. 177 
37. Thực hành : Xác định thành phần 

nằm ngang của từ trường Trái Đất................. 179 

lô (ĂL.CHƯƠH Í  truaacaaginbaotaiiDgsacoeaieaagi 182 
Chương V - Cảm ứng điện từ 
38. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Suất điện động cảm ứng......................... 184 
39. Suất điện động cảm ứng trong 

một đoạn dây dẫn chuyển động .................. 190 
40. Dòng điện Fu-cô............................... 194 
41. Hiện tượng tự cảm............................ 197 
42. Năng lượng từ trường........................... 200 
43. Bài tập về cảm ứng điện từ_...................... 202 

Bài đọc thêm. Một số mốc thời gian 

đáng lưu ý trong lĩnh vực điện từ .................. 207 

TÓm lắt CHƯNG M s.ia co 021142694 sans 6s 0 s#Ẵ 210 

Phần hai - OUANG HÌNH HỌC 

Chương VI - Khúc xạ ánh sáng 
44. Khúc xạ ánh sáng_............................. 214 
45. Phản xạ toàn phần............................. 219 
46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần .. .223 

Bài đọc thêm. Hiện tượng ảo ảnh_................. 226 

Tóm tắt chương VI.............................. 228 
Chương VII - Mắt. Các dụng cụ quang 
ẤT... LaIÌđ KÍNẨÌ .... ¿22224453 252654-236241A 1/2 2-0862420001 S2 230 
48. Thấu kính mỏng ............................... 235 
49. Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng ............. 246 
BÙI. ME 2s x26 nx2/uyaasenssatdoteeoseyaaadoloeeda 250 
51. Các tật của mắt và cách khắc phục................ 254 
8 .(000iì 0:1... ốc 257 
53. Kính hiển vì................................... 260 
54. Kính thiên văn................................. 264 
55. Bài tập về dụng cụ quang_....................... 269 
56. Thực hành : Xác định chiết suất của nước 

và tiêu cự của thấu kính phân kì_.................. 275 

Tóm tắt chương VII............................ 279 

Phụ lục 1. Một số thiết bị thí nghiệm Vật lí lớp 11_... .281 

Phụ lục 2. Bảng tra cứu......................... 287 

Phụ lục 3. Đáp án và đáp số bài tập_.............. 289 


AI 
= 
© 
3 
h 
ư 
S)) 
C 


&.› 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ 11 
e ĐẠI SÓ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TÍN HỌC 11 
e HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUÓC PHÒNG - AN NINH 11 
4. SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai)  s TIÉNG ANH 11 e TIỀNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 e TIỀNG NGA 11 e TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG CAO 


Ban Khoa học Tự nhiên : e TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HÌNH HỌC 11) 
e VẬT LÍ 11 se HOÁ HỌC 11 s SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :__s NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) 
e LỊCH SỬ 11 e ĐỊA LÍ 11 
e NGOẠI NGŨ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


má vạch f 


—— 


Tem chống giả Giú Si 03164616 s162:0 


